


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Hán địch: Pháp sư Cưu-ma-la-thập 
Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh 





KINH MA-HA 
BÁT-NHÃ 
BA-LA-MẬT 


TRỌN BỘ 3 QUYỀN - QUYỂN 1 


“ 


NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI 


BAN CHỨNG MINH 


Hòa thượng Thích Từ Nhơn 

Hòa thượng Thích Thanh Từ 

Hòa thượng Thích Tắc An 

Hòa thượng Thích Hiển Tu 

Hòa thượng Thích Viên Giác 

Hòa thượng Thích Trí Quảng 

Hòa thượng Thích Như Niệm 

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh 

Hòa thượng Thích Giác Toàn 

Hòa thượng Thích Nhật Quang (Chùa Ấn Quang - Ó. 10). 


BAN Cổ VẤN 


Hòa thượng Thích Chơn Lạc 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 
Hòa thượng Thích Nhật Quang (7V. Thường Chiếu) 
Hòa thượng Thích Minh Cảnh 
Hòa thượng Thích Minh Thông 
Hòa thượng Thích Thiện Pháp 
Hòa thượng Thích Hoằng Đức 
Hòa thượng Thích Tắc Lãnh 
Hòa thượng Thích Hoằng Thông 
Hòa thượng Thích Minh Tùy 
Thượng tọa Thích Chân Tính 
Thượng tọa Thích Đồng Bồn 
Thượng tọa Thích Minh Duyên 
Thượng tọa Thích Hoằng Kiên. 


BAN BIÊN TẬP 


Trưởng ban: Thượng tọa Thích Hoằng Tri 
Phó ban: Thượng tọa Thích Hoằng Chí 
Phó ban: Đại đức Thích Hoằng Thạnh. 


BAN THỰC HIỆN 


Đại đức Thích Pháp Đăng (Trưởng ban) 
Thượng tọa Thích Thiện Xuân 
Thượng tọa Thích Hoằng Vị 
Đại đức Thích Hoằng Tín 

Đại đức Thích Hoằng Đạt 
Đại đức Thích Hoăng Xưng 
Đại đức Thích Hoằng Thường 
Đại đức Thích Minh Thành 
Đại đức Thích Hoăng Hiển 
Đại đức Thích Hoằng Nhiệm 
Đại đức Thích Hoăng Phước 
Đại đức Thích Hoằng Lập 
Sa-di Thích Tâm Chánh 

Phật tử Hoằng Ân 

Phật tử Hoằng Tôn 

Phật tử Thanh Tiền 

Phật tử Thanh Tựu 

Phật tử Diệu Tịnh. 


II 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


Hôm nay, chúng ta có phúc duyên chiêm ngưỡng bộ 77 
Tịnh Toản Táp, một tuyển tập kinh, luật, luận trong Tam Tạng 
giáo điển của Phật giáo, được HT. Thích Trí Tịnh gia tâm 
nghiên cứu và diễn dịch ra chữ Việt đề cho tăng, ni, Phật tử dễ 
đàng trong việc tu học và đọc tụng. 


Lần đầu tiên, chúng ta có được một toàn tập kinh, luật, luật 
lớn lao và quan trọng của Phật giáo Việt Nam. Trí Tịnh Toản 
Tập là sự diễn dịch chuẩn mực với thâm tâm và ngòi bút linh 
hoạt, Hòa thượng Trí Tịnh đem đến cho chúng ta một sự hiểu 
biết sâu rộng đối với Phật pháp, mà 7rí Tịnh Toàn Tập là sự 
hướng dẫn quan trọng cho tứ chúng trên bước đường tu hành. 

Kinh giáo là kim chỉ nam cho người con Phật, nên sự diễn 
dịch giáo điển phải là bậc cao tăng thạc học thì mới đem lại sự 
kính ngưỡng tiếp nhận, và cảng được thêm lợi ích với công 
đức và đạo hạnh của dịch giả, nên 7z/ 77nh Toản Tập là phúc 
duyên của Phật giáo Việt Nam và cho tăng, n1, Phật tử. 


Sự hiện diện của 7z Tịnh Toản Táp là sắc đẹp và hương 
thơm trong vườn hoa đạo, làm cho giáo lý của Phật pháp càng 
thêm rực rỡ và ngào ngạt, khiến cho tăng, ni và Phật tử tha 
thiết muốn phô biến rộng rãi các kinh, luật, luận của Hòa 
thượng đã diễn dịch, nên câu hội và đề xuất 7?í Tịnh T: oàn Tập 
đề huân triêm lợi lạc cho đại chúng hiện tại và lâu mãi về sau, 
nên bộ Trí 17nh Toàn Táp xuất hiện. 

Tôi trần trọng tán dương công đức Trí Tịnh Toản Táp với 
tứ chúng và mong tăng, ni, Phật tử được ân triêm lợi lạc rộng 
lớn trên bước đường tu hành. 


Việt Nam Quốc Tự 
HỊT. Thích Từ Nhơn 


13 


LỜI KHÁI BẠCH 


Kính bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức 
Tăng NI! 


Kính thưa Phật tử trong và ngoài nước! 


Suốt cuộc đời hành đạo của Hòa thượng Tôn Sư là một sự 
nghiệp vĩ đại: dịch kinh, giảng kinh và tụng kinh. Kinh của 
Ngài dịch là những bộ kinh lớn quan trọng của Phật giáo Đại 
thừa, cương yếu lập tông của các Tông phái. Về giảng kinh thì 
phân đông chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, NI sư 
qua các trường lớp Phật học ngày trước đều thọ nhận sự giáo 
dưỡng của Ngài. Về tụng kinh thì Ngài dạy phải thuộc lòng 
kinh thì mới gọi là tụng kinh. Khi mới vào chùa, Ngài rất 
siêng năng tụng niệm. Ngoài các thời khóa quy định, Ngài còn 
tụng thêm ở thất riêng. Thích kinh nảo là học thuộc lòng kinh 
đó và tụng niệm thường xuyên. Khi về Trường Phật Học Liên 
Hải, mỗi sáng sớm Ngài đều trì kinh Pháp Hoa trọn bộ, trì 
xong mới dùng sáng. Về sau, Ngài giữ thời khóa nhất định: 
mỗi ngày đều tụng kinh Phổ Miễn, bài kệ phẩm Phương Tiện 
trong kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Phổ Môn, kinh 4- 
đi-đà và cuôi cùng là niệm Phật hồi hướng vãng sanh Tây 
Phương Cực Lạc. Bây giờ, sức yếu, Ngài chỉ tụng thầm. Tụng 
thầm mà vẫn thuộc thì sự nhiếp tâm rất cao. 


Trước tắm gương vĩ đại đó, chúng con thật lây làm hồ 
thẹn. Về ba phương diện trên, chúng con chưa có phân nào 
tương ứng. Nay Hòa thượng Tôn Sư tuổi hạc đã cao, sức khỏe 
môi ngày một yêu, thế mà chúng con chưa làm được gì để gọi 
là “tri ân báo ân” đối với sự nghiệp của Ngài. 


14 


Chúng con từng nghe: 


Nhạn bay ngang trời 

Bóng chìm đâm lạnh 

Nhạn không có ý để lại dấu tích 

Nước không có ý lưu giữ bóng hình. 

Dù biết phù sinh hư ảo, vạn vật vô thường, song trước ân 
đức vô bờ của Hòa thượng Tôn Sư, chúng con cũng muốn lưu 
lại chút dư âm trong một đời tu học và hành đạo của Ngài, 
nhằm lợi lạc quần sanh. Thế nên, chúng con bèn họp đại 
chúng, cùng nhau thỉnh chư Tôn túc chỉ dạy để chúng con 
thực hiện bộ 7zí Tịnh Toàn Tập, hầu ghi lại dấu ẫn vàng son 
trong một đời hoằng hóa của Ngài. Tuy muộn màng nhưng 
vần còn kịp lúc. Trí huệ của Ngài vân còn sáng suốt để giải 
đáp những điều thắc mắc trong khi chúng con thực hiện công 
trình nầy. Mong rằng, bộ 7oàn Tập này sẽ đem lại lợi ích lớn 
cho Phật giáo Việt Nam, cũng như cho Tăng Ni, Phật tử trong 
vả ngoài nước. 

Nguyện câu Tam Bảo gia hộ cho Hòa thượng Tôn Sư trụ 
thế dài lâu để chúng con còn nhờ ân giáo dưỡng và cũng mong 
ân Tam Bảo gia hộ cho chúng con được đây đủ thắng duyên 
thực hiện hoàn mãn bộ 7oàn Tập nây, để tỏ lòng tri ân báo ân 
Hòa thượng Tôn Sư trước khi Ngài về Phật. 


Chúng con x1 tri ân chư Tôn túc Hòa thượng, Thượng 
tọa đã sách tân, động viên, cô vân, hướng dân chúng con trong 
quá trình thực hiện. 


Chúng tôi cũng xin tri ân đến tất cả huynh đệ Tăng Ni, 
Phật tử trong Ban Biên tập đã dốc lòng, dốc sức làm việc để 
sớm hoàn chỉnh từng bộ, đưa vào 1n ân. 

Chúng tôi cũng không quên ghi nhận công đức của chư 
Tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã cúng dường tịnh tài để chúng tôi 
đây đủ phương tiện thực hiện công trình. 


15 


Xin nhất tâm tùy hi trước mọi tâm lòng hướng về việc 
làm đầy ý nghĩa này. Trong lúc thực hiện không tránh khỏi 
những sơ sót, kính mong chư Tôn đức khắp mười phương 
niệm tình chỉ dạy cho. 


Chùa Vạn Đức, ngày 19/02 Tán Mão (28/03/2011) 
TM. Ban Biên tập 
1)-kheo Thích Hoăng Tri 


17 


TIỂU SỬ SỐ 
HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH 


Hòa thượng pháp danh Thiện Chánh, tự Trí Tịnh, pháp 
hiệu Hân Tịnh, húy Nhựt Bình, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phố 
đời thứ 41. Là đệ tử của Hòa thượng: /hượng Thiện hạ Quang, 
khai sơn chùa Vạn Linh ở núi Cấm, Châu Đốc. Hòa thượng 
thế danh Nguyễn Văn Bình, sanh ngày 17 tháng 10 năm 1917 
(02/09 Định Ty), tại xã Mỹ An Hưng (Cái Tàu Thượng), 
huyện Châu Thành, tỉnh Sa Đéc (Đồng Tháp), là con út trong 
gia đình có sáu anh chị em. 


Thân phụ Ngài là ông Nguyễn Văn Cân, một nông dân 
chơn chất. Cụ ông qua đời lúc Hòa thượng mới lên ba tuổi. 
Thân mẫu là bà Nguyễn Thị Truyện, mất lúc Hòa thượng vừa 
được bảy tuôi. Vì môồ côi cả cha lẫn mẹ quá sớm, nên Hòa 
thượng ở với người anh thứ ba là ông Nguyễn Văn Đặng (nay 
đã qua đời). Hòa thượng có ba chị gái: thứ hai, thứ năm và thứ 
sáu. Người thứ tư thì mất sớm. 

Đến năm 10 tuổi, Hòa thượng mới vào học lớp năm (thời 
đó, lớp năm là lớp thấp nhất). Hòa thượng rất thông minh, vừa 
học vừa dạy lại các cháu. Ban đêm còn đọc truyện Tàu cho 
mọi người nghe. Một ngảy nọ, nhân thây người hàng xóm bắt 
chim dòng dọc đem về nhô lông rồi nướng ăn. Nhìn sự đau 
đớn của con vật trước khi chết, trong lòng Hòa thượng xót 
thương vô cùng, từ đó bèn phát tâm ăn chay trường. Trong 
nhà có người hỏi thì chỉ trả lời là không ăn mặn được. Lúc 
chơi đùa với lũ trẻ cùng trang lứa trong xóm, thấy các bạn lây 
dàn ná bắn chim thì Hòa thượng đuôi cho nó bay đi, dù cho 
chúng bạn có chê cười, trách mắng, cũng không bận lòng. 


Năm 15 tuổi, Hòa thượng học đến lớp đệ thất, rồi sang học 
chữ Nho với người chú và học thuôc Bắc với người anh họ. 


18 


Hòa thượng thấy cảnh lục đục của gia đình anh chị nên có 
ý xuất ly thế tục. Từ đây, Hòa thượng bắt đầu tìm hiểu đến các 
tôn giáo như Cao Đài, Thông Thiên Học v.v... và đặc biệt 
quan tâm đến Phật giáo, vì chủ thuyết của các tôn giáo kia có 
nhiều điểm Hòa thượng không thỏa mãn. Nhân duyên đọc 
được quyền 7ây Phương Trực Chỉ, từ đó, Hòa thượng âm 
thầm tập niệm Phật, trì chú vãng sanh, gởi lòng mìỉnh về cõi 
Tây Phương Tịnh Độ. Mỗi ngày, Hòa thượng lây quyền sách 
thuốc Bắc của người anh cầm trên tay, xem như đang đọc sách 
nhưng Hòa thượng đang âm thầm niệm Phật: hễ niệm đủ 100 
câu Phật hiệu thì lật qua một trang. Ngài đến các chùa, đa số 
thây quý thây chú trọng về việc làm đồ mã, cúng bái, đi đám; 
trên bàn thờ thì tối om, thờ nhiều tượng, tượng nào cũng đội 
khăn đỏ trông phát sợ nên không có cảm tình lắm. Hòa thượng 
cho rằng, các vị cao tăng có lẽ ân dật nơi non cao núi thăm, 
nên có ý hoài vọng các chùa trên núi. 

Năm 18 tuổi, Hòa thượng thấy có một ông lão, bảo rằng: 
“Con có căn tu, phải cần tìm thầy học đạo thi sẽ được như 
trong sách ước”. Ông còn bảo thêm: “Chừng nào cọp chết, rắn 
mới về non”. (Hòa thượng tuôi Ty). 


Năm 1937, lúc Hòa thượng 2l tuổi, cùng người bạn lên 
Sài Gòn lập nghiệp, ở chung nhà trọ. Nhà ấy có một người đi 
chơi ở Tây Ninh về mua được một con cọp con, đem về nuôi 
được chín, mười ngày thì nó chết. Ứng điềm chiêm bao, Hòa 
thượng liền thu xếp tìm đường xuất gia. Trước đó, tuy đã có ý 
định xuất thế cho sớm nhưng còn người chị thứ sáu chưa lập 
gia đình, nên không nỡ bỏ đi. Nay bà chị đã yên bề gia thất, 
Hòa thượng yên tâm ra đi, để lại cho các anh chị mỗi người 
một lá thư và một tâm hình. 

Hòa thượng đi thăng lên núi Cắm, vì trước đã nghe có 
nhiều vị chân tu trên núi ấy. Vừa đến chân núi, vì quá vui 
mừng nên quăng cả giày dép. Hòa thượng nhảy từ tảng đá này 


19 


qua tảng đá khác và nguyện ghé lại ngôi chùa nào trước thì sẽ 
xuất gia ở đó, dù chưa biết chùa đó tên øì, trụ trì là ai. Và rôi 
nhân duyên đưa Ngài đến ngôi chùa Vạn Linh, là một ngôi 
chùa ở xa và cao nhất. Hòa thượng vào chùa xin xuất gia. Lúc 
đó, Hòa thượng Trụ trì không có ở trong chùa mà ở thất riêng 
ngoài bìa rừng, chỉ khi nào có việc thì sau giờ Tịnh độ mới vào 
dạy bảo tăng chúng ít lời. Hôm ấy là tối 14 tháng 02 Đinh Sửu, 
ngày sám hối giữa tháng. Sau giờ sám hối, chúng ra thưa, Hòa 
thượng Trụ trì vào. Hòa thượng Trụ trì nhìn sững Hòa thượng 
hồi lâu rồi mới nói rồi mới nói với đại chúng: “Bay đừng khinh 
thường thằng này. Đời trước nó đã làm Hòa thượng, đời nay nó 
cũng làm Hòa thượng, nhưng vì có tội hay nhìn con gái nên đời 
này bị bệnh mắt suốt đời”. Thế là hôm sau, Hòa thượng được 
thê phát vào ngày vía Phật nhập Niết-bản. 


Sau khi xuất gia, Hòa thượng lãnh việc VIẾt SỞ điệp. Hòa 
thượng Trụ trì cho Ngài ở cái thất nhỏ trong vườn chùa. Ngoài 
các việc và thời khóa trong chùa, Hòa thượng còn ra thất tụng 
kinh và làm bốn phận hết sức cần mẫn. Ngài hành khổ hạnh 
như nhịn ăn, ít ngủ, đến đỗi Hòa thượng Trụ trì phải cảnh cáo. 


Nhân đọc được tạp chí 7 B¡ Âm. Hòa thượng phát khởi ý 
nguyện học rộng Phật pháp. Cuối năm 1939, Hòa thượng xin 
phép Hòa thượng Trụ trì xuống núi về Sải Gòn để tìm học 
kinh luật. 


Về đến Sài Gòn, Hòa thượng cùng thầy Thiện Phước ra 
núi Thị Vải tìm chỗ thích hợp để cất thất. Sau cùng, tìm được 
một điểm tương đối tốt gần chùa Tổ (nay là Linh Sơn Bửu 
Thiền). Trong chùa có cho mượn dụng cụ đồn cây và dẫn 
nước về. Thời gian đó chưa có ai ở nhiều, nên sơn lam chướng 
khí rất nặng. Vì thế, chắng mây hôm, Hòa thượng và thầy 
Thiện Phước đều bị bệnh sốt rét, lên cữ từng cơn. Thây không 
kham nổi nên hai người đồng xuống chân núi. Thầy Thiện 
Phước thì tá túc nơi am của bà Năm, Hòa thượng thì tá túc nơi 


20 


hang đá của bà Bảy. Vài hôm sau, thầy Thiện Phước tịch. Hòa 
thượng bèn về Sài Gòn tá túc ở chùa Tịnh Độ, Gò Vấp. Chùa 
này do ông Tư Lành làm xếp ga xây dựng lên. Nhà ông ở phía 
trước, chùa xây phía sau, có thỉnh quý thầy để trụ trì. Hòa 
thượng đến bệnh viện Sải Gòn để điều trị, nhưng cũng chắng 
thuyên giảm. Thấy vậy, Ngài tự nguyện với lòng: “Có chết 
như huynh Thiện Phước cũng chắng sao”. Thế nên, không 
quan tâm đến việc trị bệnh nữa mà phát tâm biên chép kinh 
Pháp Hoa. Có một Phật tử biết tâm nguyện của Hòa thượng, 
giúp tìm mua giây mực. Đến ngày 14 tháng 10 là biên chép 
xong. Đúng hôm ấy, trong khi gởi để đóng lại thành quyền, 
chưa đem về thì có ông Mười là bốn đạo trong chùa đến nói 
với Hòa thượng: “Tôi biết có ông thây kia trị bệnh sốt rét hay 
lắm, để tôi đưa huynh đến đó xem sao!”. 


Ông bèn lây xe đạp chở Hòa thượng đến đó. Ông thầy 
thuốc không có nhà riêng, ở đậu nhà người ta mà làm thuốc. 
Sau khi hỏi bệnh trạng và giờ lên cữ, ông nói bệnh nặng lắm vì 
lên cữ khuya. Ông vào nhà sau, một lúc đem ra cục thuốc để 
trên miêng giấy, quan sát thì Hòa thượng biết có ớt và tỏi đâm 
chung. Ông bảo trước khi lên cữ nửa tiếng, lây tay mặt với ra 
sau lưng, từ trên cổ lần xuống hết ngón tay giữa chấm chỗ nào 
thì đó là huyệt cao quan, lây cục thuốc ¡n vào đó (cục thuốc 
được để trên miếng giấy mỏng chừng 3 ngón tay), rôi cứ ngôi 
ngay ngăn chờ. Hòa thượng vê làm y như vậy. Nửa tiếng sau 
khi ¡n cục thuốc, cơn sốt rét bắt đầu kéo đến. Như mọi lần, nó 
bắt đầu từ xương khu quặn lên như con rắn bò, đến cục thuốc 
nó dừng lại và quặn vòng quanh đó dữ lăm rồi lại ngưng, làm 
như vậy ba lần rồi ngưng luôn. Từ đó căn bệnh sốt rét dứt hăn. 

Sau khi hết bệnh, Hòa thượng ở lại chùa đó một thời gian 
ngăn. Về sau, có người em gái họ đã xuất gia ghé thăm, pháp 
danh là Diệu Trí. Cô ấy có khoe với Hòa thượng là được học 
kinh này kinh nọ và khuyên Hòa thượng nên tìm học. Lúc bấy 


21 


giờ, chỉ có trường An Nam Phật Học mở ở chùa Báo Quốc tại 
Huê, trong tâm Hòa thượng khởi ý đi Huê từ đó. 


Đâu năm 1940, Hòa thượng về lại Cái Tàu để xin giấy ra 
Huế học, nhưng chính quyền không cho, bảo Hòa thượng phải 
ở lại năm bảy tháng mới câp giây. Hòa thượng không chờ 
được nên lên Sài Gòn tìm cơ hội đề đi, được một thí chủ là ba 
Ba Hộ (chủ đất chùa Vạn Đức) cúng đường 15 đồng làm lộ 
phí. Thật ra, đi tàu suốt đến Huế thì khỏe hơn, nhưng bấy giờ, 
Huế thuộc vùng bảo hộ của Pháp, còn miền Nam là thuộc địa, 
nên ra đó phải có giây như xin Passport ra nước ngoài vậy. Vì 
thế, Hòa thượng phải đi từng chặng. Hòa thượng lên tàu đi 
Phan Thiết, đến nơi thì đã trưa, Hòa thượng kêu xe kéo đến 
chùa nào gân cũng được, vì thật sự cũng không biết chùa nào 
mà đến. Xe kéo Hòa thượng đến chùa Bình Quang, Hòa 
thượng vào chùa xin cơm. Chùa dọn cơm xong, lúc sắp ăn thì 
vị NI trụ trì nói: “Huynh à! Chư tăng ở đây đi đường hay ăn 
cơm là phải mặc áo dài, sao huynh không mặc?”. Hòa thượng 
làm thính, trong bụng thầm nghĩ: “Cũng muốn mặc lắm nhưng 
có đâu mà mặc”. Sau này vị Ni đó vẫn còn nhớ chuyện cũ, 
trong tâm tiếc rằng phải chi lúc ấy cúng dường cho Hòa 
thượng một hai cái áo dài nào có khó gì, lại còn gieo được 
phước lành cúng đường bước đầu cho một vị cao tăng sau này. 


Sau khi ăn cơm xong, Hòa thượng lại tiếp tục ra bến xe để 
đi Bình Định, vì trước khi đi, Hòa thượng có đến tòa soạn báo 
Từ Bi Âm, gặp Hòa thượng Trụ trì chùa Liên Tôn ở Bình 
Định, lúc đó là Phó chủ bút, còn Hòa thượng Bích Liên làm 
chủ bút. Ra đến Bình Định, Hòa thượng tìm lại chùa Liên Tôn. 
Hôm đó, Hòa thượng Trụ trì còn ở Thành phố chưa về. Trong 
chùa, chỉ có một vị thầy trông coi gọi là thầy Khô. Ít hôm sau, 
Hòa thượng Trụ trì về, có cả cô Diệu Trí và có thị giả. Hòa 
thượng bèn xin tạm ở đây tu học. Hòa thượng Trụ trì nhờ Hòa 
thượng viết lại Báf-nhã Tâm Kinh mà Hòa thượng đã giảng và 


22 


in từng kỳ trong báo 7# ð¡ Âm, ghép lại thành tập để in ra phố 
biến. Thời gian đó, Hòa thượng Trụ trì có giảng Cảnh Sách Cú 
Thích Ký, chủ yếu là dạy cho cô thị giả, Hòa thượng và cô 
Diệu Trí cũng theo học. Cô Diệu Trí có nhờ ngoài Bắc thỉnh 
một số kinh chữ Hán, giúp đỡ cho Hòa thượng có tài liệu để 
học. Cô Diệu Trí đề nghị Hòa thượng nên ra Huế vào trường 
học tốt hơn. Thế nên, Hòa thượng ở đó được ba tháng thì tiếp 
tục lên đường ra Huế, còn cô Diệu Trí thì về lại Sài Gòn. Lúc 
đó là tháng 08 năm 1940. 


Ra đến Huế, Hòa thượng cũng không biết đến chùa nào, 
mới nhờ mấy người kéo xe. Họ nói ở chùa Tây Thiên có quý 
thầy ở miền Nam ra. Hòa thượng nhờ họ kéo đến đó. Chùa 
Tây Thiên là chùa của Hòa thượng Giác Nhiên, vị tăng Thống 
thứ hai của GHPGVNTN. Ở đó, Hòa thượng gặp Hòa thượng 
Thiện Hòa, Thiện Hoa. Hòa thượng Giác Tâm chùa Duyên 
Giác ở Bến Tre thì đã ra trường trước. Ở đây cũng có dạy kinh 
Lăng-nghiêm. Sau buổi học, thầy Giác Tâm bảo Hòa thượng 
đọc lại phần đã học. Hòa thượng đọc lại, giảng nghĩa rành rẽ. 
Thầy Giác Tâm thấy thế mới đề nghị Hòa thượng nên đến 
trường lớp, vẫn đề liên hệ thầy Giác Tâm sẽ lo cho. 


Hòa thượng được nhận vào học và được cấp học bồng, vì 
một thân một mình không aI bảo trợ. Khi Hòa thượng vào học 
thì lớp đó là năm thứ sáu của Tiểu học (Sơ cấp) còn vài tháng 
nữa là thi lên Trung học (Trung cấp). Các môn khác thì Hòa 
thượng học không khó lắm, chỉ có môn Duy Thức là mù tịt 
không biết gì. Lúc đó đang dạy Duy Thức Dị Giản sắp hết, 
Hòa thượng mới mượn tập xem lại từ đầu và dần dần hiểu ra. 
Sau khi hết quyên, cho làm bài kiểm tra với chủ đề là Bá 
Thức Đồng Dị. Bài đó, Hòa thượng được chấm chín điểm 
rưỡi, cao nhất lớp. Việc này đã làm xao động trong chúng. 
Hòa thượng được Hòa thượng Đốc Giáo để ý. Đến cuối năm, 
khi thi lên Trung cấp, học chúng lo ngại nếu Hòa thượng đứng 


23 


đầu thì mắt thê diện những người học lâu. Sau khi thi viết, đến 
phần khảo hạch miệng. Bác sĩ Lê Đình Thám phụ trách môn 
này. Cách thi là lật quyền sách nhằm trang nào thì giải thích 
trang đó. Vì lật nhằm trang chưa học nên Hòa thượng giải 
thích chưa được trúng lăm. Giáo sư Lê Đình Thám cười và 
nói: “Chú này đến sau, mà sau này sẽ hữu dụng!”. Chung 
cuộc, Hòa thượng cũng được đứng hạng bảy. 


Đầu năm 1941, Hòa thượng thọ giới Sa-dI tại Huê với Đại 
lão Hòa thượng Thích Trí Độ chùa Quôc An - Huê, được ban 
pháp tự là Trí Tịnh. 


Sau đó, Hòa thượng tiếp tục học lên Trung đăng và tốt 
nghiệp vào cuối năm 1942. Đến năm 1945 thì tốt nghiệp Cao 
đăng. Cũng năm này, trường An Nam Phật Học đời vào Tòng 
Lâm Kim Sơn, Hòa thượng được Hội và Ban giám đốc cử làm 
Giám viện Quản đốc trường. Kế đó, vì nạn đói ở Huế cũng 
như cả miền Bắc, nhà trường quyết định chuyển học tăng Sơ 
đăng và Trung đắng khoảng 40 vị vào Nam và giao toàn 
chúng cho Hòa thượng quản lý. Hòa thượng Thiện Hoa và 
Hòa thượng Chí Quang lo chỗ nơi, mục tiêu hướng đến là 
Lưỡng Xuyên Phật Học. Vào đến Nam, đoàn học tăng tạm ở 
lại chùa Vĩnh Tràng, Mỹ Tho do thầy Trí Long trụ trì. Thầy 
Trí Long cũng là một học tăng trong đoàn. Hòa thượng Thiện 
Hoa và Hòa thượng Chí Quang trở về Lưỡng Xuyên lo sắp 
xếp, còn Hòa thượng về chùa Kim Huê, Sa Đéc tạm ở và lo 
nhập thất. Ngày 19 tháng 06 năm 1945, Hòa thượng được thọ 
Đại giới tại Đại giới đàn tô chức tại chùa Long An, Sa Đéc, do 
Đại lão Hòa thượng chùa Kim Huê làm Hòa thượng đàn đầu. 


Cách mạng tháng Tám năm 1945 phát động, Lưỡng Xuyên 
Phật Học bị phân tán. Hòa thượng Thiện Hoa về chùa Phật 
Quang ở Trà ôn, Cần Thơ do Hòa thượng Thiện Tâm là anh 
ruột làm trụ trì, xây dựng tạm mái trường. Hòa thượng từ Sa 
Đéc về Phật Quang, cùng Hòa thượng Thiện Hoa tập họp các 


24 


học tăng lập thành trường Phật Học Phật Quang, khai giảng 
vào cuôi năm. Học táng trường Phật Quang phần đông là học 
viên mới, còn nhóm cũ phân đông tự phân tán vì quốc biến. 


Cuối năm 1946, tình hình địa phương không được ổn 
định. Hòa thượng dời một số học tăng về tạm ở chùa Vạn 
Phước, Phú Lâm, Chợ Lớn. Sau đó, Hòa thượng cùng thầy 
Huyền Dung xây dựng thành trường Liên Hải Phật Học, quy 
tụ số học tăng khoảng 70 vị từ khắp các nơi về. Trong đó có 
Hòa thượng Đạt Từ ở chùa Thiên Tôn (Thủ Đức) đến giúp và 
giữ chức Giám trường, Hòa thượng Quảng Liên và Hòa 
thượng Quảng Huệ cũng về hợp tác. Tại đây, Hòa thượng đã 
tổ chức được một Đại giới đàn. Hòa thượng Quảng Liên cũng 
như Hòa thượng Bửu Huệ được thọ Đại giới tại đây. 


Đến năm 1950, Hòa thượng có bệnh phải đi dưỡng bệnh ở 
Linh Sơn Cổ Tự (Vũng Tàu), nên giao toàn trường cho Hòa 
thượng Thiện Hòa vừa ở Bắc về quản lý. Năm 1951, Hội chùa 
Linh Sơn thỉnh Hòa thượng làm trụ trì và giao toàn quyền 
quản lý. 

Năm 1952, Giáo Hội Tăng Già Nam Việt được thành lập 
ở Sài Gòn, Hòa thượng được mời giữ chức Trưởng Ban Giáo 
Dục và Trưởng Ban Giám Luật. Kế đó, Giáo Hội Tăng Già 
toàn quốc được thành lập, Hòa thượng được cử vào các chức 
vụ: Trưởng Ban Giáo Dục, Ủy viên Phiên dịch Tam Tạng và 
Phó Trị Sự Trưởng. Vì có nhiều trọng trách trong Giáo hội 
nên tháng 04 năm 1954, Hòa thượng trao quyên trụ trì chùa 
Linh Sơn cho Thượng tọa Tịnh Viên, cho đến năm 1995 thì 
Thượng tọa Tịnh Viên viên tịch. 


Với hoài bão truyền đăng tục diệm, hoằng dương chánh 
pháp, kiến tạo giả lam, Hòa thượng được Phật tử cung thỉnh 
về ngôi nhà xưa không người thừa kế trên một vùng đất hoang 
vu vắng vẻ ít người đi lại, tọa lạc tại ấp Bình Đức, xã Tâm 
Bình, quận Thủ Đức, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP. 


25 


HCM. Nơi đây, Hòa thượng khai sơn tạo dựng già lam, lây tên 
là Vạn Đức. Lần lần, do uy tín và đạo đức của Hòa thượng, 
tăng ni quy tụ về cất chùa am chung quanh, biến nơi này thành 
một đạo tràng lớn mà hiện nay, nói đến đạo tràng Vạn Đức ai 
ai cũng đều biết. 

Năm 1955, với chí nguyện hoăng dương Tịnh độ, hướng 
dẫn chúng sanh đời mạt pháp, Hòa thượng thành lập Cực Lạc 
Liên Hữu, khuyến tân người niệm Phật, cầu vãng sanh Tịnh 
Độ. Trong đó, Hòa thượng làm Liên trưởng, Hòa thượng Huệ 
Hưng làm Liên phó, thầy Tịnh Đức làm Thư ký. Cực Lạc Liên 
Hữu được Hòa thượng khai hóa đã khơi dậy phong trào tu tập, 
khuyến tân hành giả tín hướng chỉ quy Tịnh Độ. Hòa thượng 
là vị Tổ Sư đương thời chẵn hưng Tịnh tông trong tòa nhà 
Phật Giáo Việt Nam. Hòa thượng từng chỉ dạy: “5% nghiệp 
của người xuất gia chính là thiện căn công đức, tự mình giác 
ngộ và giác ngộ cho mọi người. Pháp món niệm Phật rất đơn 
giản, dễ thực hành. Một câu A-di-đà Phật, mọi tầng lớp (rong 
xã hội đêu có thể niệm, không trở ngại mọi ngành nghề, ai nây 
đêu có thể tu được, chỉ cần nhất tâm tinh tấn, Tín-Nguyện- 
Hạnh vững bên thì chắc chắn thành công”. 


Hòa thượng rất quản triệt Thánh điển, tinh tường y dược 
Đông phương, tăng mi, Phật tử Việt Nam thâm nhuân được 
kinh điển Đại thừa, phần lớn do công trình dịch thuật của 
Hòa thượng. 

Dịch phẩm của Hòa thượng tất có giá trị. Hòa thượng quý 
chuộng điều căn bản là dịch đúng nghĩa, chính xác, rõ ràng, 
chơn chất, không bóng bầy, âm vận êm xuôi, để người đọc 
tụng lưu thông, thầm nhận được nghĩa thú rất rõ ràng, dễ nắm 
bắt được ý chỉ của kinh. 


Năm 1947, Hòa thượng dịch kinh Pháp Hoa ở trường 
Liên Hải Phật Học. Sau đó là kinh Tam Bảo, Địa Tạng, phầm 
Phó Hiên. 


26 


Năm 1951, do yêu cầu của Giáo Hội Tăng Già Nam Việt, 
Hòa thượng chuyên dịch kinh Phạm Võng đề tụng trong ngày 
Bô-tát. 

Năm 1952, trước tác bộ Đường Về Cực Lạc tại chùa Linh 
Sơn, Vũng Tàu. 

_ Năm 1964, dịch kinh /oz Nghiêm ở chùa Vạn Đức, rồi 
tiêp tục kinh Đại Bát Niêt-bản, Đại Bát-nhã. 

Năm 1972, dịch Đại Bứu Tích, Hán bộ từ 01-120. 

Năm 1978, được phép 1n nên dịch thêm hai tập, Hán bộ từ 
121-150. 

Rồi dịch Văn-hù Vấn Bái-nhã, Hán bộ từ 151-155; Võ 
Tận Y Bó-tát, Hán bộ từ 156-159; Thập Lục Quản Kinh, Hán 
bộ 160. 

Tất cả ghép chung vào Đại Bảo Tích để tiện việc xin phép. 

Năm 1962, Hòa thượng được bố nhiệm làm Phó Viện 
Trưởng Phật Học Viện Trung Phân. 

Năm 1964, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
thành lập, Hòa thượng làm Trưởng đoàn Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Việt Nam, được suy cử làm Tông Vụ Trưởng Tông 
Vụ Tăng Sự. 

Năm 1973, làm Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo. 

Năm 1978, Hòa thượng được Hòa thượng Tăng Thống tân 
phong giáo phâm cùng ba vị: Hòa thượng Trí Nghiêm ở Nha 
Trang, Hòa thượng Giác Tánh ở chùa Nguyên Thiêu, Bình 
Định và Hòa thượng Minh Tâm ở Phan Rang. 

Huy hiệu bánh xe pháp luân 12 căm của GHPGVNTN là 
ý kiên của Hòa thượng (Tam chuyên pháp luân Tứ đê). 

Năm 1961, GNPGVN thành lập, Hòa thượng được suy cử 
làm Phó Chủ Tịch Thường Trực. 


27 


Năm 1982, kiêm thêm Trưởng Ban Trị Sự Thành Hội PG 
TP. HCM. 


Năm 1984, Hòa thượng chính thức được suy cử làm Chủ 
Tịch Hội Đông Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam. 


Năm 1987, kiêm thêm Trưởng Ban Tăng Sự, giao Trưởng 
Ban Trị Sự Thành Hội cho Hòa thượng Thiện Hào. 


Năm 1992, kiêm thêm Đệ Nhất Phó Pháp Chủ, kiêm 
Giám Luật đến bây giờ. 

Hòa thượng cả đời tận tụy vì Phật pháp, luôn lấy việc học 
kinh, tụng kinh, niệm Phật, giảng dạy và phiên dịch kinh điển 
từ Hán tạng ra Việt văn làm chánh hạnh của đời mình. Hiện 
nay, tuy tuổi đã 95 (2011), nhưng tinh thần Hòa thượng vẫn 
sáng suốt, càng thêm dốc sức tu Tịnh nghiệp. Mỗi ngày, Hòa 
thượng thầm tụng thuộc lòng kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, 
kinh Kữn Cang, bài kệ phẩm Phương Tiện trong kinh Pháp 
Hoa, kinh Phổ Môn, kinh 4-đi-đà và sau đó niệm Phật cầu 
sanh Cực Lạc, lây đó làm thường khóa, chưa từng bỏ sót. Hòa 
thượng luôn nhắc nhở tăng ni, Phật tử phải nhớ vô thường để 
tiễn tu, lây sự ăn chay, phóng sanh làm nên tảng trưởng dưỡng 
tâm từ bị, siêng làm việc lành lợi ích rộng khắp cho mọi 
người, và nhất là luôn luôn niệm Phật, đọc tụng kinh điển Đại 
thừa để an định tâm mình, chế phục phiền não, lây thế giới 
Cực Lạc làm chỗ trở về, bảo đảm thành tựu quả vị Phật. Vì sự 
lợi tha, cứ vào nửa tháng, Hòa thượng lại truyền giới Bát quan 
trai cho hàng Phật tử tại gia đến tu học tại chùa Vạn Đức. 


Hòa thượng thật là một tâm gương sáng, một bậc chân tu 
sáng ngời đạo hạnh trong lòng tăng ni, Phật tử Việt Nam, là bậc 
thây mâu mực của Tịnh tông đê các liên hữu cùng noi bước. 


x 





HT. Thích Trí Tịnh 


Giới, Định, Huệ thoát Ta-bà 
Tín, Nguyện, Hạnh sanh Cực Lạc 


31 





KINH MÀ. HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM TỰ 
THỨ NHỨT 


“ Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ đức Phật ở 
trong núi Kỳ Xà Quật tại thành Vương Xá cùng 
với đại Tỳ kheo Tăng trên năm ngàn người, đều là 
những bực A la hán đã hết hữu lậu dứt phiền não, 
tâm được giải thoát, huệ được giải thoát, tâm ý 
điều nhu; là bực đại long tượng, chỗ làm đã xong, 
lợi mình đã được, sạch hết kiết sử, bỏ gánh hoặc 
nghiệp, kham gánh chánh pháp, do chánh trí mà 
được giải thoát. Riêng ngài A Nan là còn ở bực 
Hữu học, chứng quả Tu đà hoàn. 





* Hán bộ quyển thứ I. 


32 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Lại có năm trăm Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu 
bà di thấy được Thánh đề. 

Lại có hàng đại Bồ tát đều được những môn 
đà là ni và những môn tam muội, thực hành 
không, vô tướng, vô tác; đã được đăng nhẫn và vô 
ngại tổng trì. Đây đều là bực ngũ thần thông 
không còn giải đãi, đã rời bỏ danh lợi, thuyết 
pháp không cầu báo, lời nói ra tất được mọi người 
kính tin, chứng thâm pháp nhãn, được sức vô úy, 
giải thoát tất cả ma hạnh nghiệp chướng, khéo 
tuyên nói pháp nhơn duyên. Từ vô sô kiếp đến 
nay, các Ngài phát thệ nguyện lớn, nhan sắc hòa 
vui thường thưa hỏi trước, lời nói dịu dàng, ở 
giữa đại chúng tự tại không sợ. Trong vô số ức 
kiếp từng khéo thuyết pháp, biết rõ các pháp như 
ảo, như diệm, như bóng trăng trong nước, như hư 
không, như vang, như bóng, như mộng, như thành 
Càn thát bà, như tượng trong gương, như biến 
hóa, đã được vô ngại vô úy. Biết rõ tâm hành của 
chúng sanh dùng trí huệ vi diệu mà cứu độ chúng. 
Các Ngài đã thành tựu đại nhẫn vô ngại như thiệt, 
nguyện lãnh thọ vô lượng thế giới của chư Phật; 
tưởng niệm đến vô lượng thế giới, chánh định của 
chư Phật thường hiện tiền, có thể thỉnh vô lượng 
chư Phật. Có thể dứt những kiến chấp và các 
phiền não, tự tại xuất sanh trăm ngàn môn tam 


PHẨM TỰ - THỨ NHÁT 33 





muội. Hàng đại Bồ tát đây thành tựu vô lượng 
công đức như vậy. Danh hiệu của các Ngài là: Bạt 
Đà Bà La Bồ tát, Kế Na Na Dà La Bồ tát, Đạo Sư 
Bỏ tát, Na La Đạt Bồ tát, Tinh Đắc Bồ tát, Thủy 
Thiên Bồ tát, Chủ Thiên Bỏ tát, Đại Ý Bồ tát, Ích 
Ý Bồ tát, Tăng Ý Bồ tát, Bất Hư Kiến Bồ tát, 
Thiện Tân Bỏ tát, Thế Thăng Bỏ tát, Thường Cần 
Bỏ tát, Bất Xả Tinh Tân Bồ tát, Nhựt Tạng Bồ tát, 
Bất Khuyết Ý Bồ tát, Quán Thế Âm Bỏ tát, Văn 
Thù Sư Lợi Bồ tát, Chấp Bửu Ấn Bồ tát, Thường 
Cử Thủ Bồ tát, Từ Thị Bồ tát, có trăm ngàn muôn 
ức na do tha đại Bồ tát như vậy. Hàng đại Bồ tát 
nây đêu là bực Nhứt sanh bồ xứ nỗi ngôi Phật. 
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn tự trải tòa sư tử rồi 
ngôi kiết già ngay thăng nhiếp niệm nhập tất cả 
môn vương tam muội. Sau đó đức Phật an tường 
xuất định dùng Thiên nhãn nhìn xem thế giới, 
động thân mỉm cười, từ tướng thiên bức luân 
dưới lòng bàn chân phóng ra sáu trăm muôn ức 
quang minh. Từ mười ngón chân, hai mắt cá, hai 
bắp chân, hai gỐi, hai về, eo, lưng, rún, bụng, 
hông, ngực, chữ vạn, vai, cánh tay, mười ngón 
tay, cố, miệng, bốn mươi răng, mũi, mắt, tai, 
bạch hào, nhục kế, mỗi chỗ trên thân Phật phóng 
ra sáu trăm muôn ức quang minh. Từ những 
quang minh nây phát ra quang minh lớn chiếu 


34 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





khắp Đại thiên thế giới, rồi chiếu đến hằng sa thế 
giới của chư Phật ở mười phương, từ đây quang 
minh lại chiếu vượt qua hằng sa thế giới khắp 
mười phương. Nếu chúng sanh nào gặp được 
quang minh nây thì quyết định được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 

Tất cả lỗ lông khắp thân của Phật cũng đều 
mỉm CƯỜI phóng. quang minh chiếu khắp cõi Đại 
thiên suốt đến hăng sa thế giới ở mười phương. 
Nếu chúng sanh nào gặp được quang minh nầy 
thì quyết định được Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 

Đức Thế Tôn lại phóng quang minh thường 
chiếu khắp cõi Đại thiên suốt đến hăng sa thế giới 
ở mười phương. Nếu chúng sanh nào gặp được 
quang minh nây thì quyết định được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 

Đức Thế Tôn mỉm cười vui vẻ hiện tướng lưỡi 
rộng dài trùm khắp Đại thiên thế giới, phóng ra 
vô lượng ngàn muôn ức quang minh. Mỗi quang 
minh nây hóa thành hoa báu ngàn cánh màu 
hoàng kim. Trên hoa báu đều có Hóa Phật ngôi 
kiết già tuyên nói sáu phép ba la mật. Chúng sanh 
nào nghe được thì quyết định được Võ thượng 
Chánh đắng Chánh giác. Quang minh nầy cũng 


PHẨM TỰ - THỨ NHÁT 35 





chiếu đến hằng sa thế giới ở mười phương và 
cũng hiện hoa báu Hóa Phật thuyết pháp như vậy. 

Bây giờ đức Phật vẫn ngôi trên tòa sư tử mà 
nhập Sư tử du hý tam muội. Do thần lực của Phật, 
cả Đại thiên thể giới đều chân động sáu cách, làm 
cho mọi loài đều hòa vui. 

Trong cõi Đại thiên nây, hàng địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh và bát nạn liền được sanh lên cõi 
trời Tứ Vương đến trời Tha Hóa Tự Tại. Các vị 
Thiên tử nây tự biết túc mạng đều rất vui mừng 
đồng đến chỗ đức Phật ngự, đảnh lễ chân Phật rôi 
ngôi qua một phía. Hằng sa thế giới ở mười 
phương cũng chấn động sáu cách, các loài địa 
ngục, nøạ quỷ, súc sanh và bát nạn đều được sanh 
lên sáu cõi trời Dục gIới. 

Bây giờ chúng sanh ở trong cõi Đại thiên nây, 
kẻ mù được thây, kẻ điếc được nghe, kẻ câm nói 
được. kẻ điên được tỉnh, kẻ loạn được định, kẻ 
bịnh được lành, kẻ tàn tật được hết tật nguyên, kẻ 
rách được mặc, kẻ đói khát được ăn uống. 

Tất cả mọi loài đều phát thiện tâm xem nhau 
như cha mẹ, anh em, chị em ruột thịt, đồng thực 
hành mười nghiệp đạo lành, tịnh tu phạm hạnh 
không phạm lỗi lầm, lòng họ điềm nhiên khoái 
lạc như Tỳ kheo nhập đệ tam thiền. Họ đều được 


36 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





trí huệ tốt, giữ mình theo giới luật không làm tôn 
não kẻ khác. 

Đức Thế Tôn ngự trên tòa sư tử, quang minh 
sắc tướng oai đức nguy nguy tôn nghiêm bực 
nhứt, hơn cả Đại thiên cùng hằng sa thế ĐIỚI Ở 
mười phương, như núi Tu Di cao sáng hơn tất cả 
núi non. 

Lúc đức Thế Tôn đem thân thường hiển thị 
cho chúng sanh trong cõi Đại thiên, nhơn chúng 
cùng hàng phi nhơn và chư Thiên ở Dục giới, Sắc 
giới đem những Thiên hoa, Thiên hương, Thiên 
anh lạc đến rải trên đức Phật. Những hoa hương 
báu này dừng ở hư không hóa thành đài báu lớn 
thòng những chuỗi ngọc cùng lọng báu nhiều màu 
giăng trùm Đại thiên thế giới, do đây nên toàn cõi 
Đại thiên thành màu hoàng kim, đến hăng sa thế 
Ø1ớ1 ở mười phương cũng như vậy. 

Chúng sanh ở cõi nây và chúng sanh ở thế 
giới mười phương đều tự cho là đức Phật chỉ 
riêng thuyết pháp cho mình. 

Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, miệng Phật 
phóng quang minh chiếu khắp Đại thiên thế giới. 
Do quang minh nầy mà chúng sanh đông thây chư 
Phật và Tăng chúng trong hằng sa thế giới ở mười 
phương. Chúng sanh ở hăng sa thể giới ở mười 


PHẨM TỰ - THỨ NHÁT 37 





phương kia cũng thấy Phật Thích Ca Mâu Ni và 
đại chúng ở cõi Đại thiên nây. 

Phương Đông qua khỏi hằng sa thế giới có 
cối Đa Bửu của Phật Bửu Tích. Đức Phật đây 
hiện đương giảng Bát nhã ba la mật cho chư đại 
Bỏ tát. Nơi đó có Bồ tát hiệu Phố Minh thấy 
quang minh, thấy chân động lại thấy thân Phật 
Thích Ca Mâu Ni, Ngài liên đến bạch hỏi duyên 
do với Phật Bửu Tích. Đức Phật Bửu Tích bảo đó 
là thân lực của Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà 
cách đây hăng sa thể giới về phương tây. Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni sắp vì chúng đại Bồ tát mà 
tuyên nói Bát nhã ba la mật. Phố Minh Bỏ tát 
bạch đức Phật Bửu Tích răng: “Nay tôi muỗn đến 
lễ bái cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và gặp 
øỡ các vị đại Bồ tát”. Phật Bửu Tích thuận cho và 
trao hoa sen ngàn cánh màu hoảng kim cho Phổ 
Minh Bỏ tát mà dặn rằng ông đem hoa nây cúng 
dường Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông nên nhứt tâm 
trân trọng đến cõi Ta Bà. Các vị Bồ tát sanh vào 
cõi đó thiệt là khó băng khó hơn. 

Phố Minh Bồ tát lãnh hoa sen ngàn cảnh màu 
hoàng kim từ tạ Phật Bửu Tích rồi cùng vô số 
đại chúng đem những hoa hương phan lọng đến 
chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni đảnh lễ bạch rằng: 


38 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





“Đức Phật Bửu Tích gởi lời thăm và dâng hoa 
sen cúng dường”. 

Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ngàn 
cánh màu hoàng kim rỗi rải vụt qua phương Đông 
cúng dường hãng sa chư Phật. Hoa sen ây hóa 
thành hăng sa đóa hoa khắp cả hăng sa thê gIới ở 
phương Đông. Trên mỗi đóa hoa sen đều có hóa 
Bồ tát ngôi kiết giả nói sáu pháp ba la mật, aI 
nghe được tiếng pháp nây thời quyết định đến Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Đại chúng theo Phố Minh Bỏ tát cũng đem 
hoa hương phan lọng của mình dâng cúng Phật 
Thích Ca Mâu NI. 

Phương Nam qua khỏi hăng sa thế giới có cõi 
Ly Nhứt Thiệt Ưu của Phật Vô Ưu Đức. Nơi đó 
có Bô tát hiệu Ly Ưu. 

Phương Tây qua khỏi hăng sa thế ĐIỚI CÓ CỐI 
Diệt Ác của Phật Bửu Sơn. Nơi đó có Bô tát hiệu 
Nghi Y. 

Phương Bắc qua khỏi hăng sa thế giới có cõi 
Thăng Quôc của đức Phật Thăng Vương. Nơi đó 
có Bô tát hiệu Đức Thăng. 

Hạ phương qua khỏi hăng sa thế giới có cõi 
Thiện Quôc của đức Phật Thiện Đức. Nơi đó có 
Bồ tát hiệu Hoa Thượng. 


PHẨM TỰ - THỨ NHÁT 39 





Thượng phương qua khỏi hăng sa thế giới có 
cối Hỷ Quôc của đức Phật Hỷ Đức. Nơi đó có Bô 
tát hiệu Đức Hỷ. 

Chư Bồ tát trên đây ở cõi mình thây quang 
minh thây chân động, v.v... liền cùng đại chúng 
cầm hoa hương phan lọng ni Ta Bà thế giới kính 
lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu NI đồng như 
Phô Minh Bồ tát ở phương Đông. 

Lúc bấy giờ Đại thiên thế giới thành trang 
nghiêm vi diệu như Hoa Tích thê giới cùng Phô 
Hoa thê giới; Diệu Đức Bô tát, Thiện Trụ Y Bô 
tát và chư Bồ tát đại oal1 thần ở nơi đó. 

Đức Như Lai biết hàng đại Bồ tát cùng chư 
Nhơn, Thiên, Bát bộ ở hăng sa thê giới đêu đã 
vân tập bèn gọi ngài Xá Lợi Phât mà dạy răng: 

Đại Bỏ tát muốn dùng Nhứt thiết chủng trí để 
biết tât cả pháp, thì phải tu tập Bát nhã ba la mật. 

Ngài Xá Lợi Phất thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát muốn dùng 
Nhứt thiệt chủng trí đê biết tât cả pháp, thì phải tu 
tập Bát nhã ba la mật như thê nào? 

Phật dạy: 

Này Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát dùng phương pháp 
chăng an trụ mà an trụ trong Bát nhã ba la mật. 


40 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Bởi không có pháp để xả bỏ nên được đây đủ 
Đàn na ba la mật, vì người cho, kẻ nhận và tài vật 
đều bất khả đắc. Vì tội và không tội đều bất khả 
đặc nên đây đủ Thi la ba la mật. Vì tâm chăng 
động nên đây đủ Săn đề ba la mật. Vì thân tâm 
tinh tân chăng giải đãi nên đây đủ Tỳ lê gia ba la 
mật. Vì chẳng tán loạn, chăng say mê nên đây đủ 
Thiên na ba la mật. Vì chăng chấp trước tất cả 
pháp nên đây đủ Bát nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát dùng phương pháp chẳng an trụ mà 
an trụ trong Bát nhã ba la mật. Vì bất sanh nên 
đây đủ bốn niệm xứ, bỗn chánh cần, bốn như ý 
túc, năm căn, năm lực, bảy giác phân, tám Thánh 
đạo phân, Không tam muội, Vô tướng tam muội, 
Vô tác tam muội, bốn thiền, bốn tâm vô lượng, 
bốn định vô sắc, tám bội xả, tám thăng xứ, chín 
định thứ đệ, mười nhứt thiết xứ. 

Cũng đây đủ chín pháp tưởng thây chết: 
Tưởng sình, tưởng nứt, tưởng máu chảy, tưởng 
thúi rã, tưởng bằầm xanh, tưởng dòi trùng ăn, 
tưởng nát, tưởng xương trăng, tưởng cháy tan. 

Cũng đây đủ tám chánh niệm: Niệm Phật, 
niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí xả, 
niệm Thiên, niệm hơi thở ra vào, niệm chết. 

Cũng đầy đủ mười pháp quán: Quán vô 
thường, quán khổ, quán vô ngã, quán món ăn nhơ 


PHẨM TỰ - THỨ NHÁT 41 





nhớp, quán thế gian tất cả đều không đáng vui ưa, 
quán chêt, quản bât tịnh, quán đoạn trừ, quán ly 
dục, quán diệt tận. 

Cũng đây đủ mười một trí: Pháp trí, tỷ trí, tha 
tâm trí, thê trí, khô trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tận 
trí, vô sanh trí, như thiệt trĩ. 

Cũng đầy đủ ba môn tam muội: Tam muội có 
giác có quán, tam muội không giác có quản, tam 
muội không giác không quán. 

Cũng đầy đủ ba căn: Căn chưa biết sắp biết, 
căn biết, căn đã biết. 

Nâày Xá Lợi Phât! Đại Bồ tát muốn biết khắp 
cả công đức của Phật như mười trí lực, bôn vô sở 
úy, bôn trí vô ngại, mười tám pháp bât cộng, đại 
từ, đại bị, thì phải tu tập Bát nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát muốn đây đủ đạo huệ, muốn dùng 
đạo huệ đê đây đủ đạo chủng huệ, muôn dùng đạo 
chủng huệ đê đây đủ Nhứt thiết trí, muôn dùng 
Nhứt thiết trí để đây đủ Nhứt thiết chủng trí, 
muốn dùng Nhứt thiết chủng trí để dứt tập khí 
phiền não, đều phải tu tập Bát nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát phải học tập Bát nhã ba la mật 
như vậy. 

Này Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát muốn lên địa vị 
Bồ tát, muôn hơn bực Thanh văn, Duyên giác, 


42 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





muốn trụ bực Bất thối chuyến, muôn có lục thần 
thông, muôn biết chí hướng của tất cả chúng 
sanh, muốn có trí huệ hơn trí huệ của tất cả 
Thanh văn, Bích chi Phật, muốn được những 
môn đà la n1, những môn tam muội, đều phải học 
Bát nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát muốn dùng tâm tùy hý để hơn trên 
những sự bồ thí, trì Ø1ớI, tam muội thiền định, trí 
huệ, giải thoát, giải thoát trì kiến, giải thoát tam 
muội của tất cả những người cầu Thanh văn, Bích 
chi Phật, thì phải học Bát nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát thực hành phân ít bố thí, trì ĐIỚI, 
nhẫn nhục, tỉnh tân, thiền định, trí huệ, mà muốn 
do sức phương tiện hồi hướng để được vô lượng 
vô biên công đức, thì phải học Bát nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát muốn thực hành Đàn na ba la mật, 
Thi la ba la mật, Sẵn đề ba la mật, Tỳ lê gia ba la 
mật, Thiền na ba la mật, thì phải học Bát nhã ba 
la mật. 

Đại Bồ tát muốn đời đời thân thê giống như 
thần Phật đủ ba mươi hai tướng đại nhơn, tắm 
mươi tùy hình hảo, thi phải học Bát nhã ba la mật. 

Muốn sanh nhà Bồ tát, muốn được bực đồng 
chơn, muốn chẳng rời Phật, thì phải học Bát nhã 
ba la mật. 


PHẨM TỰ - THỨ NHÁT 43 





Muốn đem những thiện căn cúng dường chư 
Phật và cung kính tôn trọng tán thản tùy ý thành 
tựu, thì phải học Bát nhã ba la mật. 

Muốn làm cho chúng sanh thỏa nguyện về 
những thứ uống, ăn, y phục, giường nệm, đèn 
đuốc, phòng nhà, xe cộ, thuốc men, thì phải học 
Bát nhã ba la mật. 

Nâầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát muốn làm cho 
chúng sanh ở hăng sa thê giới đứng vững nơi sáu 
môn ba la mật, thì phải học Bát nhã ba la mật. 

Muốn gieo một thiện căn ở trong phước điển 
của Phật còn mãi đên khi được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác vân không hết, thì phải học Bát 
nhã ba la mật. 

Muốn chư Phật ở mười phương ca ngợi danh 
hiệu của mình, thì phải học Bát nhã ba la mật. 

Muốn vừa phát ý thì thân liền đến hăng sa thế 
ø1ới ở mười phương, muôn vừa phát âm thì tiêng 
vang đên hăng sa thê giới ở mười phương, đêu 
phải học Bát nhã ba la mật. 

Muốn thế giới của chư Phật chăng dứt diệt, thì 
phải học Bát nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát muốn an trụ nơi nội không, ngoại 
không, nội ngoại không, không không, đại 


44 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





không, đệ nhứt nghĩa không, hữu vi không, vô vi 
không, tất cánh không, vô thi không, tán không, 
tánh không, tự tướng không, chư pháp không, vô 
sở đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, 
vô pháp hữu pháp không, thì phải học Bát nhã ba 
la mật. 

Muốn biết nhơn duyên, thứ đệ duyên, duyên 
duyên và tăng thượng duyên của các pháp, thì 
phải học Bát nhã ba la mật. 

Muốn biết pháp như, pháp tánh và thiệt tế của 
các pháp, thì phải học Bát nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát phải như vậy mà an trụ trong Bát 
nhã ba la mật. 

Nây Xá Lợi Phất! Đại Bộ tát muốn đếm biết 
số vi trần của những hòn núi, của những quả đất 
trong Đại thiên thế ĐIỚI, muốn phân tích một sợi 
lông làm trăm phân rồi lây một phân lông châm 
hết nước của những suôi ao, sông ngòi, biển cả 
trong Đại thiên thế giới mà không kinh động đến 
loài thủy tộc, muốn thôi một cái liền tắt ngọn lửa 
cháy khắp Đại thiên thê giới như hỏa tai lúc kiếp 
tận, muốn lẫy một ngón tay ngăn dừng những cơn 
gió lớn có thể làm tan nát Đại thiên thế giới đến 
tất cả những núi Tu DI như thôi tan đống cỏ mục, 
thì phải học Bát nhã ba la mật. 


PHẨM TỰ - THỨ NHÁT 45 





Muốn một lần ngồi kiết già có thể làm cho 
thân thể khắp tất cả không gian trong Đại thiên 
thế giới, thì phải học Bát nhã ba la mật. 

Muốn lây một sợi lông vít những núi Tu Di 
trong Đại thiên thế giới ném qua khỏi vô sô thế 
giới phương khác mà không kinh động đến chúng 
sanh trong đó, thì phải học Bát nhã ba la mật. 

Muốn đem một suất ăn, một bộ y phục, một 
nén hương, một cành hoa, một cây đèn, một 
tràng phan, một bảo cái mà có thể cúng dường 
đây đủ khắp chư Phật cùng chư Tăng trong hằng 
sa thế giới ở mười phương, thì phải học Bát nhã 
ba la mật. 

Nây Xá Lợi Phât! Đại Bồ tát muốn làm cho 
chúng sanh trong hằng sa thế giới ở mười phương 
đều đủ giới hạnh, tam muội, trí huệ, giải thoát, 
giải thoát tri kiến, cùng làm cho được quả Tu đà 
hoàn, quả Tư đà hàm, quả A na hàm, quả A la 
hán, nhẫn đến được vô dư Niết bàn, thì phải học 
Bát nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát thực hành Bát nhã ba la mật lúc bồ 
thí nên biết rõ răng: Bồ thí như vậy được quả báo 
rất lớn, bố thí như vậy được sanh vào giòng quý 
hiển, bố thí như vậy được sanh lên trời Tứ 
Vương, trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Suất, 


46 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa, bố thí như vậy được 
nhập Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiên, Tứ thiên, 
Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu 
xứ, Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, nhơn bồ thí 
nây được bát Thánh đạo phần, nhơn bố thí nầy 
được quả Tu đà hoàn nhẫn đến quả Phật, nên phải 
học Bát nhã ba la mật. 

Nẵy Xá Lợi Phât! Đại Bồ tát thực hành Bát 
nhã ba la mật, lúc bố thí, do nơi sức huệ phương 
tiện nên có thê đây đủ Đàn na ba la mật, Thị la ba 
la mật, Săn đề ba la mật, Tỳ lê gia ba la mật, 
Thiền na ba la mật và Bát nhã ba la mật. 

Ngài Xá Lợi Phất thưa: 

Bạch Đức Thế Tôn! Thế nào là đại Bồ tát lúc 
bồ thí, do nơi sức huệ phương tiện nên đây đủ sáu 
ba la mật? 

Đức Phật nói: 

Nây Xá Lợi Phất! Do vì người bố thí, kẻ thọ 
và tài vật đều bất khả đắc nên có thể đầy đủ Đàn 
na ba la mật. Vì có tội cùng chăng tội đều chăng 
dính mắc nên đầy đủ Thi la ba la mật. Vì tâm bất 
động nên đây đủ Săn đề ba la mật. Vì thân tâm 
tinh tấn nên đầy đủ Tỳ lê gia ba la mật. Vì chăng 
tán loạn chăng say đăm nên đây đủ Thiên na ba la 
mật. Vì biết tất cả pháp đều bất khả đắc nên đây 


PHẨM TỰ - THỨ NHÁT 47 





đủ Bát nhã ba la mật. 

Nây Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát muốn được công 
đức của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, thì phải 
học Bát nhã ba la mật. Muốn đến bờ kia của pháp 
hữu vi và pháp vô vị, thì phải học Bát nhã ba la 
mật. Muốn biết pháp như, pháp tướng và biên tế 
vô sanh của các pháp quá khứ, hiện tại, vị lai, thì 
phải học Bát nhã ba la mật. 

Này Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát muốn đứng trước 
tật cả hàng Thanh văn, Duyên giác, muốn hầu hạ 
chư Phật, muôn. làm nội quyên của chư Phật, 
muốn được quyến thuộc lớn, muốn được quyên 
thuộc Bồ tát, muốn thanh tịnh báo đại thí, thì phải 
học Bát nhã ba la mật. 

Nây Xá Lợi Phât! Đại Bồ tát muốn những 
tâm san lẫn, phá giới, sân hận, giải đãi, tán loạn, 
ngu si đều chẳng phát khởi, thì phải học Bát nhã 
ba la mật. 

Nây Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát muốn làm cho tất 
cả chúng sanh đứng vững nơi phước bỗ thí, nơi 
phước trì giới, nơi phước tu tập thiền định, nơi 
phước khuyên đạo, nơi tài phước và pháp phước, 
thì phải học Bát nhã ba la mật. 

Nâầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát muốn được ngũ 
nhãn thì phải học Bát nhã ba la mật. Đây là ngũ 


48 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





nhãn: nhục nhãn, Thiên nhãn, huệ nhãn, pháp 
nhãn và Phật nhãn. 

Đại Bồ tát muốn dùng Thiên nhãn thấy chư 
Phật trong hăng sa thế giới, muốn dùng Thiên nhĩ 
nghe pháp của chư Phật ở mười phương tuyên 
nói, muốn hiểu biết tâm của Phật, thì phải học Bát 
nhã ba la mật. 

Muốn nghe được pháp của chư Phật ở mười 
phương tuyên nói, nghe xong nhớ mãi đến khi 
thành Vô thượng Bỏ đề vẫn không quên, thì phải 
học Bát nhã ba la mật. 

Muốn thấy thế giới của chư Phật quá khứ, 
thây thế giới của chư Phật vị lai và thế giới ở 
mười phương của chư Phật hiện tại, thì phải học 
Bát nhã ba la mật. 

Muôn nghe mười hai bộ kinh, từ Khế kinh 
Trường hàng đến Luận nghị kinh mà hàng Thanh 
văn nghe cùng chăng nghe, nghe xong đều muốn 
đọc tụng, thọ trì trọn vẹn, thi phải học Bát nhã ba 
la mật. 

Chánh pháp của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị 
lai trong hăng sa thế giới đã tuyên nói, hiện nay 
nói và sẽ nói, được nghe xong đều muốn tin lãnh 
thọ trì, thực hành và giảng nói lại cho người khác, 
thì phải học Bát nhã ba la mật. 


PHẨM TỰ - THỨ NHÁT 49 





Muốn đem quang minh chiếu khắp những chỗ 
mả mặt nhựt mặt nguyệt chăng chiếu đến trong 
hằng sa thể giới ở mười phương, thì phải học Bát 
nhã ba la mật. 

Muốn làm cho tất cả chúng sanh trong hằng sa 
thế giới ở mười phương, những nơi không có 
danh hiệu Phật, Pháp, Tăng, đều được chánh kiến 
nghe danh hiệu Tam Bảo, thì phải học Bát nhã ba 
la mật. 


Muốn làm cho chúng sanh trong hằng sa thế 
g1ới ở mười phương, do năng lực của Ta mà kẻ 
mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ cuồng được 
tỉnh, kẻ rách được lành, kẻ đói khát được no đủ, 
thì phải học Bát nhã ba la mật. 

Nây Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát muốn làm cho 
chúng sanh trong hăng sa thế giới ở mười 
phương, do năng lực của ta mà những loài trong 
ba ác đạo đều được thân người, thì phải học Bát 
nhã ba la mật. 

Muôn làm cho chúng sanh trong hằng sa thế 
giới ở mười phương, do năng lực của ta mà 
được đứng vững nơi giới, định, huệ, giải thoát, 
giải thoát tri kiến, được quả Tu đà hoàn nhẫn 
đến quả Vô thượng Bỏ đề, thì phải học Bát nhã 
ba la mật. 


50 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Đại Bồ tát muốn học oai nghi của chư Phật, 
muốn nhìn ngó như tượng vương, thì phải học Bát 
nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát nguyện răng: Khiến cho tôi lúc đi, 
chân tôi cách đất bốn ngón tay không đạp trên 
đất, tôi sẽ được vô lượng chư Thiên cõi Dục, cõi 
Sắc, từ Tứ Thiên Vương đến Sắc Cứu Cánh Thiên 
cung kính vây quanh cùng đi đến dưới cội Bồ đề. 
Tôi sẽ ngôi dưới cội Bồ đề và chư Thiên sẽ trải 
tòa cho tôi. Muốn được như vậy, thì phải học Bát 
nhã ba la mật. 


Lại nguyện lúc tôi thành Phật, chỗ tôi đi đứng 
ngồi năm đều sẽ là kim cang. Muốn được vậy, thì 
phải học Bát nhã ba la mật. 

Này Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát nêu muốn ngày 
xuất gia liên thành đạo Vô thượng Bồ đề, liên 
chuyên pháp luân, lúc chuyển pháp luân có vô 
lượng vô số chúng sanh xa lìa trần câu ở trong các 
pháp được pháp nhãn thanh tịnh, có vô lượng vô 
số chúng sanh vì chăng thọ tất cả pháp nên được 
vô lậu giải thoát, có vô lượng vô sô chúng sanh 
được bất thối chuyên Vô thượng Bồ đề, thì phải 
học Bát nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát muốn lúc thành Phật sẽ dùng vô 
lượng vô số Thanh văn làm Tăng, lúc nói một 


PHẨM TỰ - THỨ NHÁT 51 





thời pháp, tất cả chư Tăng nây liền được quả A la 
hán, thì phải học Bát nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát muốn lúc thành Phật, sẽ dùng vô 
lượng vô số Bồ tát làm Tăng, lúc nói một thời 
pháp, tật cả chư Tăng nây đều được bất thối 
chuyền, được vô lượng thọ mạng đầy đủ quang 
minh, thì phải học Bát nhã ba la mật. 

Đại Bỏ tát muốn lúc thành Phật, trong thế giới 
không có dâm dục, sân khuê, ngu si, cũng không 
có danh từ tam độc, tất cả chúng sanh đều thành 
tựu chánh trí huệ, thiện thí, thiện giới, thiện định, 
thiện phạm hạnh, thiện từ bị, thì phải học Bát nhã 
ba la mật. 

Đại Bồ tát muốn lúc thành Phật, sau khi nhập 
Niết bàn, chánh pháp không diệt tận, cũng 
không có danh từ diệt tận, thì phải học Bát nhã 
ba la mật. 

Đại Bồ tát muốn lúc thành Phật, chúng sanh 
trong hăng sa thế giới ở mười phương nghe danh 
hiệu của ta quyết định sẽ được Vô thượng Bỏ đè, 
thì phải học Bát nhã ba la mật. 

Nâầy Xá Lợi Phật! Đại Bồ tát muốn được 
những công đức như vậy, thì phải học Bát nhã ba 
la mật. 


33 





KINH MÀ. HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM PHỤNG BÁT 
THỨ HAI 


Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: 

Nếu đại Bồ tát thực hành Bát nhã ba la mật có 
thể làm những công đức ấy thì bốn vị Thiên 
Vương đều rất vui mừng mà nghĩ rằng: Chúng ta 
phải đem bốn cái bát dâng lên Bồ tát như những 
bát mà chư Thiên Vương thuở trước đã dâng cho 
Phật thuở trước. 

Lúc đó trời Đao Lợi nhẫn đến trời Tha Hóa 
Tự Tại cũng rất hoan hỷ mà nghĩ rằng: Chúng ta 
phải hâu hạ cúng dường Bồ tát để hàng Thiên 
chúng được thêm đông và giảm bớt hàng A tu la. 


54 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Chư Thiên trong cõi Đại thiên, từ cõi Tứ 
Vương đên cõi Sắc Cứu Cánh đêu rât vui mừng 
mà nghĩ răng: Chúng ta phải cân thỉnh Bồ tát 
chuyên pháp luân. 

Nâày Xá Lợi Phất! Lúc vị đại Bồ tát nầy thực 
hành Bát nhã ba la mật, tăng ích sáu ba la mật, 
các thiện nam tử và thiện nữ nhơn đêu vu1 mừng 
mà tự nghĩ răng: Chúng ta phải làm cha mẹ, vợ 
con, thân tộc, họ hàng cho người nây. 

Lúc đó trời Tứ Vương nhẫn đến trời Sắc Cứu 
Cánh đêu rât vui mừng mà tự nghĩ răng: Chúng ta 
phải tìm cách làm cho Bồ tát nầy xa lia dầm dục, 
từ sơ phát tâm luôn là đông chơn, chớ đê vị nây 
hội hiệp với sắc dục, nêu hưởng thọ ngũ dục thì 
sẽ chướng ngại sanh vê Phạm Thiên huông là quả 
Vô thượng Bô đê. 

Nây Xá Lợi Phât! Đại Bồ tát cần phải là người 
đoạn dục xuât gia mới đáng được Vô thượng Bồ 
đê, chăng phải là người không đoạn dục mà được. 

Ngài Xá Lợi Phất thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát cần phải có cha 
mẹ, vợ con, thân tộc, họ hàng chăng? 

Đức Phật nói: 

- Nầy Xá Lợi Phât! Hoặc có Bồ tát có cha mẹ, 
vợ con, thân tộc. Hoặc có Bô tát từ khi sơ phát 


PHẨM PHỤNG BÁT - THỨ HAI 55 





tâm đoạn dục tu hạnh đồng chơn mãi đến thành 
Vô thượng Bỏ đề chắng phạm sắc dục. Hoặc có 
Bồ tát dùng phương tiện lực hưởng thọ ngũ dục 
xong mới xuất gia thành Vô thượng Bồ đề. Ví 
như nhà ảo thuật giỏi khéo dùng phương ảo thuật 
hóa ra cảnh ngũ dục rồi vui đùa trong đó. Ý ông 
nghĩ thế nào, nhà ảo thuật có thiệt hưởng thọ cảnh 
ngũ dục ấy chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không ạ. 

- Nây Xá Lợi Phất! Cũng vậy đại Bồ tát dùng 
phương tiện lực hóa ra cảnh ngũ dục rồi ở trong 
đó hưởng thọ để độ chúng sanh. Đại Bồ tát nầy 
chắng nhiễm ngũ dục, lại dùng nhiều cách quở 
trách ngũ dục: Ngũ dục là lửa cháy, ngũ dục là 
nhơ nhớp xâu xa, ngũ dục là thứ phá hoại, ngũ 
dục như oán thù. Do đây nên biết rằng vì độ 
chúng sanh mà Bồ tát hưởng thọ ngũ dục. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát phải thực 
hành Bát nhã ba la mật thê nào? 

- Này Xá Lợi Phất! Lúc thực hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bồ tát chắng thây Bồ tát, chẳng thây 
danh tự Bồ tát, chăng thây Bát nhã ba la mật, 
cũng chăng thây là mình có thực hành Bát nhã ba 
la mật cùng không thực hành Bát nhã ba la mật. 
Tại sao vậy? Vì Bồ tát và danh tự Bồ tát, tánh vốn 


56 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





rỗng không. Trong tánh không chăng có săc, thọ, 
tưởng, hành, thức, rời lia sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức, cũng chăng có tánh không. Sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức tức là tánh không, tánh không tức là 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 

Tại sao vậy? Vì chỉ có danh tự gọi là Bồ đề, 
chỉ có danh tự gọi là Bô tát, chỉ có danh tự gọi là 
tảnh không. 

Tại sao vậy? Vì thiệt tánh của các pháp vốn là 
không sanh, không diệt, không câu, không tịnh. 

Đại Bồ tát thực hành Bát nhã ba la mật như 
vậy cũng chăng thây sanh, chăng thây diệt, cũng 
chăng thầy câu, chăng thây tịnh. 

Tại sao vậy? Vì danh tự là những pháp do 
nhơn duyên hòa hiệp làm thành, chỉ do nhớ tưởng 
phân biệt giả danh mà nói thôi. 

Vì thê nên đại Bồ tát lúc thực hành Bát nhã ba 
la mật chăng thây tât cả danh tự. Vì chăng thầy 
nên chăng châp trước. 


S7 





(INH MÀ. HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM TU TẬP ĐÚNG 
THỨ BA 


Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: 

Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát 
phải suy nghĩ như thế nây: Bồ tát chỉ có danh tự, 
Phật cũng chỉ có danh tự, Bát nhã ba la mật cũng 
chỉ có danh tự, sắc thọ tưởng hành thức cũng chỉ 
có danh tự 

Nây Xá Lợi Phất! Như ngã, chúng sanh, thọ 
ø1ả, mạng g1ả, sanh giả, dưỡng dục giả, tác p1ả, sử 
tác giả, khởi giả, sử khởi giả, thọ giả, sử thọ giả, 
tri giả, kiên giả đều là bất khả đắc tất cả. Vì là bất 
khả đắc nên rỗng không. Vì rỗng không nên chỉ 
dùng danh tự đề tuyên nói. 


58 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Đại Bồ tát cũng thực hành Bát nhã ba la mật 
như Vậy: Chắng thấy ngã, chắng thây chúng sanh, 
nhẫn đến chăng thấy tri giả, kiến giả. Những danh 
tự tuyên nói đó cũng chắng thây. 


Đại Bồ tát thực hành Bát nhã ba la mật như 
vậy thì hơn trên tất cả hàng Thanh văn, Bích chỉ 
Phật, trừ trí huệ của Phật, do vì tánh không, tác 
dụng bất khả đặc. Tại sao vậy? Vì đại Bồ tát nây 
đối với những pháp danh tự cùng chỗ mà danh tự 
dính đến, tất cả đều bất khả đắc. 

Nẵy Xá Lợi Phất! Đại Bỏ tát có thê thực hành 
như vậy đó là thực hành Bát nhã ba la mật. 

Ví như số Tỳ kheo nhiều bằng số tre, lau, 
mía, mè, lúa, đậu, lùm rừng đây cả cõi Diêm Phù 
Đà, tất cả đều có trí huệ như Xá Lợi Phất, Đại 
Mục Kiên Liên, đem tất cả trí huệ ây muốn so 
sánh với trí huệ của Bồ tát thực hành Bát nhã ba 
la mật, thì không băng một phân trăm, không 
băng một phần ngàn, không băng một phần trăm 
ngàn ức, nhẫn đến không băng một phân ví dụ. 
Tại sao vậy? Vì dùng trí huệ nầy mà Bồ tát độ 
thoát tất cả chúng sanh. 

Nây Xá Lợi Phất! Không nói đến như Xá Lợi 
Phât và Đại Mục Kiển Liên đây cõi Diêm Phù 
Đề, mà ví như đây cả cõi Đại Thiên, hoặc nhẫn 


PHẨM TU TẬP ĐÚNG - THỨ BA 59 





đến đầy cả hằng sa thế giới ở mười phương, đem 
tất cả trí huệ ây muỗn so sánh với trí huệ của Bồ 
tát thực hành Bát nhã ba la mật cũng không bằng 
một phần trăm, nhẫn đến không bằng một phân 
vi dụ. 

Này Xá Lợi Phât! Đại Bồ tát thực hành Bát 
nhã ba la mật, một ngày tu tập trí huệ hơn trên tất 
cả hàng Thanh văn, Bích chị Phật. 

Ngài Xá Lợi Phất thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Trí huệ của hàng Thanh 
văn Tu đà hoàn Tư đà hàm A na hàm A la hán, trí 
huệ của hàng Bích chi Phật, trí huệ của Phật, 
những trí huệ nầy không sai biệt, không chỗng 
trái nhau, đều là vô sanh tánh không. Nếu đã là 
pháp vô sanh tánh không, chăng trái nhau thì là 
không sai khác nhau. Cớ sao đức Thế Tôn lại dạy 
rằng Bồ tát thực hành Bát nhã ba la mật một ngày 
tu tập trí huệ hơn trên tất cả hàng Thanh văn, 
Bích chi Phật? 

Phật nói: 

- Đại Bồ tát thực hành Bát nhã ba la mật một 
ngày tu tập trí huệ, tâm niệm răng: Ta hành đạo 
trí huệ lợi ích tất cả chúng sanh, ta sẽ dùng Nhứt 
thiết chủng trí biết rõ tất cả pháp, độ thoát tất cả 
chúng sanh. Nây Xá Lợi Phât! Ý của ông nghĩ thế 


60 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





nào, trí huệ của hàng Thanh văn, Bích chi Phật có 
những sự như vậy không? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không ạ. 

- Nây Xá Lợi Phât! Hàng Thanh văn, Bích chỉ 
Phật có quan niệm răng: Ta sẽ thành Vô thượng 
Bồ đê độ thoát tât cả chúng sanh, làm cho họ đêu 
được vô dư y Niệt bàn, như chư đại Bô tát không? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không ạ. 

- Này Xá Lợi Phât! Do những cớ trên đây nên 
biệt răng trí huệ của hàng Thanh văn, Bích chì 
Phật sánh với trí huệ của đại Bô tát không băng 
một phân trăm, nhân đên không băng một phân 
thí dụ. 

Nây Xá Lợi Phất! Hàng Thanh văn, Bích chi 
Phật có quan niệm răng: Ta thực hành sáu ba la 
mật, thành tựu chúng sanh, trang nghiêm Phật 
độ, đây đủ mười trí lực, bôn vô sở úy, bôn vô 
ngại trí, mười tám pháp bât cộng, độ thoát vô 
lượng vô sô chúng sanh đên quả Niệt bàn như 
chư đại Bồ tát không? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không ạ. 

- Nầy Xá Lợi Phất! Ví như loài đom đóm kia 
chăng bao giờ nghĩ răng: Minh như mặt nhựt mọc 
lên phóng ánh sáng chiêu khắp Diêm Phù Đê. 


PHẨM TU TẬP ĐÚNG - THỨ BA 61 





Cũng vậy, hàng Thanh văn, Bích chi Phật chăng 
có quan niệm như đại Bô tát: Ta thực hành sáu ba 
la mật nhân đên mười tắm pháp bât cộng được Vô 
thượng Bồ đê, độ vô lượng vô sô chúng sanh đên 
quả Niệt bàn. 

Ngài Xá Lợi Phất thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Thê nào là đại Bồ tát hơn 
bực Thanh văn, Bích chi Phật mà đên bực Bât 
thôi chuyên thanh tịnh Phật đạo? 

Đức Phật nói: 

- Này Xá Lợi Phât! Đại Bồ tát từ lúc sơ phát 
tâm thực hành sáu ba la mật, an trụ nơi pháp 
không, vô tướng, võ tác, có thê Vượt hơn bực 
Thanh văn, Bích chi Phật mà đên bực Bât thôi 
chuyên thanh tịnh Phật đạo. 

- Bạch đức Thế Tôn! Dại Bồ tát an trụ bực 
nào mà có thê làm phước điên cho hàng Thanh 
văn, Bích chi Phật? 

- Nây Xá Lợi Phất! Từ lúc sơ phát tâm thực 
hành sáu ba la mật nhần đên lúc ngôi đạo tràng 
thành Vô thượng Bồ đê, trong khoảng thời gian 
ây, luôn thường làm phước điên cho hàng Thanh 
văn, Bích chi Phật. Tại sao vậy? Vì do có nhơn 
duyên của đại Bô tát nên những thiện pháp của 
thê gian phát sanh. Như những pháp thập thiện, 


62 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





ngũ giới, bát quan trai, tứ thiền, tứ vô lượng tâm, 
tứ vô sắc định, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý 
túc, ngũ căn, ngũ lực, thât giác phân, bát Thánh 
đạo phân, lục ba la mật, thập bát không, thập lực, 
tứ vô úy, tứ vô ngại trí, thập bát bât cộng, đại từ 
đại bi, Nhứt thiết chủng trí... do nhơn duyên của 
Bỏ tát mà những pháp này. hiện ra trên thế gian. 
Cũng do nhơn duyên của Bồ tát mà những đại tộc 
Sát đê lợi, Bà la môn, cư sĩ, Tứ Thiên Vương 
nhân đên Phi Phi Tưởng Thiên, Tu đà hoàn, Tư 
đà hàm, A na hàm, A la hán, Bích chi Phật và 
Phật Đà đêu xuât hiện trên thê gian. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát có thanh tịnh 
xong phước bô thí chăng? 

- Nây Xá Lợi Phất! Không có. Vì bốn lai đã 
thanh tịnh xong. Nây Xá Lợi Phât! Đại Bô tát là 
vị đại thí chủ bô thí những thiện pháp như: thập 
thiện, ngũ giới nhân đên Nhứt thiệt chúng trí. 

Ngài Xá Lợi Phất thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Thế nào đại Bồ tát tu tập 
đúng Bát nhã ba la mật tương ứng với Bát nhã ba 
la mật? 

Đức Phật nói: 

Này Xá Lợi Phât! Đại Bồ tát tu tập đúng sắc 


PHẨM TU TẬP ĐÚNG - THỨ BA 63 





không, tu tập đúng thọ, tưởng, hành, thức không, 
đây gọi là tương ứng với Bát nhã ba la mật. 

Lại nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát tu tập đúng 
nhãn không, tu tập đúng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tâm 
không, đây gọi là tương ứng với Bát nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát tu tập đúng sắc không, tu tập đúng 
thanh hương vị xúc pháp không, đây gọi là tương 
ứng với Bát nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát tu tập đúng nhãn giới không, đúng 
sắc giới không, nhãn thức giới không, nhân đên tu 
tập đúng ý thức giới không, đây gọi là tương ứng 
với Bát nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát tu tập đúng khổ không, tu tập đúng 
tập. diệt, đạo không, đây gọi là tương ứng với Bát 
nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát tu tập đúng vô minh không, tu tập 
đúng hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử không, đây gọi là tương ứng 
với Bát nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát tu tập đúng tất cả pháp không, hoặc 
hữu vi hoặc vô vị, đây gọi là tương ứng với Bát 
nhã ba la mật. 

Lại nầy Xá Lợi Phất! Đại Bỏ tát tu tập đúng 
táảnh không, tự tướng không, chư pháp không, vô 


64 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





sở đặc không, vô pháp không, hữu pháp không, 
vô pháp hữu pháp không bảy môn không, đây gọi 
là tương ứng với Bát nhã ba la mật. 

Nây Xá Lợi Phất! Lúc tu tập bảy môn không, 
đại Bồ tát chăng thấy sắc hoặc tương ứng hay 
không tương ứng, chăng thấy thọ, tưởng, hành, 
thức, hoặc tương ứng hay không tương ứng; 
chăng thấy sắc hoặc sanh tướng hay diệt tướng, 
chắng thây thọ, tưởng, hành, thức, hoặc sanh 
tướng hay diệt tướng; chăng thây sắc hoặc câu 
tướng hay tịnh tướng, chăng thấy thọ tưởng hành 
thức hoặc cấu tướng hay tịnh tướng; chắng thấy 
sắc hiệp với thọ, chắng thây thọ hiệp với tưởng, 
chăng thây tưởng hiệp với hành, chăng thấy hành 
hiệp với thức. Tại sao vậy? Vì tánh của các pháp 
vốn rỗng không nên không có pháp nào hiệp với 
pháp nào. 

Này Xá Lợi Phất! Trong sắc không chẳng có 
sắc; trong thọ không, tưởng không, hành không, 
thức không chăng có thọ tưởng hành thức. 

Nẵy Xá Lợi Phất! Vì sắc rỗng không nên 
không có tướng não hoại, vì thọ rỗng không nên 
không có tướng thọ, vì tưởng rỗng không nên 
không có tướng biết, vì hành rỗng không nên 
không có tướng tác giả, vì thức rỗng không nên 


PHẨM TU TẬP ĐÚNG - THỨ BA 65 





không có tướng tri giác. Tại sao vậy? Vì chăng 
phải sắc khác với Không, cũng chắng phải Không 
khác với sắc, mà sắc chính là Không và Không 
chính là sắc; thọ tưởng hành thức chính là Không 
và Không chính là thọ tưởng hành thức. 

Này Xá Lợi Phất! Tướng rỗng không của các 
pháp vốn chăng sanh chăng diệt, chăng cấu chăng 
tịnh, chẳng tăng chắng giảm; chăng phải quá khử, 
VỊ laI, hiên. tại. Vì thế nên trong Không pháp ấy 
không có sắc thọ tưởng hành thức, không có nhãn 
nhĩ tỷ thiệt thân ý; không có sắc thanh hương vị 
xúc pháp; không có nhãn giới, nhẵn đến không có 
ý thức giới; không có vô minh cũng không có vô 
minh tận, nhẫn đến không có lão tử, cũng không 
có lão tử tận; không có Khổ Tập Diệt Đạo; không 
có trí cũng không có đắc; không có Tu đà hoàn và 
quả Tu đà hoàn; không có Tư đà hàm, A na hàm, 
A la hán và Phật, cũng không có quả Tư đà hàm, 
quả A na hàm, quả A la hán, quả Bích chị Phật và 
quả Phật. 

Đại Bồ tát tu tập đúng như vậy gọi là tương 
ứng với Bát nhã ba la mật. 

Này Xá Lợi Phất! Lúc thực hành Bát nhã ba la 
mật, đại Bồ tát chẳng thây Bát nhã ba la mật hoặc 
tương ứng hay chắng tương ứng; cũng chăng thây 


66 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Đàn na ba la mật, Thi la ba la mật, Săn đề ba la 
mật, Tỳ lê gia ba la mật và Thiên na ba la mật 
hoặc tương ứng hay chẳng tương ứng. Đại Bồ tát 
cũng chăng thấy sắc thọ tưởng hành thức, chắng 
thây nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý; chăng thấy sắc thanh 
hương vị xúc pháp; chăng thây nhãn ĐIỚI nhãn 
đến ý thức giới hoặc tương ứng hay chắng tương 
ứng. Đại Bồ tát cũng chăng thấy tứ niệm xứ đến 
Bát Thánh đạo phân, nhẫn đến Nhứt thiết chủng 
trí hoặc tương ứng hay chẳng tương ứng. 

Như trên đây, nầy Xá Lợi Phât! Phải biết đó là 
đại Bồ tát tương ứng với Bát nhã ba la mật. 

Lại nây Xá Lợi Phất! Lúc đại Bồ tát thực hành 
Bát nhã ba la mật, Không chẳng hiệp với Không, 
vô tướng chăng hiệp với vô tướng, vô tác chăng 
hiệp với vô tác. Tại sao vậy? Vì Không, vô tướng, 
vô tác chăng có hiệp với chăng hiệp. Đại Bồ tát tu 
tập đúng như vậy gọi là tương ứng với Bát nhã ba 
la mật. 

Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc thực hành Bát nhã 
ba la mật, đại Bồ tát nhập vào tự tướng Không 
của các pháp; nhập xong, nơi sắc thọ tưởng hành 
thức Bộ tát chăng cho là hiệp, chăng cho là chăng 
hiệp; sắc thọ tưởng hành thức chăng hiệp với tiên 
tế cũng chăng hiệp với hậu tế, chăng hiệp với 


PHẨM TU TẬP ĐÚNG - THỨ BA 67 





hiện tại. Tại sao vậy? Vì Bồ tát chắng thây tiền té, 
chăng thấy hậu tế cũng chắng thấy hiện tại. 

Này Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát lúc thực hành 
Bát nhã ba la mật, vì tam tế là danh từ rỗng 
không, nên tiền tế chẳng hiệp với hậu tế, hậu tế 
chắng hiệp với tiền tế, hiện tại chăng hiệp với tiền 
tế, hậu tế, tiên tế với hậu tế cũng chắng hiệp với 
hiện tại. Như đây gọi là tương ứng với Bát nhã ba 
la mật. 

Này Xá Lợi Phât! Đại Bồ tát thực hành Bát 
nhã ba la mật, Nhứt thiết trí chăng hiệp với đời 
quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại. Tại sao vậy? Vì 
đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại đều còn chăng 
thể thấy huông là có hiệp. Như đây gọi là tương 
ứng với Bát nhã ba la mật. 

Này Xá Lợi Phât! Đại Bồ tát thực hành Bát 
nhã ba la mật, vì sắc thọ tưởng hành thức chắng 
thể thây, vì nhãn đến ý chăng thể thấy, vì sắc 
nhẫn đến pháp chăng thể thấy, vì nhãn thức nhẫn 
đến ý thức chắng thê thấy nên sắc, thọ đến ý thức 
đều chăng hiệp với Nhứt thiết trí. Như đây gọi là 
tương ứng với Bát nhã ba la mật. 

Này Xá Lợi Phât! Đại Bồ tát thực hành Bát 
nhã ba la mật, vì Đàn na ba la mật nhẫn đến Bát 
nhã ba la mật đều chăng thể thây nên Đàn na ba la 


68 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





mật nhẫn đến Bát nhã ba la mật chắng hiệp với 
Nhứt thiết trí. Vì tứ niệm xứ đến bát Thánh đạo 
phân, nhẫn đến thập lực, thập bát bất cộng pháp 
đều chăng thể thấy nên tất cả đều chắng hiệp với 
Nhứt thiết trí. Như đây gọi là tương ứng với Bát 
nhã ba la mật. 

Nẵy Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát thực hành Bát 
nhã ba la mật, Phật và Bồ đề chăng hiệp với Nhứt 
thiết trí. Tại sao vậy? Vì Phật chánh là Nhứt thiết 
trí, Bồ đề cũng chánh là Nhứt thiết trí; Nhứt thiết 
trí chánh là Phật, cũng chánh là Bồ đề. Như đây 
øọI1 là tương ứng với Bát nhã ba la mật. 

Nây Xá Lợi Phât! Lúc thực hành Bát nhã ba la 
mật, đại Bỏ tát chắng tu tập sắc là hữu hay là vô, 
chẳng tu tập sắc là hữu thường hay là vô thường, 
chẳng tu tập sắc là khổ hay là lạc, chắng tu tập 
sác là ngã hay là phi ngã, chẳng tu tập sắc là tịch 
diệt hay là chẳng phải tịch diệt, chẳng tu tập sắc 
là rỗng không hay là chăng phải rỗng không, 
chắng tu tập sắc là hữu tướng hay là vô tướng, 
chăng tu tập sắc là hữu tác hay vô tác; thọ tưởng 
hành thức cũng như vậy. Như đây gọi là tương 
ứng với Bát nhã ba la mật. 

Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát 
chắng có quan niệm là ta thực hành hay chăng 


PHẨM TU TẬP ĐÚNG - THỨ BA 69 





thực hành Bát nhã ba la mật; cũng chăng có quan 
niệm chắng phải thực hành cùng chăng phải 
chắng thực hành. Như đây gọi là tương ứng với 
Bát nhã ba la mật. 

Lại nây Xá Lợi Phất! Chẳng vì Bát nhã ba la 
mật mà đại Bồ tát thực hành Bát nhã ba la mật. 
Cũng chăng vì Đàn na, Thi la, Săn đề, Tỳ lê gia, 
Thiền na ba la mật; cũng chắng vì bực Bất thôi 
chuyển thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ: 
cũng chăng vì thập lực, tứ vô úy, tứ vô ngại trí, 
thập bát bât cộng pháp mà đại Bỏ tát thực hành 
Bát nhã ba la mật. Cũng chăng vì nội Không, 
ngoại Không, nội ngoại Không, Không Không, 
đại Không, đệ nhứt nghĩa Không, hữu vi Không, 
vô vi Không, tất cánh Không, vô thi Không, tán 
Không, tánh Không, chư pháp Không, tự tướng 
Không, bất khả đắc Không, vô pháp Không, hữu 
pháp Không, vô pháp hữu pháp Không, cũng 
chắng vì như pháp tánh thiệt tế mà đại Bồ tát thực 
hành Bát nhã ba la mật. Tại sao vậy? Vì lúc thực 
hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát chắng phá hoại 
tướng của các pháp. Tu tập đúng như đây thì gọi 
là tương ứng với Bát nhã ba la mật. 

Lại nây Xá Lợi Phẫt! Chẳng vi Thiên nhãn, 
Thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc, lậu tận sáu 
môn thần thông mà đại Bồ tát thực hành Bát nhã 


70 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





ba la mật. Tại sao vậy? Vì lúc thực hành, đại Bồ 
tát còn chăng thấy Bát nhã ba la mật huỗng là 
thây Bồ tát thần thông. Như đây gọi là tương ứng 
với Bát nhã ba la mật. 

Nầy Xá Lợi Phât! Lúc thực hành Bát nhã ba la 
mật, đại Bồ tát chăng quan niệm rằng ta dùng như 
ý thân thông bay đến phương Đông củng bay đến 
khắp mười phương để củng dường hăng sa chư 
Phật. Cũng. chắng quan niệm răng ta dùng Thiên 
nhĩ nghe hằng sa chư Phật mười phương thuyết 
pháp, dùng tha tâm trí biết tâm niệm của hăng sa 
chúng sanh mười phương, dùng túc mạng trí biết 
việc làm của vô lượng đời của hăng sa chúng 
sanh ở mười phương. Cũng chắng nghĩ răng ta 
dùng Thiên nhãn thây hăng sa chúng sanh chết 
đây sanh về nơi kia. Như đây gọi là đại Bồ tát 
thực hành Bát nhã ba la mật tương ứng với Bát 
nhã ba la mật và cũng có thê độ thoát vô lượng vô 
số chúng sanh. 

Nẵy Xá Lợi Phất! Đại Bỏ tát có thê thực hành 
Bát nhã ba la mật như vậy thì ác ma không hại 
được, tất cả sự việc thế ø1an đều tùy ý muốn, 
hằng sa chư Phật mười phương đều ủng hộ cho 
Bỏ tát nây chăng sa vào hàng Thanh văn, Bích chi 
Phật. Chư Thiên từ Tứ Vương đến Sắc Cứu Cánh 
Thiên cũng đều ủng hộ Bồ tát giúp thêm tự tại. 


PHẨM TU TẬP ĐÚNG - THỨ BA 71 





Nếu Bỏ tát nầy đã có trọng tội thì hiện đời bị báo 
nhẹ. Tại sao vậy? Vì Bồ tát nây dùng lòng từ bình 
đăng lợi ích chúng sanh. Như đây gọi là tương 
ứng với Bát nhã ba la mật. 

Này Xá Lợi Phất! Lúc thực hành Bát nhã ba la 
mật, đại Bồ tát mau được các môn đà la ni và các 
môn tam muội, sanh về đâu cũng thường gặp chư 
Phật mãi đến khi chứng quả Vô thượng Bồ để 
không bao giờ rời chư Phật. Đây gọi là tương ứng 
với Bát nhã ba la mật. 

Này Xá Lợi Phất! Lúc thực hành Bát nhã ba la 
mật, đại Bồ tát chắng nghĩ răng: Có pháp nây với 
pháp nây hoặc hiệp hay chắng hiệp nhau, hoặc 
bằng hay chắng băng nhau. Tại sao vậy? Vì đại 
Bỏ tát chẳng thấy có pháp nây cùng những pháp 
khác hoặc hiệp hoặc băng hay chăng hiệp chăng 
bằng. Đây gọi là tương ứng với Bát nhã ba la mật. 

Này Xá Lợi Phất! Lúc thực hành Bát nhã ba la 
mật, đại Bồ tát chẳng nghĩ rằng: Ta sẽ chóng 
được pháp tánh hoặc chắng được. Tại sao vậy? Vì 
pháp tánh chăng phải là tướng được. Đây gọi là tu 
tập tương ứng với Bát nhã ba la mật. 

Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc thực hành Bát nhã 
ba la mật, đại Bồ tát chẳng thây có pháp nào ra 
ngoải pháp tánh. Cũng chăng nghĩ răng pháp tánh 


72 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





khác với các pháp. Cũng chăng nghĩ răng pháp 
nây có thê được pháp tánh hay chăng được. Tại 
sao vậy? Vì đại Bồ tát chăng thấy dùng pháp nầy 
có thể được pháp tánh hay chắng được pháp tánh. 
Đại Bồ tát tu tập đúng như đây thì gọi là tương 
ứng với Bát nhã ba la mật. 

Này Xá Lợi Phất! Lúc đại Bồ tát thực hành 
Bát nhã ba la mật, pháp tánh chắng hiệp với 
Không, Không cũng chăng hiệp với pháp tánh. 
Đây gọi là tương ứng với Bát nhã ba la mật. 

Này Xá Lợi Phất! Lúc đại Bồ tát thực hành 
Bát nhã ba la mật, nhãn giới chăng hiệp với 
Không, Không cũng chắng hiệp với nhãn giới; 
sắc giới chăng hiệp với Không, Không cũng 
chăng hiệp với sắc giới; nhãn thức giới chăng 
hiệp với Không, Không cũng chẳng hiệp với nhãn 
thức giới; nhẫn đến ý giới, pháp giới và ý thức 
giới chắng hiệp với Không, Không cũng chăng 
hiệp với ý giới, pháp giới và ý thức giới. Tương 
ứng Không như vậy gọi là tương ứng đệ nhúứt. 

Nầy Xá Lợi Phất! Bồ tát thực hành pháp 
Không chẳng sa vào hàng Thanh văn, Bích chi 
Phật, có thê thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng 
sanh, chóng được Vô thượng Bồ đề. 

Nây Xá Lợi Phât! Trong các môn tương ứng, 
thì tương ứng với Bát nhã ba la mật là tối đệ nhứt, 


PHẨM TU TẬP ĐÚNG - THỨ BA 73 





là tối tôn, tối thắng, tối diệu không có gì trên. Tại 
sao vậy? Vì đại Bồ tát này thực hành tương ứng 
với Bát nhã ba la mật, chính đó là Không, vô 
tướng, vô tác. Phải biết rằng Bỏ tát nầy như đã 
được thọ ký hoặc đã gân được thọ ký. 

Nây Xá Lợi Phât! Đại Bồ tát tương ứng như 
vậy có thể làm lợi ích cho vô lượng vô sô chúng 
sanh. Đại Bồ tát nầy cũng chăng nghĩ rằng ta 
tương ứng với Bát nhã ba la mật, chư Phật sẽ thọ 
ký cho ta, ta sẽ gần được thọ ký, ta sẽ thanh tịnh 
Phật độ, sẽ thành Phật chuyền pháp luân. Tại sao 
vậy? Vì đại Bỏ tát nầy chăng thấy có pháp nào ra 
ngoài pháp tánh, cũng chăng thấy có pháp nào 
thực hành Bát nhã ba la mật, chăng thấy có pháp 
nào được Phật thọ ký, chăng thấy có pháp nảo 
thành Phật chuyên pháp luân. Tại sao vậy? Vì lúc 
thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát chắng 
sanh tướng ngã, tướng chúng sanh nhẫn đến 
chắng sanh tướng tri giả, tướng kiến giả. Tại sao 
vậy? Vì chúng sanh rốt ráo bất sanh bất diệt, 
chúng sanh không có sanh, không có diệt. Nếu 
các pháp đã không có tướng sanh diệt thì làm sao 
lại có pháp thực hành Bát nhã ba la mật. 

Nây Xá Lợi Phất! Thê nên vì đại Bồ tát chăng 
thây chúng sanh đó chính là thực hành Bát nhã ba 
la mật. Tại sao vậy? Vì chúng sanh là bất thọ, là 


74 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Không, là bất khả đắc, là ly, chính đây là thực 
hành Bát nhã ba la mật. 

Này Xá Lợi Phất! Trong các môn tương ứng 
của đại Bồ tát, tương ứng với Không là tôi đệ 
nhứt. Tương ứng với Không đây hơn tât cả các 
môn tương ứng. 

Đại Bồ tát tu tập pháp Không như vậy có thể 
phát sanh đại từ, đại bi, chăng sanh những tâm san 
lân, phạm giới, sân hận, giải đãi, tân loạn, vô trí. 


75 





(INH MÀ. Hñ 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM VÃNG SANH 
THỨ TƯ 


“ Ngài Xá Lợi Phất thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát thực hành Bát 
nhã ba la mật có thể tu tập tương ứng như vậy, 
những VỊ ây từ cÕI nào chết. rồi sanh đến cõi nây, 
từ cõi nầy chết rồi sẽ sanh về đâu? 


Đức Phật nói: 


Này Xá Lợi Phất! Những đại Bồ tát ấy hoặc từ 
cõi khác sanh đến cõi nây, hoặc từ cung trời Đầu 
Suất sanh xuống đây, hoặc có vị vẫn từ nhơn gian 
sanh trở lại nhơn gian đây. 





* Hán bộ quyển thứ 2. 


76 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Nẵy Xá Lợi Phất! Những Bồ tát từ cõi khác 
sanh đến đây mau tương ứng với Bát nhã ba la 
mật. Vì tương ứng với Bát nhã ba la mật nên khi 
sanh đến cõi nây, những pháp thâm diệu đều hiện 
ra lại tương ứng với Bát nhã ba la mật. Bồ tát nây 
sanh đến đâu cũng thường gặp được chư Phật. 

Nây Xá Lợi Phất! Có bực Bồ tát Nhứt sanh bố 
xứ từ cung trời Đâu Suất sanh đến đây. Bồ tát nầy 
chắng mất sáu môn ba la mật, tùy sanh đến chỗ 
nào, tất cả môn đà la ni, tất cả môn tam muội mau 
hiện ra. 

Nây Xá Lợi Phât! Có bực Bồ tát từ nhơn gian 
sanh trở lại nhơn gian, Bồ tát nây căn tánh chậm 
lụt, trừ bực Bất thôi chuyên, chắng thể mau chóng 
tương ứng với Bát nhã ba la mật, các môn đà la 
n1, các môn tam muội chắng thể mau hiện ra. 

Nẵy Xá Lợi Phât! Như lời ông hỏi, đại Bồ tát 
tương ứng với Bát nhã ba la mật, từ cõi nây chết 
sẽ sanh về đâu? Ông nên biết rằng những đại Bồ 
tát nây từ một Phật độ chết sẽ sanh đến một Phật 
độ khác, luôn luôn chắng xa rời chư Phật. 

Nây Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát chắng dùng 
phương tiện mà nhập Sơ thiền, Nhị thiền, Tam 
thiền, Tứ thiên và cũng thực hành sáu ba la mật. 
Vì đắc thiền nên đại Bồ tát nầy sanh lên Trường 


PHẨM VÃNG SANH - THỨ TƯ TT 





Thọ Thiên. Rồi từ cung trời ấy sanh xuống nhơn 
gian gặp chư Phật. Hàng Bồ tát nây căn tánh 
không được lanh lẹ. 

Nâày Xá Lợi Phất! Có bực đại Bồ tát nhập Sơ 
thiên đến Tứ thiền và cũng thực hành Bát nhã ba 
la mật, vì chắng dùng phương tiện nên xả thiên 
sanh xuống Dục giới. Hàng Bồ tát nây căn tánh 
cũng chậm lụt. 

Nâày Xá Lợi Phất! Có bực đại Bồ tát nhập Sơ 
thiên đến Tứ thiên, nhập từ tâm đến xả tâm, nhập 
Hư không xứ định đến Phi phi tưởng xứ định, tu 
tập tứ niệm xứ đến bát Thánh đạo, thực hành thập 
lực, đại từ, đại b1. Hàng đại Bồ tát nây dùng sức 
phương tiện chăng sanh theo Sắc thiền, chăng 
sanh theo vô lượng tâm, chẳng sanh theo Vô Sắc 
định, mà sanh nơi nào có Phật xuất thể, thường 
chắng rời hạnh Bát nhã ba la mật. Bồ tát nây sẽ 
thành Phật trong Hiển kiếp. 

Nây Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát nhập Sơ thiền 
đến Tứ thiền, nhập từ tâm đến xả tâm, nhập Hư 
không xứ định đến Phi phi tưởng xứ định. Vì 
dùng sức phương tiện nên chẳng sanh theo thiền 
mà sanh trở lại Dục giới đề thành tựu chúng sanh. 

Nây Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát nhập Sơ thiền 
đến Tứ thiền, nhập từ tâm đến xả tâm, nhập Hư 


78 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





không xứ định đến Phi phi tưởng xứ định. Vì 
dùng sức phương tiện nên chẳng sanh theo thiền 
mà sanh vào các cõi trời Dục giới, như cõi Tứ 
Vương hoặc cõi Đao Lợi, Dạ Ma, Đầu Suất, Hóa 
Lạc, Tha Hóa để thành tựu chúng sanh trong các 
cõi nây và cũng để thanh tịnh Phật độ, gần gũ1 
chư Phật. 

Nẵy Xá Lợi Phẩt! Có đại Bồ tát thực hành Bát 
nhã ba la mật, dùng sức phương tiện nhập Sơ 
thiền, ở cõi nầy mạng chung sanh trời Phạm 
Thiên làm Đại Phạm Vương, rôi đến các Phật độ, 
nơi nào có Phật mới thành Vô thượng Chánh giác 
mả chưa chuyển pháp luân thì khuyến thỉnh 
chuyên pháp luân. 

Nẵy Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát bực Nhứt 
sanh bồ xứ thực hành Bát nhã ba la mật, dùng sức 
phương tiện nhập Sơ thiền đến Tứ thiền, nhập từ 
tâm đến xả tâm, nhập Hư không xứ định đến Phi 
phi tưởng xứ định, tu tứ niệm xứ đến bát Thánh 
đạo, nhập Không tam muội, Vô tướng tam muội, 
Võ tác tam muội, chẳng sanh theo thiên mà sanh 
nơi có Phật xuất thể, tu Phạm hạnh, hoặc sanh 
cung trời Đâu Suất, lúc mạng chung chắng mất 
chánh niệm, đủ thiện căn, cùng vô số trăm ngàn 
ức vạn chư Thiên cung kính vây quanh đến sanh 
nơi đây mà được thành Vô thượng Bồ đề. 


PHẨM VÃNG SANH - THỨ TƯ 709 





Nây Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát được lục thần 
thông chăng sanh Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc 
giới, mà từ một Phật độ đến một Phật độ, cung 
kính cúng dường tôn trọng tán thán chư Phật. 

Nây Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát du hý thân 
thông từ một Phật độ đến một Phật độ. Nơi nảo 
mà Bỏ tát này đến thì không có Thanh văn và 
Bích chi Phật thừa, cũng không có danh từ 
Nhị thừa. 

Nây Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát du hý thần 
thông từ một Phật độ đến một Phật độ, chỗ nảo 
mà Bồ tát nây đến thì cõi đó thọ mạng vô lượng. 

Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát du hý thần 
thông từ một Phật độ đến một Phật độ, nơi không 
có Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng thì tân thắn công 
đức của Phật, Pháp và Tăng. Chúng sanh nơi đó 
vì được nghe danh của Phật, của Pháp và của 
Tăng, nên sau khi mạng chung sanh trước chỗ 
chư Phật. 

Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát lúc sơ phát 
tâm được Sơ thiền đến Tứ thiền, được tứ vô 
lượng tâm, được tứ Vô sắc định, tu tứ niệm xứ 
đến bát Thánh đạo nhẫn đến mười tám pháp bất 
cộng. Bồ tát nầy không sanh trong tam giới mà 
thường sanh nơi chúng sanh có lợi ích. 


80 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát lúc sơ phát 
tâm thực hành sáu ba la mật lên ngôi Bồ tát được 
bực Bắt thôi chuyền. 

Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát lúc sơ phát 
tâm bèn được Vô thượng Bồ để chuyển pháp 
luân, sau khi đem sự lợi ích cho chúng sanh xong 
liền nhập Niết bàn, chánh pháp trụ thế hoặc một 
kiếp hoặc dưới một kiếp. 

Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát lúc sơ phát 
tâm liền tương ứng với Bát nhã ba la mật, cùng 
vô sô trăm ngàn ức Bồ tát từ một Phật độ đến một 
Phật độ để thanh tịnh Phật độ. 

Nẵy Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát lúc thực hành 
Bát nhã ba la mật được Tứ thiền, tứ vô lượng tâm, 
tứ Vô sắc định, rồi du hý trong đó: nhập Sơ thiên, 
xuất Sơ thiên, nhập Diệt tận định, xuất Diệt tận 
định, nhập Nhị thiên nhẫn đến Tứ thiên, xuất Tứ 
thiên, nhập Diệt tận định, xuất Diệt tận định, nhập 
Hư không xứ định nhẫn đến Phi phi tưởng xứ 
định, xuất Phi phi tưởng xứ định, nhập Diệt tận 
định. Đó là đại Bồ tát dùng sức phương tiện, lúc 
thực hành Bát nhã ba la mật, nhập siêu việt định. 

Nẵy Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát lúc thực hành 
Bát nhã ba la mật, tu tứ niệm xứ đến mười tám 
pháp bất cộng mà chăng trụ lẫy những quả Tu đà 


PHẨM VÃNG SANH - THỨ TƯ 81 





hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, A la hán, Bích chi 
Phật. Bô tát nây dùng sức phương tiện đê độ 
chúng sanh nên phát khởi bát Thánh đạo phân, 
đem bát Thánh đạo phân nây làm cho chúng sanh 
được quả Tu đà hoàn đên quả Bích chị Phật. 

Nây Xá Lợi Phât! Tất cả những quả A la hán, 
Bích chi Phật và trí của các bực nây đêu là Vô 
sanh pháp nhân của đại Bô tát đây. 

Này Xá Lợi Phất! Phải biết răng đại Bồ tát 
như đây thực hành Bát nhã ba la mật như vậy, an 
trụ trong bực Bât thôi chuyên như vậy. 

Nâầy Xá Lợi Phât! Có đại Bồ tát an trụ sáu ba 
la mật mà trang nghiêm cung trời Đâu Suât. Nên 
biết đây là Bô tát trong Hiện kiêp. 

Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát tu tứ thiền 
đên mười tám pháp bât cộng mà chưa chứng tứ 
đê. Nên biệt đầy là bực Bô tát nhứt sanh bô xứ. 

Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát tu hành đạo 
Vô thượng Bô đê trong vô lượng a tăng kỳ kiệp. 

Có đại Bồ tát an trụ sáu ba la mật thường 
siêng tinh tân lợi ích chúng sanh, chăng nói bàn 
đền sự vô ích. 

Có đại Bồ tát an trụ sáu ba la mật thường siêng 
tinh tân lợi ích chúng sanh, từ một Phật độ đên 
một Phật độ đê dứt diệt ba ác đạo của chúng sanh. 


82 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Có đại Bồ tát an trụ sáu ba la mật lây Đàn na 
làm đầu để đem sự an lạc cho tất cả chúng sanh, 
ban cho họ những thứ ăn uống, y phục, gIường 
phòng, hương hoa, đèn đuốc, châu ngọc, tùy theo 
chỗ đáng cần dùng mà cung cấp cho chúng sanh. 


Có đại Bồ tát lúc thực hành Bát nhã ba la mật 
biến thân hình như Phật để vì chúng sanh trong 
địa ngục, trong súc sanh, trong ngạ quý mà 
thuyết pháp. 

Có đại Bồ tát lúc thực hành sáu ba la mật biến 
thân hình như Phật đến khắp mười phương hằng 
sa thê giới để thuyết pháp cho chúng sanh, cũng 
để cúng dường chư Phật và nghe Phật pháp, cũng 
để xem xét lựa lẫy những tướng dạng thanh tịnh 
tốt đẹp của các cõi nước hầu phát khởi quốc độ 
của mình cho được siêu thăng, hàng đại Bồ tát 
trong đây đều là bực Nhứt sanh bố xứ. 

Có đại Bồ tát lúc thực hành sáu ba la mật 
thành tựu ba mươi hai tướng tốt, sáu căn tịnh lợi. 
Vì sáu căn của Bồ tát đây tịnh lợi nên được chúng 
sanh mến kính. Do chúng sanh đã mến kính, Bồ 
tát nầy bèn lần lần đem pháp tam thừa cứu độ họ. 

Nẵy Xá Lợi Phất! Vì cớ trên đây, lúc thực 
hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát phải học thân 
thanh tịnh và khẩu thanh tịnh. 


PHẨM VÃNG SANH - THỨ TƯ 83 





Có đại Bồ tát lúc thực hành sáu ba la mật 
được các căn thanh tịnh vân không tự cao cũng 
chăng khinh người. 

Có đại Bồ tát từ lúc sơ phát tâm an trụ Đàn na 
ba la mật nhân đên bực bât thôi chuyên trọn 
chăng sa vào ba ác đạo. 

Có đại Bỏ tát từ lúc sơ phát tâm nhẫn đến 
bực Bât thôi chuyên thường chăng bỏ rời hạnh 
thập thiện. 

Có đại Bồ tát an trụ trong Đàn na và Thị la ba 
la mật mà làm Chuyên Luân Thánh Vương, đặt 
chúng sanh nơi thập thiện đạo và cũng đem tài vật 
bô thí cho chúng sanh. 

Có đại Bồ tát an trụ trong Đàn na và Thị la ba 
la mật, trong vô lượng ngàn muôn đời làm 
Chuyên Luân Thánh Vương, gặp vô lượng trăm 
ngàn đức Phật và đêu cung kính cúng dường tôn 
trọng tán thán tât cả. 

Có đại Bồ tát thường đem chánh pháp để soi 
sáng cho chúng sanh cũng được lợi ích tự soi 
sáng, nhân đên lúc thành Vô thượng Bô đê trọn 
chăng rời sự soI sáng đó. 

Nây Xá Lợi Phât! Đại Bồ tát như vậy đã được 
tôn trọng ở trong Phật pháp. Thê nên đại Bô tát 


84 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





lúc thực hành Bát nhã ba la mật, thân, khẩu và ý 
đêu thanh tịnh chăng đê vọng khởi. 

Ngài Xá Lợi Phất thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là Bồ tát thân 
nghiệp bât tịnh, khâu nghiệp bât tịnh, ý nghiệp 
bât tịnh? 

Đức Phật nói: 

Nẵy Xá Lợi Phât Nếu đại Bồ tát nghĩ rằng 
đầy là thân, là khâu, là ý. Thây có tướng dạng tác 
dụng như vậy thì gọi là thần, khâu, ý, bât tịnh. 

Nầy Xá Lợi Phât! Lúc thực hành Bát nhã ba la 
mật, đại Bồ tát chẳng thấy. có thân, chắng thấy có 
khẩu, chăng thấy có ý. Nếu thấy có thân khẩu ý 
thì do vi thây có, nên thân khâu ý có thê sanh 
những tâm niệm xan tham, phạm ĐIỚI, sân khuê, 
giải đãi, tán loạn, ngu s1. Phải biệt Bô tát như đây, 
lúc thực hành Bát nhã ba la mật, chăng có thê trừ 
được thô nghiệp của thân, khâu và ý. 

Ngài Xá Lợi Phất thưa: 

Bạch đức Thê Tôn! Thê nào là đại Bô tát dứt 
trừ thô nghiệp của thân, khâu và ý? 

Đức Phật nói: 

_ Nếu chăng thấy có thân, khẩu và ý, đại Bồ tát 
nây có thê dứt trừ thô nghiệp của thân, khâu và ý. 


PHẨM VÃNG SANH - THỨ TƯ §5 





Này Xá Lợi Phất! Nếu đại Bồ tát từ lúc sơ 
phát tâm thực hành thập thiện đạo, chăng móng 
tâm Thanh văn, chăng móng tâm Bích chi Phật, 
thi có thê dứt trừ được thô nghiệp của thân, khâu 
và Ý. 

Có đại Bồ tát lúc thực hành Bát nhã ba la mật 
thanh tịnh Phật đạo, mà thực hành Đàn na, Thị la, 
Săn đê, Tỳ lê gia và Thiên na ba la mật, Bô tát 
nây trừ được thô nghiệp của thân, khâu và ý. 

Ngài Xá Lợi Phất thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là Phật đạo của 
đại Bồ tát? 

Đức Phật nói: 

Này Xá Lợi Phất! Nếu chắng thấy có thân, 
khâu và ý, chăng thầy có Đàn na, Thị la, Săn đê, 
Tỳ lê gia, Thiên na và Bát nhã ba la mật, chăng 
thây có Thanh văn, Bích chi Phật, Bô tát và Phật, 
đây gọi là Phật đạo của đại Bồ tát. Chính đó có 
nghĩa là vì tât cả pháp đêu bât khả đặc. 

Nây Xá Lợi Phât Có đại Bồ tát lúc thực hành 
sáu ba la mật không aI có thê phá hoại được. 

Ngài Xá Lợi Phất thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là đại Bồ tát lúc 
thực hành sáu ba la mật không a1 phá hoại được? 


86 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Đức Phật nói: 

Nẵy Xá Lợi Phất! Nếu lúc thực hành Bát nhã 
ba la mật, đại Bỏ tát chẳng nghĩ rằng có sắc, thọ, 
tưởng, hành và thức; chẳng nghĩ răng có nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý; chăng nghĩ răng có sắc, 
thanh, hương, vị, xúc và pháp; chăng nghĩ rằng có 
nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, Ý 
giới, sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc 
ĐIỚI, pháp giới, nhãn thức giới, nhĩ thức gIỚI, tỷ 
thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ý thức 
ĐIỚI; chắng nghĩ rằng có tứ niệm xứ, tứ chánh 
cân, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất Bồ đề 
phân, bát Thánh đạo phần; chắng nghĩ răng có 
Đàn na ba la mật, Thi la ba la mật, Săn đề ba la 
mật, Tỳ lê gia ba la mật, Thiên na ba la mật, Bát 
nhã ba la mật; chăng nghĩ răng có thập lực, tứ vô 
úy, tứ vô ngại trí, thập bát bất cộng pháp; chắng 
nghĩ răng có những quả Tu đà hoàn nhẫn đến quả 
Vô thượng Bỏ đẻ, thực hành tăng ích sáu ba la 
mật như vậy thì không a1 phá hoại được. 

Nầy Xá Lợi Phât! Có đại Bồ tát an trụ trong 
Bát nhã ba la mật đầy đủ trí huệ, nhờ trí huệ nây 
mả không sa vào ác đạo, cũng chắng sanh vào 
trong loài người tệ ác, nghèo cùng. Thân thể của 
Bỏ tát nầy cảm thọ chẳng bị hàng Thiên nhơn và 
A tu la chê ghét. 


PHẨM VÃNG SANH - THỨ TƯ §7 





Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch đức Thế Tôn! 
Những si là trí huệ của đại Bô tát? 

Đức Phật nói: 

Nhờ trí huệ ây mà đại Bồ tát thấy hằng sa chư 
Phật ở mười phương và cũng nghe Phật thuyêt 
pháp cùng thầy Tăng chúng và thây Phật độ 
nghiêm tịnh. Do trí huệ ây mà đại Bồ tát chăng có 
cảm tưởng Phật, Bô tát, Bích chi Phật, Thanh văn, 
cũng chăng có cảm tưởng ngã và quôc độ. Nhờ trí 
huệ ây mà đại Bô tát thực hành Đàn na đên Bát 
nhã ba la mật mà chăng thây có Đàn na đên Bát 
nhã ba la mật, thực hành tứ niệm xứ đên mười 
tâm pháp bât cộng mà chăng thây có tứ niệm xứ 
đên mười tắm pháp bât cộng. 

Trên đây gọi là trí huệ của đại Bồ tát. Nhờ trí 
huệ ây mà đại Bô tát có thê đây đủ tât cả pháp mà 
vân không thây có tât cả pháp. 

Nây Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát lúc thực hành 
Bát nhã ba la mật thanh tịnh được nhục nhãn, 
Thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. 
Đây cũng gọi là ngũ nhãn thanh tịnh. 

Ngài Xá Lợi Phất thưa: 

Bạch đức Thể Tôn! Thế nào là nhục nhãn 
thanh tịnh của đại Bô tát? 


88 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Đức Phật nói: 

Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát nhục nhãn 
thây xa trăm do tuần, có vị thây hai trăm do tuần, 
có vị thây toàn cõi Diêm Phù Đề, có vị thấy hai 
thiên hạ hoặc ba bỗn thiên hạ, có vị thấy khắp 
Tiểu thiên thế giới,hoặc thấy Trung thiên thê giới, 
có Bồ tát nhục nhãn thấy suốt Đại thiên thế giới. 
Đây là nhục nhãn thanh tịnh của đại Bồ tát. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là Thiên nhãn 
thanh tịnh của đại Bồ tát? 

- Nầy Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát Thiên nhãn 
thây như tứ Thiên Vương đã thấy, hoặc như Đao 
Lợi Thiên, như Dạ Ma Thiên, như Đâu Suất 
Thiên, như Hóa Lạc Thiên, như Tha Hóa Thiên, 
như Phạm Thiên Vương nhẫn đến như Sắc Cứu 
Cánh Thiên đã thấy. 

Thiên nhãn của đại Bồ tát lại thấy chúng 
sanh trong hăng sa thế giới chết nơi đây sanh nơi 
kia. Chỗ thấy nầy chư Thiên từ Tứ Vương đến 
Sắc Cứu Cánh Thiên chăng biết, chắng thấy 
được và cũng chính là Thiên nhãn thanh tịnh của 
đại Bồ tát. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là huệ nhãn 
thanh tịnh của đại Bồ tát? 


PHẨM VÃNG SANH - THỨ TƯ 89 





- Nâầy Xá Lợi Phất! Huệ nhãn của Bồ tát 
chắng nghĩ răng có những pháp là hữu vi, là vô 
vi, là thê gian, là xuất thê gian, là hữu lậu, là vô 
lậu, mà không pháp nào chăng thấy, không pháp 
nào chăng nghe, không pháp nào chắng hay, 
không pháp nào chắng biết. Đây là huệ nhãn 
thanh tịnh của đại Bồ tát. 

- Bạch đức Thê Tôn! Thê nào là pháp nhãn 
thanh tịnh của đại Bồ tát? 

- Nây Xá Lợi Phất! Do nơi pháp nhãn, đại Bồ 
tát biết người nầy là tùy tín hành, người nây là tùy 
pháp hành, người nây là vô tướng hành, cũng biết 
người nây tu môn Không giải thoát, người nây tu 
môn Vô tướng giải thoát, người nây tu môn Vô 
tác giải thoát, người nầy được ngũ căn, do được 
ngũ căn mà được Vô gián tam muội. Do được Võ 
gián tam muội mà được trí giải thoát, do được trí 
giải thoát mà dứt trừ tam. kiết, là thây có ngã, nghi 
ngờ và giới thủ, người nây gỌI là được quả Tu đà 
hoàn. Bô tát cũng biết người nây được tư duy đạo 
làm mỏng bớt tham sân s1, được quả Tư đà hàm; 
người nây tăng tấn tư duy đạo dứt tham sân sĩ 
Dục giới, được quả A na hàm; người nây tăng tân 
tư duy đạo dứt tham sân sI mạn Sắc giới và Vô 
sắc ĐIỚI, được quả A la hán. Bồ tát cũng biết 
người nây tu môn giải thoát Không, vô tướng, vô 


00 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





tác được ngũ căn, được Vô giản tam muội, do Võ 
gián tam muội mà được trí giải thoát, do trí giải 
thoát rõ biết bao nhiêu phiên não nghiệp nhơn 
tích tập đều là pháp tịch diệt, được quả Bích chi 
Phật. Pháp nhãn thanh tịnh của Bồ tát thây biết 
như vậy. 

Nây Xá Lợi Phất! Do nơi pháp nhãn, đại Bồ 
tát biết người nây sơ phát tâm Bỏ đề thực hành sáu 
ba la mật thành tựu tín căn và tỉnh tân căn, người 
nây thiện căn thuần hậu. vì dùng sức phương tiện 
mà thọ thân để lợi ích chúng sanh: hoặc sanh dòng 
Sát đề lợi, hoặc sanh dòng Bà la môn, hoặc sanh 
dòng cư sĩ, hoặc sanh cõi trời Tứ Vương, trời Đao 
Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Suất, trời Hóa Lạc, trời 
Tha Hóa, luôn giáo hóa thành tựu chúng sanh và 
cấp thí cho họ đủ mọi thứ cần dùng, đồng thời 
thanh tịnh Phật độ, cung kính cúng dường chư 
Phật mãi đến đạo Vô thượng Bồ đề chăng sa vào 
bực Thanh văn, Bích chi Phật. Pháp nhãn thanh 
tịnh của Bồ tát thấy biết như vậy. 

Nây Xá Lợi Phất! Do nơi pháp nhãn, đại Bồ 
tát biết vị Bỏ tát này thối chuyển nơi đạo Vô 
thượng Bỏ đề, vị Bồ tát này không thôi chuyền; vị 
Bỏ tát nầy đã được thọ ký làm Phật, vị Bồ tát nầy 
chưa được thọ ký; vị Bồ tát nây đã đến bực Bất 
thối chuyên, vị Bồ tát nây chưa đến bực Bắt thôi 


PHẨM VÃNG SANH - THỨ TƯ 91 





chuyển; cũng biết vị Bồ tát nây đã đây đủ thần 
thông, vị này chưa đây đủ thần thông: cũng biết vị 
nây đây đủ thần thông bay đến mười phương 
hăng sa thế giới, cung kính cúng dường chư Phật; 
cũng biết vị nây chưa được thần thông rồi sẽ được 
thần thông; cũng biết vị nây thanh tịnh Phật độ. vị 
nây chưa thanh tịnh Phật độ; vị nầy thành tựu 
chúng sanh, vị nây chưa thành tựu chúng sanh; vị 
nây được chư Phật khen ngợi, vị nây chưa được 
chư Phật khen ngợi; vị nây hầu gần chư Phật, vị 
nây không hầu gần chư Phật; vị nây thọ mạng vô 
lượng, vị nây thọ mạng hữu lượng; vị Bồ tát nây 
lúc thành Phật chúng Tỳ kheo hữu lượng, vị nây 
chúng Tỳ kheo vô lượng: vị nây lúc thành Phật 
dùng Bồ tát làm Tăng, vị này không dùng Bồ tát 
làm Tăng; vị nầy tu khổ hạnh khó làm, vị nầy 
không tu khô hạnh khó làm; vị nây là Nhứt sanh 
bồ xứ, vị nây chưa Nhứt sanh bô XỨ; VỊ nây thọ 
thân tối hậu, vị nây chưa thọ thân tôi hậu; vị nây 
có thê ngôi đạo tràng, vị nầy không thê ngồi đạo 
tràng: vị nầy có phá ma, vị nầy không có phá ma. 
Những sự thây biết nây là pháp nhãn thanh tịnh 
của đại Bồ tát. 

Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là Phật nhãn 
thanh tịnh của đại Bồ tát? 


92 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Nẵy Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát từ nơi tâm cầu 
Phật đạo tuần tự nhập Kim cang tam muội được 
Nhứt thiết chủng trí, bây giờ thành tựu thập lực, 
tứ vô sở úy, tứ vô ngại trí, thập bát bất cộng pháp, 
đại từ, đại bi. Dùng Nhứt thiết chủng trí, trong tật 
cả pháp, không pháp nào chắng thây, chăng nghe, 
chăng hay, chăng biết. Nên biết đây là Phật nhãn 
thanh tịnh lúc đại Bồ tát được Vô thượng Bồ đề. 

Nây Xá Lợi Phât! Muôn được ngũ nhãn thì 
phải học sáu ba la mật. 

Tại sao vậy? Vì trong sáu ba la mật nhiếp tất 
cả thiện pháp, những là Thanh văn pháp, Bích chì 
Phật pháp, Bỏ tát pháp và Phật pháp. 

Nẵy Xá Lợi Phẫât! Nếu có thiệt ngữ có thê 
nhiếp tất cả thiện pháp, thì chính đó là Bát nhã ba 
la mật. 

Nẵày Xá Lợi Phất! Bát nhã ba la mật hay phát 
sanh ngũ nhãn. Bồ tát học ngũ nhãn thì được Võ 
thượng Bỏ đề. 

Nẵy Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát lúc thực hành 
Bát nhã ba la mật tu thần thông ba la mật, do đây 
được những sự như ý. Như là chân động đại địa, 
biến một thân làm vô số thân, vô số thân hoàn lại 
một thân, hoặc ân hoặc hiện đều tự tại, đi qua núi 
vách cây đá không chướng ngại như đi trong hư 


PHẨM VÃNG SANH - THỨ TƯ 93 





không, đi trên mặt nước như đi trên đất bằng, đi 
trong không gian như chim bay, vào ra trong đất 
đá như trồi hụp trong nước; trong thân tuôn lửa, 
tuôn nước như đống lửa to, như nguồn suối trên 
núi tuyết; có thể lây tay rờ mặt nhựt, mặt nguyệt, 
có thê rờ đến Phạm Thiên, thân thể luôn được tự 
tại. Dầu hiện những thân thông như ý mà đại Bồ 
tát nây chăng thấy có thần thông, chăng thấy có 
sự thần thông, cũng chắng thấy có thân, tật cả đều 
bất khả đắc. Vì là tự tánh Không, tự tánh ly, tự 
tánh vô sanh. Thế nên đại Bồ tát nây chăng nghĩ 
răng ta được như ý thân thông, trừ khi vì tâm 
Nhứt thiết trí. 

Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát 
được như ý thân thông trí chứng như vậy. 


Này Xá Lợi Phât! Vì Thiên nhĩ thanh tịnh hơn 
nhơn nhĩ, Bỏ tát nây nghe hai thứ tiếng: tiếng của 
cõi trời và tiếng của loài người. Dầu như vậy 
nhưng Bồ tát nầy cũng chăng thây có Thiên nhĩ 
thân thông. Thiên nhĩ cùng âm thanh và thân 
mình đều bất khả đắc. Vì là tự tánh Không, tự 
tánh ly, tự tánh vô sanh nên Bồ tát nầy chăng nghĩ 
rằng ta có Thiên nhĩ, trừ khi vì tâm Nhứt thiết trí. 

Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, Bồ tát nây 
được Thiên nhĩ thân thông trí chứng như vậy. 


94 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Này Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát nây biết đúng 
như thiệt tâm của những chúng sanh khác. Nếu là 
dục tâm, sân tâm, s1 tâm, khát áI tâm, thọ tâm, tán 
tâm, loạn tâm, tiểu tâm, bất giải thoát tâm, hữu 
thượng tâm, thì Bồ tát này biết đúng là dục tâm 
nhẫn đến biết đúng là hữu thượng tâm. Nếu là ly 
dục tâm, ly sân tâm, ly s1 tâm, vô khát ái tâm, vô 
thọ tâm, nhiếp tâm, định tâm, đại tâm, giải thoát 
tâm, vô thượng tâm, thì Bồ tát nầy biết đúng là 
tâm ly dục nhẫn đến biết đúng là tâm vô thượng. 
Dâu biết đúng như thiệt nhưng Bồ tát nầy chăng 
thây có những tâm ấy. Tại sao vậy? Vì tâm ây 
chắng phải có thiệt tâm tướng, vốn là chăng thể 
nghĩ bàn. Vì là tự tánh Không, tự tánh ly, tự tánh 
vô sanh nên Bỏ tát nây chẳng nghĩ rằng ta được 
tha tâm trí chứng, trừ khi vì tâm Nhứt thiết trí. 

Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, Bồ tát nây 
được tha tâm thần thông trí chứng như vậy. 

Nây Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát dùng túc mạng 
trí chứng thân thông nhớ một ngày, một tháng, 
một năm, một kiếp nhẫn đến nhớ vô sô trăm ngàn 
muôn ức kiếp ta ở chỗ đó, tên họ đó, sanh hoạt ăn 
uống như vậy, sống bao lâu, bị khổ hưởng vui 
như vậy, từ chỗ đó chết sanh đến chỗ kia, từ chỗ 
kia chết sanh đến chỗ đó, có tướng dạng, có nhơn 
duyên như vậy. Dầu nhớ rõ như vậy nhưng Bồ tát 


PHẨM VÃNG SANH - THỨ TƯ 95 





nây chăng thấy có túc mạng thần thông, chăng 
thây có sự túc mạng thần thông và thân mình, tất 
cả đều bất khả đắc. Vì là tự tánh Không, tự tánh 
ly, tự tánh vô sanh nên Bỏ tát nầy chăng nghĩ 
rằng ta có túc mạng thân thông, trừ lúc vì tâm 
Nhứt thiết trí. 

Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát 
nây được túc mạng thần thông trí chứng như vậy. 

Nây Xá Lợi Phât! Đại Bỏ tát nây dùng Thiên 
nhãn thây những chúng sanh lúc sanh, lúc tử thân 
đẹp hay xấu, chỗ ở tốt hay xấu, hoặc thân lớn 
hoặc thân nhỏ. Cũng thấy chúng sanh theo nhơn 
duyên của nghiệp: Có những chúng sanh vì thân 
khẩu ý ác nghiệp thành tựu nên hủy báng Hiển 
Thánh, do nhơn duyên tà kiến mà khi chết phải 
đọa ác đạo sanh trong địa ngục. Có những chúng 
sanh thân khẩu ý thiện nghiệp thành tựu mà kính 
tin Hiền Thánh, do nhơn duyên chánh kiến mà 
khi chết được vào thiện đạo sanh lên các cõi trời. 
Dâu thấy biết như vậy mà Bồ tát nầy chăng thây 
có Thiên nhãn thần thông cùng sự Thiên nhãn 
thân thông và thân mình, tất cả đều bất khả đắc. 
Vì là tự tánh Không, tự tánh ly, tự tánh vô sanh 
nên Bồ tát nầy chắng nghĩ rằng ta có Thiên nhãn 
thân thông, trừ lúc vì tâm Nhứt thiết trí. 


96 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát nây 
được Thiên nhãn thân thông trí chứng như vậy. 

Bỏ tát này cũng thây rõ chúng sanh trong 
hằng sa thế giới ở mười phương chết đây sanh kia 
nhẫn đến sanh lên các cõi trời, tất cả bốn thần 
thông đều có công năng thâu suốt như vậy. Đây là 
lậu tận thần thông của Bỏ tát. Dầu được lậu tận 
thân thông mà Bồ tát nầy chẳng sa vào hàng 
Thanh văn, Bích chỉ Phật, mãi đên quả Vô thượng 
Bỏ đề vẫn chăng y cứ pháp nào khác ngoài Bát 
nhã ba la mật. Bồ tát nầy cũng chăng thây có lậu 
tận thân thông cùng sự lậu tận thần thông và thân 
mình, tất cả đêu bất khả đắc. Vì là tự tánh Không, 
tự tánh ly, tự tánh vô sanh nên Bồ tát nây chắng 
nghĩ rằng ta được lậu tận thần thông, trừ lúc vì 
Nhứt thiết trí. 

Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát 
được lậu tận thần thông trí chứng như vậy. 

Nây Xá Lợi Phất! Lúc thực hành Bát nhã ba la 
mật, đại Bồ tát đây đủ thần thông ba la mật, do 
đây mà quả Vô thượng Bồ đề được tăng ích. 

Nẵy Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát lúc thực hành 
Bát nhã ba la mật an trụ trong Đàn na ba la mật 
để thanh tịnh Nhứt thiết chủng trí, vì rốt ráo rỗng 
không, chắng sanh tâm xan lẫn vậy. 


PHẨM VÃNG SANH - THỨ TƯ 97 





Nẵy Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát lúc thực 
hành Bát nhã ba la mật an trụ trong Thị la ba la 
mật đề thanh tịnh Nhứt thiết chủng trí, vì rốt ráo 
rỗng không, chắng dính mắc nơi có tội cùng 
chẳng tội vậy. 

Nây Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát lúc thực hành 
Bát nhã ba la mật an trụ trong Săn đề ba la mật để 
thanh tịnh Nhứt thiết chủng trí, vì rốt ráo rỗng 
không, chăng sân hận vậy. 

Nây Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát lúc thực hành 
Bát nhã ba la mật an trụ trong Tỳ lê gia ba la mật 
để thanh tịnh Nhứt thiết chủng trí, vì rốt ráo rỗng 
không, thân tâm luôn tinh tấn, chăng trễ lười thôi 
nghỉ vậy. 

Nẵy Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát lúc thực 
hành Bát nhã ba la mật an trụ trong Thiên na ba 
la mật để thanh tịnh Nhứt thiết chủng trí, vì rốt 
ráo rỗng không, chẳng loạn động, chăng say sưa 
thiền vị vậy. 

Nây Xá Lợi Phất! Có đại Bồ tát lúc thực hành 
Bát nhã ba la mật an trụ trong Bát nhã ba la mật 
để thanh tịnh Nhứt thiết chủng trí, vì rốt ráo rỗng 
không, chẳng sanh tâm ngu sĩ vậy. 

Này Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát lúc thực hành 
Bát nhã ba la mật an trụ trong sáu ba la mật như 


98 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





vậy để thanh tịnh Nhứt thiết chủng trí, vì rột ráo 
rông không, vì chăng đến chẳng đi, vì chắng thí 
chẳng thọ, vì chắng phải giới cấm, chăng phải 
phạm tội, vì chắng phải nhẫn chăng phải sân, vì 
chắng phải siêng chăng phải lười, vì chắng định 
chăng. loạn, vì chăng trí chăng ngu vậy. Bấy gIỜ 
đại Bồ tát chắng phân biệt bố thí cùng chẳng bố 
thị, chắng phân biệt trì giới cùng phạm giới, 
chắng phân biệt nhẫn nhục cùng sân khuê, chăng 
phân biệt tinh tấn cùng giải đãi, chăng phân biệt 
định tâm cùng loạn tâm, chẳng phân biệt trí huệ 
cùng ngu si, chăng phân biệt hủy hại khinh mạn 
cùng cung kính tôn trọng. 

Tại sao vậy? Vì trong pháp vô sanh chắng có 
aI lãnh thọ sự hủy hại, không có ai lãnh thọ sự 
khinh mạn hay cung kính. 


Nây Xá Lợi Phất! Thực hành Bát nhã ba la 
mật, đại Bồ tát được những công đức như vậy. 
Hàng Thanh văn và Bích chi Phật không có được 
những công đức nây. Do đây đại Bỏ tát đầy đủ 
thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, được 
Nhứt thiết chủng trí. 

Nây Xá Lợi Phât! Lúc thực hành Bát nhã ba la 
mật, ở trong tất cả chúng sanh đại Bồ tát sanh tâm 
bình đắng. Đã sanh tâm bình đăng đối với tất cả 


PHẨM VÃNG SANH - THỨ TƯ 99 





chúng sanh, Bỏ tát được tật cả pháp bình đăng. 
Đã được tât cả pháp bình đăng, Bô tát đặt đê tât 
cả chúng sanh trong pháp bình đăng đó. 

Đại Bồ tát nây hiện đời được chư Phật mười 
phương yêu mên, cũng được tất cả Bồ tát, Bích 
chi Phật, Thanh văn kính mên. Bât luận thọ sanh 
ở chỗ nào, đại Bồ tát này, trong nhãn căn chẳng 
thây có sắc cũng chắng ái sắc, nhẫn đến trong ý 
căn chăng biết có pháp cũng chăng ái pháp. 

Nây Xá Lợi Phât Đại Bồ tát thực hành Bát 
nhã ba la mật như vậy chăng tôn giảm Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 

Lúc đức Phật giảng thuyết phẩm Bát nhã ba la 
mật, trong pháp hội có ba trăm Tỳ kheo đứng dậy 
dâng y cúng dường đức Phật và phát tâm Vô 
thượng Bỏ đê. 

Đức Phật mỉm CƯỜI, từ miệng Phật chiếu Ta 
những ánh sáng nhiêu màu. Ngài A Nan liên 
đứng dậy sửa y phục quỳ gôi chăp tay bạch đức 
Phật hỏi duyên cớ mà đức Phật mỉm cười. 

Đức Phật nói: 

Nây A Nan! Sáu mươi mốt kiếp sau, ba trăm 
Tỳ kheo nây sẽ thành Phật hiệu là Đại Tướng. 
Sau khi bỏ thân nây, ba trăm Ty kheo đây sẽ sanh 
về cõi nước của đức Phật A Súc, cùng với sáu vạn 


100 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Thiên tử Dục giới đông phát tâm Vô thượng Bồ 
đề, sẽ xuất gia tu hành Phật đạo trong chánh pháp 
của đức Phật Di Lặc. 

Bây giờ do oai thần của Phật mà hàng tứ 
chúng trong pháp hội thây ngàn đức Phật ở mỗi 
phương trong mười phương, quốc độ trong mười 
phương ấy đều nghiêm tịnh hơn cõi Ta Bà này. 
Có mười ngàn người phát nguyện tu tịnh hạnh để 
sanh về thế giới của chư Phật đó. 

Đức Phật biết tâm nguyện của chúng thiện 
nam tử nây nên lại mỉm cười, từ miệng Phật 
phóng ra những ánh sáng. 

Ngài A Nan bạch đức Phật hỏi duyên cớ. Đức 
Phật nói mười ngàn người ấy sẽ sanh về các thế 
g1ới mười phương, mãi không rời chư Phật. Sau 
đây sẽ đêu thành Phật, đồng hiệu là Trang 
Nghiêm Vương Như LaI. 


101 





KINH MA. HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM TÁN THÁN BA-LA-MẬT 
THỨ NĂM 


Bây giờ các ngài Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền 
Liên, Tu Bồ Đề, Ma Ha Ca Diếp cùng chúng đại 
Tỳ kheo, chúng đại Bồ tát, chúng Ưu bà tắc, 
chúng Ưu bà di đứng dậy quỳ gôi chắp tay thưa 
rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! Ma ha ba la mật là Bát 
nhã ba la mật của đại Bồ tát. Tôn ba la mật, đệ 
nhứt ba la mật, thăng ba la mật, diệu ba la mật, vô 
thượng ba la mật, vô đăng ba la mật, vô đăng 


102 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





đăng ba la mật, như hư không ba la mật đều là 
Bát nhã ba la mật của đại Bồ tát. 

Bạch đức Thế Tôn! Tự tướng Không ba la 
mật, tự tánh Không ba la mật, chư pháp Không ba 
la mật, vô pháp hữu pháp Không ba la mật, khai 
nhứt thiết công đức ba la mật, thành tựu nhứt thiết 
công đức ba la mật, bất khả hoại ba la mật đều là 
Bát nhã ba la mật của đại Bồ tát 

Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát thực hành Bát 
nhã ba la mật nây làm vô đắng đắng bồ thí, đầy 
đủ vô đăng đăng Đàn na ba la mật, được vô đăng 
đăng thân và vô đăng đắng pháp, đây chính là Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Như Đàn na ba 
la mật, năm ba la mật kia cũng vậy. 

Đức Thế Tôn cũng vốn đã thực hành Bát nhã 
ba la mật nây mà đây đủ sáu ba la mật, được võ 
đăng đắng pháp, được vô đắng đăng sắc thọ 
tưởng hành thức, thành Phật chuyên vô đẳng đăng 
pháp luân. 

Quá khứ chư Phật cũng thực hành Bát nhã ba 
la mật này mà đầy đủ vô đăng đăng bố thí nhẫn 
đến chuyền vô đăng đắng pháp luân. 

VỊ lai chư Phật cũng thực hành Bát nhã ba la 
mật nầy sẽ đây đủ vô đắng đắng bố thí nhẫn đến 
sẽ chuyển vô đắng đăng pháp luân. 


PHẨM TÁN THÁN BA-LA-MẬT - THỨ NĂM 103 





Vì thê nên chư đại Bồ tát muốn vượt đến tất 
cả pháp bỉ ngạn phải thực hành Bát nhã ba la mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Tắt cả thế gian, hàng Trời, 
Người và A tu la đêu phải lễ kính cúng dường đại 
Bồ tát thực hành Bát nhã ba la mật. 

Đức Phật nói: 

Đúng như vậy! Đúng như vậy! Nây các thiện 
nam tử! Tất cả thể gian hàng Trời, Người và A tu 
la đều phải lễ kính cúng dường người thực hành 
Bát nhã ba la mật. Tại sao vậy? Vì nhơn nơi Bồ 
tát nầy qua lại mà thế gian xuất sanh các thiện 
đạo như loài Người, loài Trời từ Tứ Thiên Vương 
đến Sắc Cứu Cánh Thiên, cũng xuất sanh Tu đà 
hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, A la hán, Bích chị 
Phật và chư Phật. Nhơn nơi Bồ tát nây qua lại mà 
thế gian xuất sanh những thứ cân dùng như đồ 
uống ăn, y phục, đèn đuốc, phòng nhà, châu báu. 

Nây Xá Lợi Phât! Tất cả những thứ vui thích 
của thế gian hoặc là dục lạc hay ly dục lạc trong 
nhơn gian hay trên các cõi trời đều là do Bồ tát 
nây mà có. Tại sao vậy? VÌ lúc thực hành Bồ tát 
đạo, đại Bồ tát nây an trụ nơi sáu ba la mật, tự 
làm bồ thí cũng đem sự bồ thí để thành tựu chúng 
sanh, nhẫn đến tự làm Bát nhã ba la mật và cũng 
đem Bát nhã ba la mật đề thành tựu chúng sanh. 


104 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Nầy Xá Lợi Phất! Thế nên vì an lạc tất cả 
chúng sanh mà đại Bồ tát xuât hiện thê gian vậy. 


105 





KINH MÀ. HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM TƯỚNG LƯỠI 
THỨ SÁU 


Bấy giờ đức Thế Tôn hiện tướng lưỡi rộng dài 
trùm khắp Đại thiên thế giới. Từ nơi tướng lưỡi 
phóng ra vô số ánh sáng, vô lượng màu chiếu suốt 
hăng sa thế giới ở mười phương. 

Đông phương, trong hăng sa thế ĐIỚI CÓ VÔ 
lượng vô số Bồ tát thấy. ánh sáng nây đều bạch 
hỏi đức Phật của mình về ánh sáng ấy. Chư Phật 
bảo đó là từ tướng lưỡi của đức Thích Ca Mâu Ni 
Như Lai ở Ta Bà thế giới phương Tây phóng ra 
ánh sáng ấy để vì chư đại Bồ tát mà thuyết Bát 
nhã ba la mật. 


106 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Như phương Đông, chín phương kia chư Bồ 
tát bạch hỏi và chư Phật giải đáp cũng vậy. 

Chư Bồ tát ở mười phương đều bạch cùng 
đức Phật của mình cầu được đến Ta Bà để kính 
lễ Thích Ca Mâu Ni Phật cùng gặp gỡ chư đại 
Bồ tát và nghe Bát nhã ba la mật. Chư Phật đều 
băng lòng. 

Chư Bồ tát ở mười phương đem theo những 
hoa báu, hương báu, tràng phan, bửu cái, vàng 
bạc, châu ngọc đến Ta Bà thế giới. Chư Thiên ở 
cõi Tứ Vương đến Sắc Cứu Cánh Thiên cũng đem 
những hoa trời, hương trời, cây trời, lá trời cùng 
nhiều loại hoa sen cõi trời, đồng đến chỗ Thích 
Ca Mâu Ni Phật. 

Những hoa của chư đại Bồ tát và của chư 
Thiên rải cúng dường đều dừng ở không, gian 
hóa thành đài báu có bốn trụ nhiều màu sắc rất 
trang nghiêm. 

Trong chúng hội của Thích Ca Mâu NI Phật có 
mười vạn ức người đều đứng dậy chắp tay thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Đời vị lai, chúng tôi cũng 
sẽ được những pháp như vậy. Như chúng hội, đệ 
tử, thị tùng và thuyết pháp của đức Phật Thích Ca 
Mâu NI ngày nay vậy. 


PHẨM TƯỚNG LƯỠI - THỨ SÁU 107 


Vì biết đại chúng này chí tâm nơi pháp bất 
sanh, bât diệt, bât xuât, bât tác đã được pháp nhân 
nên đức Phật mỉm cười, từ miệng đức Phật phóng 
ra những ánh sáng nhiêu màu. 

Ngài A Nan bạch Phật hỏi duyên cớ. 

Đức Phật nói: 

Này A Nan! Mười vạn ức người nầy đã được 
Vô sanh nhân, sáu mươi tám ức kiêp sau sẽ được 
thành Phật nơi kiệp Hoa Tích, đông hiệu là GIác 
Hoa Như LaI. 


109 





KINH MÀ. HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM TAM GIÁ 
THỨ BẢY 


Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề: 

Ông nên dạy chư đại Bồ tát về Bát nhã ba la 
mật đúng như chư đại Bô tát đáng phải thành tựu. 

Liên đó toàn thể chúng hội Bỏ tát, Thanh văn, 
chư Nhơn, Thiên đêu nghĩ răng: Ngài Tu Bồ Đê 
sẽ tự dùng trí huệ của Ngài hay là nương thân lực 
của đức Phật mà giảng thuyêt Bát nhã ba la mật 
cho chư đại Bồ tát? 

Biết quan niệm của chúng hội, ngài Tu Bồ Đề 
nói với ngài Xá Lợi Phât: 


110 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Phàm hàng Thanh văn đệ tử có thuyết pháp, có 
giáo thọ đêu là nương thần lực của đức Phật cả. 
Lời của Phật giảng dạy chăng trái với pháp tướng, 
như ngọn đèn sáng. Các thiện nam tử tu học theo 
pháp ây được chứng pháp ây. Hàng Thanh văn và 
Bích chi Phật thiệt không có khả năng giảng 
thuyêt Bát nhã ba la mật cho chư đại Bô tát. 

Ngài Tu Bỏ Đề bạch Phật: 

Bạch đức Thế Tôn! Chư Bồ tát đã nói đó, 
pháp gì gọi là Bô tát? Chúng con chăng thây pháp 
chính xác nào gọi là Bô tát, thì thê nào dạy Bồ tát 
về Bát nhã ba la mật? 

Đức Phật nói: 

Này Tu Bồ Đề! Thật ra cũng chỉ có danh tự 
gọI là Bát nhã ba la mật. Bô tát cùng tên Bồ tát 
cũng chỉ có danh tự mà thôi. Danh tự nây chăng ở 
trong, chăng ở ngoài, chăng ở trung g1an. 

Này Tu Bỏ Đề! Ví như nói ngã, chúng sanh, 
thọ giả, mạng giả, sanh giả, tri giả, kiên giả, tác 
ø1ả, khởi giả, đều là những pháp do hòa hiệp mà 
có. Những tên gọi đây vôn là bât sanh, bât diệt, 
chỉ dùng danh tự thê gian đề nói. 

Cũng vậy, Bát nhã ba la mật cùng Bồ tát và 
tên Bồ tát đêu do hòa hiệp mà có, cũng vôn là bât 
sanh, bât diệt, chỉ dùng danh tự thê gian đê nói. 


PHẨM TAM GIẢ - THỨ BẢY 111 





Ví như thân thê do hòa hiệp mà có, sắc thọ 
tưởng hành thức cũng do hòa hiệp mà có, đều là 
bất sanh bất diệt, chỉ dùng danh tự thê gian để 
nói. Bát nhã ba la mật cùng Bồ tát và tên Bồ tát 
cũng như vậy. 

Nây Tu Bỏ Đê! Ví như nhãn nhĩ tỷ thiệt thân 
ý, sắc thanh hương vị xúc pháp, nhãn giới nhĩ giới 
nhẫn đến ý thức giới, tật cả thập nhị xứ cùng thập 
bát giới ây, đều do hòa hiệp mà có, vốn là bất 
sanh, bất diệt, chỉ dùng danh tự thê gian để nói. 
Những thứ ấy chẳng ở trong, chắng ở ngoài, 
chắng ở trung gian. 

Cũng vậy, Bát nhã ba la mật cùng Bồ tát và 
tên Bồ tát đều do hòa hiệp mà có, vôn là bất sanh, 
bất diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói, chăng ở 
trong, chắng ở ngoải, chắng ở trung gian, 

Nâầy Tu Bỏ Đề! Ví như nội thân øỌI là đầu, cô, 
vai, cánh, lưng, hông, về, chân; ngoại vật gọi là 
cỏ, cây, nhánh, lá, cọng, lóng mắt... đều do hòa 
hiệp mà có, vốn là bất sanh, bất diệt, chỉ dùng 
danh tự thê gian để nói, cũng chắng ở trong, 
chắng ở ngoài, chăng ở trung gian. 

Bát nhã ba la mật cùng Bỏ tát và tên Bồ tát 
cũng như vậy, đều do hòa hiệp mà có, vốn là bất 
sanh, bất diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói, 
chắng ở trong, chăng ở ngoài, chằng ở trung gian. 


112 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Này Tu Bồ Đề! Ví như danh hiệu của chư 
Phật quá khứ do hòa hiệp mà có, cũng là bất sanh, 
bất diệt, chỉ dùng danh tự để nói, chắng ở trong, 
chắng ở ngoài, chăng ở trung gian. Bát nhã ba la 
mật cùng Bồ tát và tên Bồ tát cũng như vậy. 

Ví như bóng vang, mộng ảo, diệm hóa đều do 
hòa hiệp mà có, chỉ dùng danh tự để nói, những 
thứ ây cùng danh tự vôn là bất sanh, bất diệt, 
chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, chắng phải 
trung gian. Bát nhã ba la mật cùng Bồ tát và tên 
Bồ tát cũng như vậy, đều do hòa hiệp mà có, là 
bất sanh bất diệt, chăng ở trong, chăng ở ngoài, 
chắng ở trung gian. 

Nâày Tu Bồ Đê! Phải học tập như vây: Đại Bồ 
tát thực hành Bát nhã ba la mật, danh tự của Bát 
nhã ba la mật cùng sự nhẫn thọ Bát nhã ba la mật 
và chính pháp Bát nhã ba la mật đều là giả thi 
thiết cả. 

Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát 
chắng thấy sắc danh tự cùng thọ tưởng hành thức 
danh tự là thường là vô thường, là khô là lạc, là 
ngã là vô ngã, là cấu là tịnh; cũng chăng thây 
danh tự năm uấẫn nây là Không, là vô tướng, là vô 
tác, là tịch diệt; là sanh, là diệt; là ở trong, ở 
ngoài, ở trung ø1an. 


PHẨM TAM GIÁ - THỨ BẢY 113 





Như năm uân, nhãn căn, sắc trần, nhãn thức, 
nhãn xúc cùng nhơn duyên của nhãn xúc sanh ra 
những cảm thọ; nhẫn đến ý căn, pháp trần, ý 
thức, ý xúc cùng nhơn duyên của ý xúc sanh ra 
những cảm thọ cũng vậy. Đại Bỏ tát đều chăng 
thấy là thường, là vô thường nhẫn đến chắng thấy 
ở trung ø1an. 

Tại sao vậy? Vì lúc thực hành Bát nhã ba la 
mật, đại Bồ tát ở trong tánh hữu vị, trong tánh vô 
vi đều không thấy Bát nhã ba la mật cùng Bồ tát 
và tên Bồ tát. Đối với những pháp nây, đại Bồ tát 
chắng móng niệm phân biệt. 

Thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát nây 
an trụ trong bất hoại pháp, lúc tu tứ niệm xứ cho 
đến lúc tu mười tám pháp bất cộng, chẳng thấy 
Bát nhã ba la mật cùng danh tự của Bát nhã ba la 
mật chắng thấy Bồ tát cùng danh tự của Bồ tát. 
Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát chỉ 
biết thiệt tướng của các pháp. Thiệt tướng nây là 
chắng cầu chăng tịnh. 

Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát 
phải biết danh tự là giả thi thiết. Đã biết danh tự 
là giả thi thiết rồi thì chăng chấp trước nơi sắc thọ 
tưởng hành thức, chăng chấp trước nơi nhãn nhĩ 
tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp, 


114 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





chăng chấp trước nơi nhãn giới đến ý thức giới; 
chẳng chấp trước nơi nhãn xúc cùng nhơn duyên 
của nhãn xúc đến ý xúc cùng nhơn duyên của ý 
xúc sanh ra sự cảm thọ hoặc khổ, hoặc lạc, hoặc 
bất khổ, bất lạc; chắng chấp trước tánh hữu vị, 
tánh vô vi; chắng chấp trước Đàn na, Thi la, Săn 
đề, Tỳ lê gia, Thiền na và Bát nhã ba la mật; 
chăng chấp trước ba mươi hai tướng, chắng chấp 
trước thân Bỏ tát; chắng chấp trước nhục nhãn, 
Thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn; 
chắng chấp trước trí ba la mật, thần thông ba la 
mật; chăng chấp trước nội Không nhẫn đến vô 
pháp hữu pháp Không; chăng chấp trước thành 
tựu chúng sanh, chắng chấp trước thanh tịnh Phật 
độ, chắng chấp trước pháp phương tiện. 

Tại sao vậy? Vì những pháp nây đều là rỗng 
không nên chẳng có người chấp trước, chăng có 
pháp bị chấp trước, chắng có chỗ chấp trước. 


Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát 
chăng chấp trước tất cả pháp bèn tăng ích sáu ba 
la mật lên bực Bỏ tát bất thôi chuyền, đủ đại thần 
thông, đến Phật độ nây đến Phật độ kia để cúng 
dường chư Phật, độ thoát chúng sanh, thanh tịnh 
Phật quốc, cũng để nghe chư Phật thuyết pháp. 
Nghe xong nhớ mãi đến lúc thành Vô thượng Bồ 


PHẨM TAM GIẢ - THỨ BẢY 115 





đề vẫn chắng quên, được những môn đà la ni 
cùng những môn tam muội. 

Thế nên đại Bồ tát lúc thực hành Bát nhã ba la 
mật phải biệt rõ các pháp danh tự là giả thị thiệt. 

- Nầy Tu Bồ Đề! Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
có phải là Bô tát chăng? 

- Không phải. Bạch đức Thế Tôn! 

- Nầy Tu Bỏ Đề! Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, 
sắc thanh hương vị xúc pháp, nhãn thức nhĩ thức 
tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức có phải là Bồ 
tát chăng? 

- Không phải. Bạch đức Thế Tôn! 

- Nầy Tu Bồ Đề! Địa chủng, thủy chủng, hỏa 
chủng, phong chủng, không chủng, thức chủng có 
phải là Bồ tát chăng? 

- Không phải. Bạch đức Thế Tôn! 

- Này Tu Bồ Đề! Vô minh, hành thức, danh 
sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử 
có phải là Bô tát chăng? 

- Không phải. Bạch đức Thế Tôn! 

- Nây Tu Bồ Đề! Rời ngoài ngũ uân, thập nh] 
xứ, thập bát giới; rời ngoài lục đại chủng, thập 
nhị nhơn duyên có phải là Bô tát chăng? 


116 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





- Không phải. Bạch đức Thê Tôn. 

- Nây Tu Bỏ Để! Như như tướng của ngũ uẫn 
nhân đên như như tướng của thập nhị nhơn duyên 
có phải là Bồ tát chăng? 

- Không phải. Bạch đức Thê Tôn! 

- Nây Tu Bỏ Đê! Rời ngoài như như tướng ây 
có phải là Bồ tát chăng? 

- Không phải. Bạch đức Thê Tôn! 

- Này Tu Bồ Đê! Ông thấy nghĩa gì mà cho 
răng tât cả những pháp kê trên và ly những pháp 
ây không phải là Bồ tát như vậy? 

- Bạch đức Thế Tôn! Chúng sanh còn rốt ráo 
bât khả đặc huông lại là Bô tát. Sắc còn bât khả 
đặc huông là sắc hay rời sắc là Bô tát, huông là 
như như tướng của sắc hay rời như như tướng của 
săc là Bô tát. Nhẫn đên thập nhị nhơn duyên còn 
bât khả đặc, huông là thập nhị nhơn duyên hay rời 
thập nhị nhơn duyên là Bô tát, huông là như như 
tướng hay rời như như tướng của thập nhị nhơn 
duyên là Bồ tát. 

- Lành thay, lành thay! Đúng như vậy. Nây Tu 
Bồ Đêt! Vì đại Bô tát và chúng sanh bât khả đặc 
nên Bát nhã ba la mật cũng bât khả đặc. Cân phải 
học như vậy. 


PHẨM TAM GIÁ - THỨ BẢY 117 





- Nây Tu Bồ Đẻ! Sắc thọ tưởng hành thức có 
phải là nghĩa của Bồ tát chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không phải. 

- Nây Tu Bồ Để! Sắc thọ tưởng hành thức 
thường, vô thường: lạc, khô; ngã, vô ngã có phải 
là nghĩa của Bồ tát chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không phải. 

- Nầy Tu Bỏ Đề! Sắc thọ tưởng hành thức, 
không, phi không: tướng, vô tướng; tác, vô tác có 
phải là nghĩa của Bô tát chăng? Nhân đên lão, tử 
cũng như vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Không phải. 

- Nây Tu Bồ Đê! Ông thấy những nghĩa gì mà 
cho răng ngũ uân đên thập nhị nhơn duyên không 
phải nghĩa của Bô tát; ngũ uân đên thập nhị nhơn 
duyên thường, vô thường nhân đền tác, vô tác đêu 
không phải nghĩa của Bô tát? 

- Bạch đức Thế Tôn! Ngũ uân đến thập nhị 
nhơn duyên còn rôt ráo bât khả đặc huông lại là 
nghĩa của Bô tát. Ngũ uân đên thập nhị nhơn 
duyên, thường đên vô tác còn rôt ráo bât khả đặc 
huông lại là nghĩa của Bô tát. 

- Lành thay, lành thay! Đúng như vậy. Nây Tu 
Bô Đê! Đại Bồ tát thực hành Bát nhã ba la mật, 


118 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





nghĩa của sắc thọ tưởng hành thức, nhẫn đến 
nghĩa vô tác đêu bất khả đắc. Phải học Bát nhã ba 
la mật như vậy. 

Này Tu Bồ Để! Ông nói răng: “Ông không 
thấy có pháp chính xác nảo gọi là Bỏ tát”. Phải 
biết răng các pháp chăng thấy các pháp. Các pháp 
chẳng thấy pháp tánh. Pháp tánh cũng chẳng thấy 
các pháp. Pháp tánh chăng thấy địa chủng, địa 
chủng chăng thấy pháp tánh, nhẫn đến thức chủng 
cũng như vậy. Pháp tánh chẳng thây nhãn và sắc 
cùng nhãn thức tánh nhẫn đến ý thức tánh, nhãn 
sắc, nhãn thức tánh nhẫn đến ý thức tánh cũng 
chăng thấy pháp tánh. 

Nây Tu Bỏ Đê! Hữu vi tánh chăng thây vô vi 
tánh, vô vi tánh cũng chắng thấy hữu vi tánh. Tại 
sao vậy? Vì rời hữu vi chăng thê nói vô vi, rời vô 
vi chăng thê nói hữu vi. 

Đúng như vậy. Này Tu Bỏ Đề! Đại Bồ tát 
thực hành Bát nhã ba la mật đối với các pháp đều 
không chỗ thấy. Bây giờ Bồ tát không kinh sợ, 
chắng hôi tiếc, tâm cũng chắng trầm một. 

Tại sao vậy? Vì đại Bồ tát nầy chắng thấy ngũ 
uấn, thập nhị xứ, thập bát giới nhẫn đến chắng 
thây thập nhị nhơn duyên, chắng thấy ngã chúng 
sanh nhẫn đến tri giả, kiến giả, chăng thấy Dục 


PHẨM TAM GIẢ - THỨ BẢY 119 





giới, Sắc giới, Vô Sắc giới, chăng thấy Thanh 
văn, Bích chi Phật, chăng thây Bồ tát và pháp của 
Bồ tát, chăng thây Phật, Phật pháp và Phật đạo. 

Vì tất cả pháp đêu chăng thấy nên Bồ tát 
chăng kinh sợ, chăng hôi tiệc, chăng trâm một. 


- Bạch đức Thế Tôn! Do cớ gì mà tâm của Bồ 
tát nây chăng hôi tiệc, chăng trâm một? 


- Này Tu Bỏ Đê! Tất cả tâm và tâm sở của 
đại Bô tát đêu bât khả đặc và chăng thê thây. Vì 
thê nên tâm của Bồ tát chăng trầm một, chăng 
hôi tiệc. 

- Bạch đức Thế Tôn! Do cớ gì mà tâm của Bồ 
tát chăng kinh sợ? 

- Này Tu Bỏ Đề! Ý và ý thức của Bồ tát nây 
đêu bât khả đặc và chăng thê thây. Vì thê nên Bồ 
tát chăng kinh, chăng sợ. 

Đúng như vậy. Nây Tu Bồ Đề! Vì tất cả pháp 
bât khả đặc nên đại Bô tát phải thực hành Bát nhã 
ba la mật. 

Này Tu Bồ Đê! Tất cả nơi chỗ, đại Bồ tát 
chăng thây Bát nhã ba la mật, chăng thây Bô tát, 
chăng thây danh dự Bô tát, cũng chăng thây tâm 
Bồ tát. Đây chính là dạy hàng đại Bô tát. 


121 





KINH MÀ. H/ 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHÁM KHUYÉN HỌC 
THỨ TÁM 


” Ngài Tu Bồ Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát muốn đầy đủ 
Đàn na ba la mật thì phải học Bát nhã ba la mật, 
muôn đây đủ Thị la ba la mật, Săn đê ba la mật, 
Tỳ lê gia ba la mật, Thiên na ba la mật và Bát nhã 
ba la mật thì phải học Bát nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát muốn biết ngũ uân, thập nhị xứ, 
thập bát giới, muôn biệt nhãn xúc cùng nhãn xúc 
làm nhơn duyên sanh ra thọ, nhân đên ý xúc làm 





* Hán bộ quyển thứ 3. 


122 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





nhơn duyên sanh ra thọ, thì phải học Bát nhã ba 
la mật. 

Đại Bồ tát muốn đứt tham, sân, si, mạn, nghĩ, 
thân kiến, giới thủ, các thứ tâm sở phiền não, thì 
phải học Bát nhã ba la mật. Muốn dứt tứ phược, 
tứ kết, tứ điên đảo, thì phải học Bát nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát muốn biết thập thiện, tứ thiền, tứ 
vô lượng tâm, tứ vô sắc định, tứ niệm xứ nhẫn 
đến mười tám pháp bất cộng, đều phải học Bát 
nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát muốn nhập Giác ý tam muội, muốn 
nhập lục thân thông, muốn nhập cửu thứ đệ định, 
muỗn nhập Siêu việt tam muội, đều phải học Bát 
nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát muốn được Sư tử du hý tam muội, 
Sư tử phần tân tam muội, muốn được tất cả môn 
đà la ni, muốn được Thủ lăng nghiêm tam muội, 
Bửu ẫn tam muội, Diệu nguyệt tam muội, Nguyệt 
tràng tướng tam muội, Nhứt thiết pháp ấn tam 
muội, Quán ân tam muội, Tất pháp tánh tam 
muội, Tất trụ tướng tam muội, Như kim cang tam 
muội, Nhập nhứt thiết pháp môn tam muội, Tam 
muội vương tam muội, Vương ân tam muội, Tịnh 
lực tam muội, Cao xuất tam muội, Tất nhập nhứt 
thiết biện tài tam muội, Nhập chư pháp danh tam 


PHẨM KHUYÉN HỌC - THỨ TÁM 123 





muội, Quán thập phương tam muội, Chư đà la m 
môn ấn tam muội, Nhứt thiết pháp bất vong tam 
muội, Nhiếp nhứt thiết pháp tụ ân tam muội, Hư 
không trụ tam muội, Tam phân thanh tịnh tam 
muội, Bât thôi thần thông tam muội, Xuât bát tam 
muội, Chư tam muội tràng tướng tam muội, đêu 
phải học Bát nhã ba la mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát muốn thỏa mãn 
nguyện vọng của tât cả chúng sanh thì phải học 
Bát nhã ba la mật. Muôn được đây đủ những 
thiện căn sau đây: thường. chắng đọa vào ác đạo, 
chẳng sanh nhà ty tiện, chăng ở trong hàng Thanh 
văn, Bích chi Phật, chắng sa vào Bồ tát đảnh, thì 
phải học Bát nhã ba la mật. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: 

Thế nảo là sa vào Bồ tát đảnh? 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Nếu đại Bồ tát chắng dùng pháp phương tiện 
mà thực hành sáu ba la mật nhập Không, vô 
tướng, vô tác tam muội, chăng sa vào hàng Thanh 
văn, Bích chi Phật, cũng chăng nhập Bồ tát vị, 
đây gọi là đại Bô tát pháp ái sanh, vi thê nên sa 
vào Bô tát đánh. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Thế nào gọi là Bồ 
tát sanh”. 


124 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Ngài Tu Bồ Đề nói: “Sanh gọi là pháp ái”. 
Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Những øì là pháp ái?” 
Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Đại Bồ tát thực hành Bát nhã ba la mật, sắc 
thọ tưởng hành thức là Không, là vô tướng, là vô 
tác, là tịch diệt, là vô thường, là khổ, là vô ngã, 
Bỏ tát nhẫn thọ ghi nhớ năm giữ nơi đây, thì gọi 
là thuận đạo pháp áI sanh. 

Đây là Khô phải biết, đây là Tập phải dứt, đây 
là Diệt phải chứng, đây là Đạo phải tu; pháp nây 
cầu, pháp nây tịnh; nên gân pháp nây, chăng nên 
gần pháp nây; chỗ nây nên làm, chỗ nầy chắng 
nên làm; đây là Bồ tát đạo, đây chăng phải Bồ tát 
đạo; đây là chỗ học của Bồ tát, đây chắng phải 
chỗ học của Bồ tát; đây là Đàn na ba la mật nhẫn 
đến Bát nhã ba la mật của Bồ tát, đây chăng phải 
sáu ba la mật của Bồ tát; đây là phương tiện của 
Bỏ tát, đây chăng phải phương tiện của Bồ tát; 
đây là chỗ thành thục của Bỏ tát, đây chắng phải 
chỗ của Bồ tát thành thục. Lúc thực hành Bát nhã 
ba la mật, nếu đại Bồ tát nhẫn thọ chi nhớ năm 
ø1ữ những pháp trên đây thì gọi là thuận đạo pháp 
á1 sanh. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Thế nào là Bồ tát 
bất sanh?”. 


PHẨM KHUYÉN HỌC - THỨ TÁM 125 





Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Đại Bồ tát lúc thực hành Bát nhã ba la mật, 
trong nội Không chắng thấy ngoại Không, trong 
ngoại Không chăng thấy nội Không, trong ngoại 
Không chắng thấy nội ngoại Không, trong nội 
ngoại Không chăng thấy ngoại Không, trong nội 
ngoại Không chăng thấy Không Không, trong 
Không Không chắng thấy nội ngoại Không, trong 
đại Không chẳng thây Không Không, trong đại 
Không chắng thấy đệ nhứt nghĩa Không, trong đệ 
nhứt nghĩa Không chắng thây đại Không, trong đệ 
nhứt nghĩa Không chăng thấy hữu vi Không, 
trong hữu vi Không chăng thấy đệ nhứt nghĩa 
Không, trong hữu vi Không chắng thấy vô vi 
Không, trong vô vi Không chăng thấy hữu vi 
Không, trong vô vi Không chăng thấy tất cánh 
Không, trong tất cánh Không chẳng thấy vô vi 
Không, trong tất cánh Không chẳng thấy vô thi 
Không, trong vô thi Không chăng thấy tất cánh 
Không, trong vô thi Không chẳng thấy tán 
Không, trong tán Không chắng thấy vô thi 
Không, trong tán Không chắng thây tánh Không, 
trong tánh Không chắng thây tán Không, trong 
tánh Không chắng thây chư pháp Không, trong 
chư pháp Không chăng thây tánh Không, trong 
chư pháp Không chẳng thấy tự tướng Không, 


126 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





trong tự tướng Không chẳng thấy chư pháp 
Không, trong tự tướng Không chắng thấy vô sở 
đắc Không, trong vô sở đắc Không chăng thấy tự 
tướng Không, trong vô sở đắc Không chắng thây 
vô pháp Không, trong vô pháp Không chăng thây 
vô sở đắc Không, trong vô pháp Không chăng 
thấy hữu pháp Không, trong hữu pháp Không 
chắng thấy vô pháp Không, trong hữu pháp 
Không chăng thây vô pháp hữu pháp Không, 
trong vô pháp hữu pháp Không chăng thấy hữu 
pháp Không. 

Như trên đây là Bồ tát bất sanh, là được nhập 
Bồ tát vị. 

Nầy ngài Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát muốn học 
Bát nhã ba la mật phải học thế này: Chăng nghĩ 
nhớ ngũ uấn, thập nhị xứ, thập bát giới; chăng 
nghĩ nhớ sáu ba la mật nhẫn đến mười tám pháp 
bất cộng. 

Lúc được những tâm nây, tâm vô đắng đăng, 
đại tâm, đại Bồ tát thực hành Bát nhã ba la mật 
chắng nên nghĩ nhớ, chắng nên tự đắc. Tại sao 
vậy? VÌ tâm nây chăng phải tâm, vì tâm tướng 
vôn là thường tịnh vậy. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Thế nào là tâm tướng 
thường thanh tịnh?”. 


PHẨM KHUYÉN HỌC - THỨ TÁM 127 





Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Bỏ tát biết rõ tâm tướng cùng với tham sân si, 
tât cả kiệt sử, phiên não vôn chăng hiệp, chăng ly 
nhau; với tâm Thanh văn, tâm Bích chi Phật vôn 
chăng hiệp, chăng ly nhau. Đây gọi là Bồ tát tâm 
tướng thường thanh tịnh. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Có cái tâm không tâm 
tướng nây chăng?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Trong tâm không tướng này có thế được 
những tướng hữu tâm cùng tướng vô tâm chăng? 

Ngài Xá Lợi Phất nói: “Chăng thể được”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Nếu là chăng thê được thì chăng nên hỏi: “Có 
cái tâm không tâm tướng chăng?”. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Những gì là không 
tâm tướng?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: “Với các pháp, chăng hư 
hoại, chăng phân biệt, đây gọi là không tâm tướng”. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Chỉ có tâm nây 
chăng hư hoại, chăng phân biệt, còn sắc nhần đền 
Phật đạo có là cũng chăng hư hoại, chăng phân 
biệt chăng?”. 


128 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Ngài Tu Bồ Đề nói: “Nếu có thể biết tâm 
tướng chăng hư hoại, chăng phân biệt, thì cũng có 
thể biết sắc nhẫn đến Phật đạo cũng chăng hư 
hoại, chắng phân biệt”. 

Ngài Xá Lợi Phất tán thán: 

Lành thay, lành thay! Tu Bồ Đề là chơn Phật 
tử, từ miệng Phật mà sanh, từ thấy pháp mà 
sanh, từ pháp hóa sanh, lây được pháp phần, 
chăng lây tài phần. Trong chánh pháp tự tin thân 
được chứng. Đúng như lời đức Phật từng khen 
ông là bực nhứt trong những người được Vô 
tránh tam muội. 

Đại Bồ tát phải học Bát nhã ba la mật như 
vậy. Trong đây cũng phải biết rõ Bồ tát đúng như 
lời ông đã nói mà thực hành, thì chăng rời Bát 
nhã ba la mật. 

Những thiện nam tử, thiện nữ nhơn muốn học 
bực Thanh văn cũng phải nghe Bát nhã ba la mật 
để thọ trì, đọc tụng, phi nhớ, thực hành. Người 
muốn học bực Bích chi Phật cũng phải nghe Bát 
nhã ba la mật đề thọ trì, đọc tụng, phi nhớ, thực 
hành. Người muôn học bực Bồ tát cũng phải nghe 
Bát nhã ba la mật đề thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, 
thực hành. 


PHẨM KHUYÉN HỌC - THỨ TÁM 129 





Tại sao vậy? Vì trong Bát nhã ba la mật nói 
rộng về tam thừa, nên Bô tát, Thanh văn, Bích chì 
Phật đêu phải học. 


131 





KINH MÀ. HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM TẬP TÁN 
THỨ CHÍN 


Ngài Tu Bỏ Đề bạch đức Phật: 

Bạch đức Thế Tôn! Con chăng cảm thây 
cũng chăng được gì là Bồ tát thực hành Bát nhã 
ba la mật thì sẽ vì ai mà giảng thuyêt Bát nhã ba 
la mật? 

Bạch đức Thế Tôn! Con chăng thấy được tất 
cả các pháp tập hợp tan, nêu con vì Bồ tát mà gọi 
tên là Bồ tát có thê con sẽ phải hôi hận. 

Bạch đức Thế Tôn! Tên gọi ấy chăng an trụ 
cũng chăng phải chăng an trụ. Tại sao vậy? Vì tên 


132 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





gọi vốn vô sở hữu. Vì thế tên gọi ấy chắng trụ 
cũng chắng phải chẳng trụ. 

Bạch đức Thế Tôn! Con chăng thấy được sắc 
nhẫn đến thức, nhãn nhẫn đến ý, sắc nhẫn đến 
pháp, nhãn thức nhẫn đến ý thức, nhãn xúc nhẫn 
đến ý xúc, nhãn xúc nhơn duyên sanh thọ nhẫn 
đến ý xúc nhơn duyên sanh thọ, con cũng chăng 
thây được vô minh nhẫn đến lão tử hợp tan, vô 
minh diệt nhẫn đến lão tử diệt hợp tan. Nếu đã là 
chăng thấy được thì thế nào lại đặt tên. Thế nên 
tên gọi chăng trụ, cũng chắng phải chăng trụ. Tại 
sao vậy? Vì tên gọi vô sở hữu vậy. 

Bạch đức Thế Tôn! Con chắng thấy được 
tham sân s1, các phiền não, kiết sử hợp tan, 
chắng thây được sáu ba la mật đến mười tám 
pháp bất cộng tập hợp, rời tan, thì thế nào sẽ đặt 
tên gọi là Bồ tát. Tên gọi nầy chắng an trụ, 
chăng phải chẳng an trụ. Tại sao vậy? Vì tên gọi 
vô sở hữu vậy. 

Bạch đức Thế Tôn! Con chăng thấy được ngũ 
âm hợp tan như mộng, như bóng, như vang, như 
dương diệm, như biến hóa. 

Con chăng được rời hợp tan cùng tịch diệt bất 
sanh bất diệt, bất cầu bắt tịnh hợp tan. Con chắng 
được pháp tánh, thiệt tế, pháp tướng, pháp vị hợp 


PHẨM TẬP TÁN - THỨ CHÍN 133 





tan. Con chăng được những pháp thiện, pháp bất 
thiện hợp tan. Con chăng được những pháp hữu 
vi, VÔ VI; hữu lậu, vô lậu hợp tan. Con chẳng 
được những pháp quá khứ, vị lai, hiện tại hợp tan. 
Con chăng được những pháp chăng quá khứ, 
chắng vị lai, chăng hiện tại hợp tan. 

Những gì là pháp chăng quá khứ, chẳng vị lai, 
chắng hiện tại? Chính là pháp vô vi vậy. 

Bạch đức Thế Tôn! Con chăng thấy được 
pháp vô vi hợp tan. Chắng thây được Phật hợp 
tan, cũng chắng thấy được hăng sa Phật quốc, chư 
Phật và Bồ tát cùng Thanh văn, Bích chi Phật hợp 
tan. Vì đều vô sở hữu nên chắng trụ, chăng phải 
chắng trụ. 

Như thê thì thế nào sẽ có thể giáo Bỏ tát về 
Bát nhã ba la mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Danh tự Bồ tát đây chắng 
an trụ, cũng chăng phải chăng an trụ. Tại sao vậy? 
Vị danh tự nây vô sở hữu vậy, thế nên chắng trụ, 
cũng chắng phải chẳng an trụ. 

Bạch đức Thế Tôn! Con chăng thấy được chư 
pháp thiệt tướng hợp tan thì thế nào đặt tên cho 
Bồ tát mà øọI là Bồ tát. Danh tự thiệt tướng của 
các pháp chắng trụ, cũng chắng phải chẳng trụ. Vì 


134 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





danh tự nây vô sở hữu. Thế nên danh tự chăng 
trụ, cũng chăng phải chăng an trụ. 

Bạch đức Thế Tôn! Các pháp do nhơn duyên 
hòa hiệp mà có giả danh thị thiệt. Danh tự Bô tát 
trong ngũ âm, thập nhị xứ, thập bát giới nhân đên 
trong mười tắm pháp bât cộng đêu bât khả thuyêt, 
ở trong pháp hòa hiệp cũng là bât khả thuyết. 

VÍ như mộng, ảnh, hưởng, diệm, hóa trong 
các pháp, đêu bât khả thuyết. 

VÍ như danh tự hư không, địa, thủy, hỏa, 
phong cũng chỉ có thê nói trong không có pháp. 

Danh tự của giới, tam muội, trí huệ, giải thoát, 
giải thoát tri kiên, danh tự của Tu đà hoàn, Tư đà 
hàm, A na hàm, A la hán, Bích chị Phật cũng chỉ 
có thê nói trong không có pháp. 

Danh tự của Phật, của Pháp cũng chỉ có thể 
nói trong không có pháp. Những pháp là thiện bât 
thiện, thường vô thường, khô lạc, ngã vô ngã, tịch 
diệt ly, hữu vô. 

Bạch đức Thế Tôn! Vì thế nên lòng con sẽ hối 
hận nêu con đạt danh tự Bô tát mà gọi là Bô tát, 
vì tướng hợp tan của tât cả pháp đêu bât khả đặc. 
Danh tự ây chăng trụ, cũng chăng phải chăng trụ, 
vì là vô sở hữu vậy. 


PHẨM TẬP TÁN - THỨ CHÍN 135 





Bạch đức Thế Tôn! Nếu đại Bồ tát nghe nói 
tướng và nghĩa của Bát nhã ba la mật như vậy mà 
tâm chắng trầm một, chẳng hối tiếc, chăng kinh, 
chắng sợ, thì phải biết Bồ tát nầy quyết định an 
trụ trong tánh bất thối chuyền, vì chăng an trụ nơi 
các pháp vậy. 

Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát muốn thực 
hành Bát nhã ba la mật, chăng nên an trụ trong 
ngũ uân, thập nhị xứ, thập bát g1ới; chắng nên an 
trụ trong sáu đại chủng, thập nhị nhơn duyên. 

Tại sao vậy? Vì sắc và sắc tướng là Không 
nhẫn đến lão tử và tướng lão tử là Không. 

Sắc Không nhẫn đến lão tử Không chăng gọi 
là sắc nhẫn đến chăng gọi là lão tử. Rời ngoàải 
Không cũng không có sắc, nhẫn đến rời ngoài 
Không cũng không có lão tử. Sắc tức là Không, 
Không tức là sắc. Nhẫn đến lão tử tức là Không, 
Không tức là lão tử. 

Vì lẽ trên đây nên lúc muốn thực hành Bát nhã 
ba la mật, đại Bồ tát chẳng nên an trụ trong sắc, 
nhẫn đến chăng nên an trụ trong lão tử. Chẳng nên 
an trụ trong tứ niệm xứ nhẫn đến chắng nên an trụ 
trong mười tám pháp bất cộng. Tại sao vậy? Vì tứ 
niệm xứ và tướng của tứ niệm xứ là Không. Tứ 
niệm xứ Không chắng gọi là tứ niệm xứ, rời ngoài 


136 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Không cũng không có tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức 
là Không, Không tức là tứ niệm xứ. Nhẫn đến 
mười tám pháp bất cộng cũng như vậy. 

Bạch đức Thế Tôn! Lúc muốn thực hành Bát 
nhã ba la mật, đại Bồ tát chắng nên an trụ trong 
sáu ba la mật. Tại sao vậy? Vì sáu ba la mật và 
tướng của sáu ba la mật là Không. Sáu ba la mật 
Không chăng gọi là sáu ba la mật. Rời ngoài 
Không cũng chắng có sáu ba la mật. Sáu ba la 
mật tức là Không, Không tức là sáu ba la mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Lúc muốn thực hành Bát 
nhã ba la mật, đại Bồ tát chắng nên an trụ trong 
nhứt tự môn, nhị tự môn nhẫn đến vô lượng tự 
môn. Vì ý nghĩa cũng như trên đã nói. 

Bạch đức Thế Tôn! Lúc muốn thực hành Bát 
nhã ba la mật, đại Bồ tát chẳng nên an trụ trong 
các môn thân thông. Vì ý nghĩa cũng như trên 
đã nói. 

Bạch đức Thế Tôn! Lúc muốn thực hành Bát 
nhã ba la mật, đại Bồ tát chắng nên an trụ trong 
sắc là vô thường, sắc là khổ, sắc là vô ngã, sắc là 
Không, sắc là tịch diệt, là ly. Tại sao vậy? Vì vô 
thường và tướng vô thường là Không. Võ thường 
Không chăng gọi là vô thường, rời ngoài Không 
cũng chăng có vô thường. Vô thường tức là 


PHẨM TẬP TÁN - THỨ CHÍN 137 





Không, Không tức là vô thường. Khố, vô ngã, 
Không, tịch diệt và ly cũng như vậy. Nhẫn đến 
thọ tưởng hành thức là ly, đại Bồ tát chắng nên an 
trụ cũng như vậy. 

Bạch đức Thế Tôn! Lúc muốn thực hành Bát 
nhã ba la mật, đại Bồ tát chẳng nên an trụ trong 
Như Như. Tại sao vậy? Vì Như tướng là Không 
nên chăng gọi Như Như, rời ngoài Không cũng 
chẳng có Như Như. Như tức là Không, Không tức 
là Như. 


Bạch đức Thế Tôn! Muốn thực hành Bát nhã 
ba la mật, đại Bồ tát chăng nên an trụ trong pháp 
tánh, pháp tướng, pháp vị, thiệt tế. Tại sao vậy? 
Vì thiệt tế và thiệt tế tướng là Không. Thiệt tế 
Không chẳng gọi là thiệt tế, rời ngoài Không 
cũng chăng có thiệt tế. Thiệt tế tức là Không, 
Không tức là thiệt tế. 

Bạch đức Thế Tôn! Muôn thực hành Bát nhã 
ba la mật, đại Bồ tát chắng nên an trụ trong tất cả 
môn đà la nI, môn tam muội. Tại sao vậy? Vì 
tướng của đà la ni và tam muội là Không. Đã là 
Không thì chăng gọi là môn đà la ni, môn tam 
muội. Rời ngoài Không cũng chẳng có môn đà la 
n1, môn tam muội. Môn đà la ni và môn tam muội 
tức là Không, Không tức là môn đà la ni và môn 
tam muội. 


138 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát muốn thực 
hành Bát nhã ba la mật, vì không phương tiện nên 
an trụ trong sắc thọ tưởng hành thức, vì có tâm 
chấp ngã nên Bồ tát nây sanh khởi sắc hành đến 
thức hành. Nếu đã sanh khởi hành thì chăng nhẫn 
thọ Bát nhã ba la mật và cũng chăng đây đủ Bát 
nhã ba la mật. Vì chăng đầy đủ Bát nhã ba la mật 
nên chắng thành tựu được Nhứt thiết chủng trí. 

Như ngũ uân, thập nhị xứ đến tam muội môn 
cũng như vậy. Do tâm ngô ngã mà Bồ tát sanh 
khởi tam muội môn hành. Vì có hành nên chẳng 
nhẫn thọ và chăng đây đủ Bát nhã ba la mật, do 
đây nên chăng thành tựu được Nhứt thiết chủng trí. 

Tại sao vậy? Vì sắc đến tam muội môn vốn 
chẳng thọ nhận. Vì chăng thọ nhận nên sắc chăng 
phải sắc, đến tam muội môn, chắng phải tam 
muội môn, vì là tánh Không. Bát nhã ba la mật 
cũng chắng thọ nhận, thế nên chắng phải Bát nhã 
ba la mật, vì là tánh Không. 

Vì thế nên muốn thực hành Bát nhã ba la 
mật, đại Bồ tát phải quán các pháp tánh Không, 
quán tâm không hành xứ. Đây gọi là đại Bồ tát 
chẳng thọ nhận, công dụng tam muội quảng đại 
này chắng cùng chung với hàng Thanh văn, Bích 
chi Phật. 


PHẨM TẬP TÁN - THỨ CHÍN 139 





Nhứt thiết chủng trí đây cũng chẳng thọ nhận, 
vì là nội Không, vì là ngoại Không, nội ngoại 
Không, Không Không, đại Không, đệ nhứt nghĩa 
Không, hữu vi Không, vô vi Không, tất cánh 
Không, vô thi Không, tán Không, tánh Không, tự 
tướng Không, chư pháp Không, bất khả đắc 
Không, vô pháp Không, hữu pháp Không, vô 
pháp hữu pháp Không. 

Tại sao vậy? Vì Nhứt thiết chủng trí chắng thể 
dùng tướng và hành mà có thể được tướng hành. 
Vì tướng hành là cầu tướng. 

Những øì là câu tướng? Sắc tướng đến tam 
muội môn tướng gọi là tướng cấu uê. 

Nếu nhẫn thọ, nếu tu tập cầu tướng nây mà có 
thể được Nhứt thiết chủng trí thì Phạm chí Tiên 
Ni tất chăng phát tín tâm. 

Tin thể nào? Tin Bát nhã ba la mật. Suy gẫm, 
phân biệt, rõ biết chăng do pháp hữu tướng, 
chắng do pháp vô tướng. Như thể, Phạm chí Tiên 
Ni chăng chấp lẫy tướng mà an trụ trong tín hành. 
Phạm chí Tiên Ni dùng tánh không trí vào trong 
các pháp tướng, chắng nhãn thọ sắc thọ tưởng 
hành thức, vì các pháp vốn tự tướng Không nên 
chẳng thể nhẫn thọ. 


140 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Phạm chí Tiên Ni nây do chẳng phải nội quán, 
ngoại quán và nội ngoại quán mà được trí huệ 
nây. Cũng do chăng phải là không trí huệ quán 
nên được trí huệ nây. 

Tại sao vậy? Phạm chí nầy chăng thấy có 
pháp, vì người trí biết pháp biết xứ vậy. Chăng 
phải ở trong sắc thọ tưởng hành thức, cũng chăng 
phải ở ngoài sắc thọ tưởng hành thức mà Phạm 
chí nây được trí huệ, cũng chắng phải ở trong nội 
ngoại sắc thọ tưởng hành thức mà được trí huệ 
nây, cũng chăng phải rời ngoài sắc thọ tưởng 
hành thức mà được trí huệ nây, VÌ nỘI ngoại 
Không vậy. 

Ở trong đây Phạm chí Tiên Ni tâm được tín 
giải nơi Nhứt thiết trí. Thế nên Phạm chí tin 
thiệt tướng của các pháp, vì tất cả pháp bất khả 
đặc. Tín giải như vậy rồi thì không có pháp để có 
thể nhẫn thọ, vì các pháp không tướng, không 
ức niệm. 

Nơi các pháp, Phạm chí Tiên NI cũng vô sở 
đắc, không thủ không xả, vì thủ xả đều bất khả 
đặc vậy. Phạm chí Tiên Ni cũng chẳng niệm trí 
huệ, vì các pháp tướng vốn vô niệm vậy. 

Đây gọi là Bát nhã ba la mật của đại Bồ tát vì 
Bát nhã ba la mật chăng phải Bát nhã ba la mật vậy. 


PHẨM TẬP TÁN - THỨ CHÍN 141 





Đại Bồ tát chăng nhân thọ sắc thọ tưởng hành 
thức vì tât cả pháp chăng nhân thọ vậy. Nhân đên 
chăng thọ tam muội môn, vì tât cả pháp chăng 
thọ vậy. 

Ở trong đây, Bỏ tát nây cũng chẳng lây Niết 
bàn, vì chưa đây đủ tứ niệm xứ nhân đên chưa 
đây đủ mười tám pháp bất cộng. Bởi vì sao? Vì tứ 
niệm xứ nầy chăng phải tứ niệm xứ, nhẫn đến 
mười tám pháp bất cộng chăng phải pháp bất 
cộng. Những pháp nây chăng phải pháp, cũng 
không chăng phải pháp. 

Đây gọi là Bát nhã ba la mật của đại Bồ tát 
chăng thọ sắc, nhần đên chăng thọ pháp bât cộng. 

Bạch đức Thế Tôn! Muôn thực hành Bát nhã 
ba la mật, đại Bô tát phải tư duy như vây: Ơi là 
Bát nhã ba la mật? Tại sao gọi là Bát nhã ba la 
mật? Bát nhã ba la mật của a1? 

Nếu thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bộ tát 
nên nghĩ nhớ răng: Nêu các pháp vô sở hữu bât 
khả đăc thì là Bát nhã ba la mật”. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Những pháp gì vô sở 
hữu bât khả đặc?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

_ Bát nhã ba la mật là pháp vô sở hữu bất khả 
đặc, Thiên na, Tỳ lê gia, Săn đê, Thị la, Đàn na ba 


142 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





la mật là pháp vô sở hữu bất khả đắc. Tại sao 
vậy? Vì là nội Không, ngoại Không, nội ngoại 
Không, Không Không, đại Không, đệ nhứt nghĩa 
Không, hữu vi Không, vô vi Không, tất cánh 
Không, vô thi Không, tán Không, tánh Không, tự 
tướng Không, chư pháp Không, bất khả đắc 
Không, vô pháp Không, hữu pháp Không, vô 
pháp hữu pháp Không vậy. 

Nẵy ngài Xá Lợi Phất! Sắc thọ tưởng hành 
thức là pháp vô sở hữu bất khả đắc, nhẫn đến vô 
pháp hữu pháp Không là pháp vô sở hữu bất khả 
đắc. Tứ niệm xứ đến bất cộng pháp là pháp vô sở 
hữu bất khả đắc. Các môn thần thông cùng Như 
Như, pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, pháp trụ và 
thiệt tế đều là pháp vô sở hữu bất khả đắc. 

Nẵy ngài Xá Lợi Phất! Phật cùng Nhứt thiết 
trí, Nhứt thiết chủng trí là pháp vô sở hữu bất khả 
đặc. Vì là nội Không nhẫn đến vô pháp hữu pháp 
Không vậy. 

Nây ngài Xá Lợi Phât! Nếu lúc tư duy như vậy, 
quán sát như vậy, đại Bồ tát tâm chẳng trầm một, 
chắng hồi tiếc, chẳng kinh, chắng sợ. Phải biết đại 
Bồ tát nây chăng rời hạnh Bát nhã ba la mật. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Do nhơn duyên gì mà 
biết Bồ tát chẳng rời hạnh Bát nhã ba la mật?”. 


PHẨM TẬP TÁN - THỨ CHÍN 143 





Ngài Tu Bồ Đề nói: “Sắc rời sắc tánh, nhẫn 
đên thức rời thức tánh. Sáu ba la mật rời sáu ba la 
mật tánh, nhân đên thiệt tê rời thiệt tê tánh”. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Thế nảo là sắc tánh 
đên thiệt tê tánh?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Vô sở hữu là sắc tánh, nhẫn đến vô sở hữu là 
thiệt tÊ tánh. Vì duyên cớ nây nên biệt răng sắc 
rời sắc tánh nhần đên thiệt tê rời thiệt tê tánh. 

Nẵy ngài Xá Lợi Phất! Sắc cũng rời sắc 
tướng, nhân đên thiệt tê cũng rời thiệt tÊ tướng. 
Tướng cũng rời tướng, tánh cũng rời tánh. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Nếu học như vậy, đại 
Bô tát được thành tựu Nhứt thiệt chủng trí chăng?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: “Đúng như vậy. Nếu đại 
Bồ tát học như vậy thì thành tựu Nhứt thiệt chủng 
trí. Tại sao vậy? Vì các pháp chăng sanh khởi, 
chăng thành tựu vậy”. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Duyên cớ gì các pháp 
chăng sanh, chăng thành?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Vì sắc tức là sắc Không, nhãn đến vì thiệt tế là 
thiệt tê Không nên sắc sanh thành bât khả đắc, 
nhân đến thiệt tê sanh thành bât khả đặc. 


144 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Này Ngài Xá Lợi Phât! Học như vậy, đại Bồ 
tát lần lân gần Nhứt thiết chủng trí, lần lần được 
thần thanh tịnh, tâm thanh tịnh và tướng thanh 
tịnh. Vì được thân và tâm cùng tướng thanh tịnh 
nên đại Bồ tát nây chẳng phát sanh những tâm 
phiền não, tham, sân, si, mạn, xan, tà kiến. Vì 
chẳng phát sanh tâm phiền não nên Bồ tát nầy 
chắng sanh từ bụng người mẹ mà thường hóa 
sanh từ một Phật quốc đến một Phật quốc đề 
thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, mãi đến 
khi thành Vô thượng Bồ đề trọn chăng lúc nào rời 
chư Phật. 

Đại Bồ tát phải học và hành Bát nhã ba la mật 
như vậy. 


145 





(INH MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM HÀNH TƯỚNG 
THỨ MƯỜI 


Ngài Tu Bỏ Đề bạch đức Phật: 

Bạch đức Thế Tôn! Đại Bỏ tát nếu không 
phương tiện mà muôn thực hành Bát nhã ba la 
mật, nêu duyên nơi sắc, nếu duyên nơi thọ tưởng 
hành thức, thì là hành tướng, nêu duyên nơi sắc 
thọ tưởng hành thức, hoặc thường hay vô thường, 
hoặc lạc hay khổ, hoặc hữu hay không, hoặc ngã 
hay vô ngã, hoặc ly hoặc tịch diệt, đây đều là 
hành tướng cả. 

Nếu đại Bồ tát không phương tiện mà duyên 
nơi tứ niệm xứ, nhẫn đến duyên nơi mười tắm 
pháp bất cộng, đây là hành tướng. 


146 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Nếu lúc thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ 
tát nghĩ rằng: Tôi có thực hành Bát nhã ba la mật, 
đây là hành tướng. Hoặc lại nghĩ rằng có thê thực 
hành như vậy thì là tu hành Bát nhã ba la mật, 
đây cũng là hành tướng. Nên biết đại Bồ tát nầy 
không có phương tiện mà thực hành Bát nhã ba 
la mật. 

Ngài Tu Bồ Đề lại nói với ngài Xá Lợi Phất: 

Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, nếu đại Bồ 
tát phân biệt duyên nơi sắc, vì vấn đề sắc mà khởi 
hạnh. Nếu vì vẫn đề sắc mà khởi hạnh, thì chắng 
thể thoát ly sanh, lão, bịnh, tử, ưu bị, khổ não và 
khổ quả đời sau. Như sắc, với thọ tưởng hành 
thức cũng vậy. 

Như ngũ âm với lục căn, lục trần, thập bát 
giới với tứ niệm xứ, nhẫn đến mười tám pháp bất 
cộng cũng vậy. Nếu đại Bỏ tát phân biệt duyên 
nơi pháp bất cộng, vì vẫn đề pháp bất cộng mà 
khởi hạnh. Nếu vì vẫn đề pháp bất cộng mà khởi 
hạnh thì chắng thê thoát ly sanh, lão, bịnh, tử, ưu 
bi, khổ não và quả khổ đời sau. 

Bỏ tát như đây còn chẳng thể chứng bực 
Thanh văn, Bích chi Phật huồng là có thể được Vô 
thượng Bồ đề. Nên biết Bồ tát như vậy là không 
phương tiện mà thực hành Bát nhã ba la mật”. 


PHẨM HÀNH TƯỚNG - THỨ MƯỜI 147 





Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Thế nào biết rằng đại 
Bồ tát thực hành Bát nhã ba la mật mà có 
phương tiện?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Lúc muỗn thực hành Bát nhã ba la mật, đại 
Bỏ tát chắng duyên nơi sắc, chăng duyên nơi 
thọ, tưởng, hành, thức; chẳẵng duyên nơi tướng 
của sắc, chăng duyên nơi tướng của thọ tưởng 
hành thức; cũng chăng duyên nơi sắc thọ tưởng 
hành thức là thường là vô thường, là lạc là khổ, 
là ngã là vô ngã, là Không, là vô tướng, là vô 
tác, là ly, là tịch diệt. Với tất cả, đại Bồ tát đều 
chăng duyên. 

Tại sao vậy? 

Nây ngài Xá Lợi Phất! Sắc Không đây thì 
chắng phải sắc, rời ngoài Không cũng chắng có 
sắc, rời ngoài sắc cũng chắng có Không, sắc tức 
là Không, Không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức 
cũng như vậy. 

Nhẫn đến mười tám pháp bất cộng, pháp bất 
cộng Không thì là chăng phải pháp bất cộng, rời 
Không chăng có pháp bất cộng, rời pháp bất cộng 
cũng chăng có Không, pháp bất cộng tức là 
Không, Không tức là pháp bất cộng. 


148 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Nên biết đây là đại Bồ tát thực hành Bát nhã 
ba la mật có phương tiện vậy. Thực hành Bát nhã 
ba la mật. mà có phương tiện như vậy, đại Bô tát 
nây có thê được Vô thượng Bồ đê. 

Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát 
nây chăng nhận lầy thực hành, chăng nhận lây 
chăng thực hành, chăng nhận lây thực hành chăng 
thực hành, cũng chăng nhận lây chăng phải thực 
hành chăng phải chăng thực hành. Chăng nhận 
lây, cũng chăng nhận lầy. 

_ Ngài Xá Lợi Phât hỏi: “Duyên cớ gì mà đại 
Bồ tát chăng nhận lây?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Vì tự tánh bất khả đặc nên chăng nhận lây. 

Tại sao vậy? Vì không có tánh, chính đó là 
Bát nhã ba la mật. Thê nên đại Bô tát với tât cả 
đêu chăng nhận lây. Với chăng nhận lầy, cũng 
chăng nhận lây. 

Tại sao vậy? Vì pháp tánh là vô sở hữu nên 
chăng duyên nơi pháp, cũng chăng nhận lầy các 
pháp tướng. 

Đây gọi là tác dụng quảng đại của chư pháp 
VÔ SỞ thọ tam muội của đại Bô tát. Tam muội này 
chăng cùng chung với hàng Thanh văn, Bích chì 


PHẨM HÀNH TƯỚNG - THỨ MƯỜI 149 





Phật. Đại Bồ tát thường thực hành tam muội nây 
mà chẳng rời thì mau được Vô thượng Bồ đề. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Chỉ chăng rời tam 
muội nây mà đại Bồ tát mau được Vô thượng Bồ 
đề, hay là còn những tam muội khác?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Những tam muội sau đây cũng làm cho đại Bồ 
tát mau được Vô thượng Bỏ đề. Như là Thủ lăng 
nghiêm tam muội, Bửu ân tam muội, Sư tử du hý 
tam muội, Diệu nguyệt tam muội, Nguyệt tràng 
tướng tam muội, Xuất chư pháp ân tam muội, 
Quán đánh tam muội, Tất pháp tánh tam muội, 
Tất tràng tướng tam muội, Kim cang tam muội, 
Nhập pháp ấn tam muội, Tam muội vương an lập 
tam muội, Vương ấn tam muội, Phóng quang tam 
muội, Lực tấn tam muội, Xuất sanh tam muội, Tất 
nhập biện tài tam muội, Nhập danh tự tam muội, 
Quản phương tam muội, Đà la m ân tam muội, 
Bất vong tam muội, Nhiếp chư pháp hải ân tam 
muội, Biên phú hư không tam muội, Kim cang 
luân tam muội, Bửu đoạn tam muội, Năng chiêu 
diệu tam muội, Bất cầu tam muội, Vô xứ trụ tam 
muội, Vô tâm tam muội, Tịnh đăng tam muội, Võ 
biên minh tam muội, Năng tác mình tam muội, 
Phổ biến minh tam muội, Kiên tịnh chư tam muội 


150 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





tam muội, Vô câu minh tam muội, Tác nhạc tam 
muội, Điền quang tam muội, Vô tịnh tam muội, 
OaI đức tam muội, Ly tận tam muội, Bất động 
tam muội, Trang nghiêm tam muội, Nhựt quang 
tam muội, Nguyệt tịnh tam muội, Tịnh minh tam 
muội, Năng tác minh tam muội, Tác hành tam 
muội, Tr1 tướng tam muội, Như kim cang tam 
muội, Tâm trụ tam muội, Biến chiếu tam muội, 
An lập tam muội, Bửu đảnh tam muội, Diệu pháp 
ân tam muội, Pháp đẳng tam muội, Sanh hý tam 
muội, Đáo pháp đánh tam muội, Năng tán tam 
muội, Hoại chư pháp xứ tam muội, Tự đăng 
tướng tam muội, Ly tự tam muội, Đoạn duyên 
tam muội, Bất hoại tam muội, Vô chủng tướng 
tam muội, Vô xứ hành tam muội, Ly ám tam 
muội, Vô khứ tam muội, Bất động tam muội, Độ 
duyên tam muội, Tập chư đức tam muội, Trụ vô 
tâm tam muội, Diệu Tịnh hoa tam muội, Các ý 
tam muội, Vô lượng biện tam muội, Vô đăng 
đăng tam muội, Độ chư pháp tam muội, Phần biệt 
chư pháp tam muội, Tán nghi tam muội, Vô trụ 
xứ tam muội, Nhứt tướng tam muội, Sanh hạnh 
tam muội, Nhứt hạnh tam muội, Bất nhứt hạnh 
tam muội, Diệu hạnh tam muội, Đạt nhứt thiết 
hữu để tán tam muội, Nhập ngôn ngữ tam muội, 
Ly âm thanh tự ngữ tam muội, Nhiên cự tam 


PHẨM HÀNH TƯỚNG - THỨ MƯỜI 151 





muội, Tịnh tướng tam muội, Phá tướng tam 
muội, Nhứt thiết chủng diệu túc tam muội, Bất 
hỷ khô lạc tam muội, Bất tận hành tam muội, 
Đa đà la mi tam muội, Thủ chư tà chánh tướng 
tam muội, Diệt tắng ái tam muội, Nghịch thuận 
tam muội, Tịnh quang tam muội, Kiên cô tam 
muội, Mãn nguyệt tịnh quang tam muội, Đại 
trang nghiêm tam muội, Năng chiếu nhứt thiết thế 
tam muội, Đắng tam muội, Vô tránh hạnh tam 
muội, Võ trụ xứ lạc tam muội, Như trụ định tam 
muội, Hoại thân tam muội, Hoại ngữ như hư 
không tam muội, Ly trước như hư không bất 
nhiễm tam muội. 

Này Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát thực hành các 
môn tam muội trên đây cùng vô lượng vô số môn 
tam muội môn đà la ni đều có thê mau được Vô 
thượng Bỏ đề. 

Thuận theo ý của đức Phật, ngài Tu Bỏ Đề 
nÓI: 

Nên biết rằng chư đại Bồ tát thực hành các 
môn tam muội này, thì đã được chư Phật quá khứ 
thọ ký. Chư Phật hiện tại ở mười phương cũng 
thọ ký cho đại Bồ tát này. 

Chư đại Bồ tát nầy chẳng thấy, chắng nhớ 
những tam muội ấy, cũng chắng nghĩ răng tôi sẽ 


152 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





nhập, đương nhập, hay đã nhập những tam muội 
ây. Chư đại Bô tát nây hoàn toàn không có quan 
niệm phân biệt. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: 

Đại Bồ tát an trụ nơi những tam muội nây, có 
phải đã được thọ ký từ chư Phật quá khứ chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Không phải. Tại sao vậy? Nây ngài Xá Lợi 
Phât! Bát nhã ba la mật chăng khác những tam 
muội. Những tam muội chăng khác Bát nhã ba la 
mật. Bô tát chăng khác Bát nhã ba la mật và tam 
muội. Bát nhã ba la mật và tam muội chăng khác 
Bô tát. Bát nhã ba la mật tức là tam muội. Tam 
muội tức là Bát nhã ba la mật. Bô tát tức là Bát 
nhã ba la mật và tam muội. Bát nhã ba la mật và 
tam muội tức là Bồ tát. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: 

Nếu tam muội chắng khác Bồ tát, Bồ tát 
chăng khác tam muội, tam muội tức là Bô tát, Bô 
tát tức là tam muội, thì Bô tát thê nào biết tât cả 
pháp là tam muội? 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Lúc Bồ tát nhập tam muội nây chắng nghĩ 
răng tôi dùng pháp nầy để nhập tam muội nây. Do 


PHẨM HÀNH TƯỚNG - THỨ MƯỜI 153 





duyên cớ đây nên đối với các tam muội, Bồ tát 
chăng biệt, chăng nhớ. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Tại sao chắng biết, 
chăng nhớ?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: “Vì các tam muội vô sở 
hữu nên Bồ tát chăng biệt, chăng nhớ”. 

Đức Phật khen: 

Lành thay, lành thay! Nầy Tu Bỏ Để! Đúng 
như lời của Phật từng nói, ông là người thực hành 
Vô tránh tam muội đệ nhứt được tương ứng với 
nghĩa nây. Đại Bô tát phải y theo nghĩa nây mà 
học sáu ba la mật, tứ niệm xứ nhân đên mười tám 
pháp bât cộng. 

Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! 
Đại Bồ tát học như vậy có phải là học Bát nhã ba 
la mật chăng?”. 

Đức Phật nói: 

Đại Bồ tát học như vậy chính là học Bát nhã 
ba la mật vì pháp ây là bât khả đặc. Cũng chính là 
học năm ba la mật kia cùng tứ niệm xứ nhân đên 
mười tám pháp bât cộng, vì pháp ây là bât khả 
đặc vậy. 

Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! 
Đại Bô tát học Bát nhã ba la mật như vậy, có phải 
pháp ây là bât khả đặc chăng?”. 


15 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Đức Phật nói: “Đại Bồ tát học Bát nhã ba la 
mật như vậy, pháp ây là bât khả đặc”. 

Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! 
Những pháp øì là bât khả đặc?”. 

Đức Phật nói: 

Ngã là bất khả đắc, nhẫn đến tri giả, kiên giả 
là bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Ngũ âm, 
thập nhị xứ, thập bát giới là bất khả đặc, vì rốt ráo 
thanh tịnh vậy. Tứ đề, thập nhị nhơn duyên là bất 
khả đặc, vì rôt ráo thanh tịnh vậy. Dục giới, Sắc 
giới, Vô Sắc giới là bât khả đăc, vì rôt ráo thanh 
tịnh vậy. Tứ niệm xứ nhân đên mười tám pháp bât 
cộng là vô sở đắc, vì rôt ráo thanh tịnh vậy. Sáu 
ba la mật là vô sở đăc, vì rôt ráo thanh tịnh vậy. 
Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, A la hán, Bích 
chi Phật, Bồ tát, Phật là vô sở đăc, vì rôt ráo thanh 
tịnh vậy. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Bạch đức Thế Tôn! 
Những gì là rôt ráo thanh tịnh?”. 

Đức Phật nói: 

Chăng xuất, chẳng sanh; không được, không 
làm; đây gọi là rôt ráo thanh tịnh. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu đại Bồ tát học như 
vậy, đó là học những pháp gì? 


PHẨM HÀNH TƯỚNG - THỨ MƯỜI 155 





- Nây Xá Lợi Phât! Đại Bộ tát học như vậy, 
với các pháp là vô sở học. Tại sao vậy? Nây Xá 
Lợi Phât! Các pháp tướng chăng phải như chỗ 
châp trước của kẻ phàm phu. 

- Bạch đức Thế Tôn! Các pháp thiệt tướng thế 
nào có? 

- Này Xá Lợi Phất! Các pháp vô sở hữu. Hữu 
như vậy, vô sở hữu như vậy, nơi sự nây mà chẳng 
biết thì gọi là vô minh. 

- Bạch đức Thế Tôn! Những gì là vô sở hữu, 
nơi sự nây chăng biệt nên gọi là vô minh? 

- Nây Xá Lợi Phât! Ngũ ấm đến thập bát giới 
là vô sở hữu, tứ niệm xứ đên pháp bât cộng là vô 
sở hữu. Tại sao vậy? Vì là nội Không, nhần đên 
vô pháp hữu pháp Không vậy. 

Ở trong đây, vì sức vô minh làm cho khát ái 
nên kẻ phàm phu vọng thây phân biệt. Đây gọi là 
vô minh. Kẻ phàm phu nây bị nhị biên trói buộc 
nên chăng biết, chăng thây các pháp vô sở hữu. 
Do đây mà nhớ tưởng phần biệt châp trước nơi 
sắc, nhân đên pháp bât cộng. 

Nơi pháp vô sở hữu, vì chấp trước nên người 
nây sanh ra sự phân biệt biết và thây. Đây là kẻ 
phàm phu chắng biết, chắng thấy. Chắng thấy, 
chắng biết những gì? Chắng thây chăng biết sắc, 


156 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





nhẫn đên chẳng thây chăng biết pháp bất cộng. 
Do cớ nây mà sa vào hàng phàm phu như trẻ nÍt. 

Người nây chăng ra khỏi. Chăng ra khỏi chỗ 
nào? Chăng ra khỏi Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc 
giới, chăng ra khỏi trong pháp của Thanh văn, 
Bích chi Phật. 

Người nây cũng chẳng tin. Chăng tin những 
gì? Chăng tin sắc Không, nhân đên chăng tin 
pháp bât cộng Không. 

Người nây cũng chẳng an trụ. Chẳng an trụ 
nơi đầu? Chăng an trụ nơI lục ba la mật, chăng an 
trụ bực Bât thôi chuyên, nhân đên chăng an trụ 
pháp bât cộng. 

Do duyên cớ nây mà gọi là phàm phu như trẻ 
nít. Cũng gọi là kẻ châp trước. Châp trước những 
øì? Chấp trước sắc, nhẫn đến ý thức giới; chấp 
trước tham, nhẫn đến tà kiến; chấp trước tứ niệm 
xứ, nhẫn đến Phật đạo. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát học như vậy, 
có phải cũng là chăng học Bát nhã ba la mật, 
chăng được Nhứt thiệt chủng trí chăng? 

- Nây Xá Lợi Phât! Đại Bộ tát học như vậy 
cũng là chăng học Bát nhã ba la mật, chăng được 
Nhứt thiệt chủng trí. Tại sao vậy? Vì đại Bồ tát 
nây không phương tiện nên nghĩ tưởng phân biệt 


PHẨM HÀNH TƯỚNG - THỨ MƯỜI 157 





chấp trước Bát Nhã, Thiên na, Tỳ lê gia, Săn đẻ, 
Thị la và Đàn na ba la mật, nhân đên nghĩ tưởng, 
phân biệt, châp trước pháp bât cộng và Nhứt thiệt 
chủng trí. Vi duyên cớ nây nên đại Bồ tát học như 
vậy cũng là chăng học Bát nhã ba la mật, chăng 
được Nhứt thiệt chủng trí. 

- Bạch đức Thê Tôn! Nêu như vậy thì đại Bồ 
tát phải học Bát nhã ba la mật như thê mới là học 
Bát nhã ba la mật được Nhứt thiệt chủng trí? 

- Nầy Xá Lợi Phẫt! Lúc học Bát nhã ba la 
mật, nêu đại Bô tát chăng thây Bát nhã ba la mật 
thì là học Bát nhã ba la mật được Nhứt thiết 
chủng trí, vi bât khả đặc vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Tại sao øọI là bất khả 
đặc? 

- Này Xá Lợi Phất! Vì tất cả pháp nội Không 
nhân đên vô pháp hữu pháp Không vậy. 


159 





KINH MÀ. H/ 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM ẢÁO HỌC 
THỨ MƯỜI MỘT 


” Ngài Tu Bồ Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu sẽ có người hỏi răng: 
“Áo nhơn học Bát nhã ba la mật nhẫn đến Đàn na 
ba la mật, ảo nhơn học tứ niệm xứ nhẫn đến mười 
tám pháp bất cộng có được Nhứt thiết chủng trí 
chăng?”. Thì con sẽ phải giải đáp thê nào? 

Đức Phật nói: 

- Nây Tu Bồ Để! Phật hỏi lại ông, tùy ý ông 
đáp lời Phật. 





* Hán bộ quyển thứ 4. 


160 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





- Nầy Tu Bồ Đề! Sắc với ảo có khác nhau 
chăng? Thọ tưởng hành thức với ảo có khác 
nhau chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không khác. 

- Nây Tu Bỏ Đẻ! Nhãn đến ý, sắc đến pháp, 
nhãn giới đên ý thức giới cùng với ảo có khác 
nhau chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không khác. 

_- Nây Tu Bồ Đề! Sáu ba la mật, tứ niệm xứ 
đên mười tám pháp bât cộng với ảo có khác 
nhau chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không khác nhau. 

- Nầy Tu Bồ Đề! Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác với ảo có khác nhau chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không khác. Tại sao 
vậy? VÌ sắc chăng khác ảo, ảo chăng khác sắc, 
sắc tức là ảo, ảO tức là sắc. Nhân đên vì Võ 
thượng Chánh đăng Chánh giác chăng khác ảo, ảo 
cháng khác Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác tức là ảo, ảo 
tức là Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

- Nây Tu Bỏ Đề! Áo có cấu, có tịnh chăng 

- Bạch đức Thế Tôn! Không vậy. 

- Nầy Tu Bồ Đề! Áo có sanh, có diệt chăng? 


PHẨM ẢO HỌC - THỨ MƯỜI MỘT 161 





- Bạch đức Thế Tôn! Không vậy. 

- Nây Tu Bồ ĐêI Nếu ảo chăng sanh, chẳng 
diệt, ảo nây có thê học Bát nhã ba la mật sẽ được 
Nhứt thiệt chủng trí chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không vậy. 

_Ẻ Nẵy Tu Bồ Đề! Ngũ âm giả danh có phải là 
Bồ tát chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Phải. 

- Nây Tu Bỏ Đề! Ngũ ấm giả danh có sanh 
diệt câu tịnh chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không vậy. 

- Nây Tu Bỏ Để! Nếu những pháp chỉ có danh 
tự; chăng phải thân, ngữ, ý; chăng phải thân 
nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp; chăng sanh, chăng 
diệt; chăng cấu, chăng tịnh; thì có thê học Bát nhã 
ba la mật được Nhứt thiết chủng trí chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không vậy. 

- Nây Tu Bồ Đê! Nếu đại Bồ tát có thê học 
Bát nhã ba la mật như vậy thì sẽ được Nhút thiệt 
chủng trí. Tại sao vậy? Vì vô sở đặc vậy. 

- Bạch đức Thê Tôn! Đại Bồ tát phải như vậy 
mà học Bát nhã ba la mật được Vô thượng Bồ đê 
như ảo nhơn học. Tại sao vậy? Nên biết răng ngũ 
âm tức là ảo nhơn, ảo nhơn tức là ngũ ấm. 


162 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





- Nây Tu Bồ Đề! Ngũ âm ấy học Bát nhã ba la 
mật được Nhứt thiết chủng trí chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không vậy. Vì ngũ ấm 
nây tánh vô sở hữu. Tánh vô sở hữu cũng là bất 
khả đắc. 

- Nây Tu Bồ Đề! Ngũ ấm như mộng, như 
ảnh, như hưởng, như dương diệm, như biến hoá, 
học Bát nhã ba la mật sẽ được Nhứt thiết chủng 
trí chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không vậy. Vì mộng 
tánh nhẫn đến biến hóa tánh vô sở hữu. Tánh vô 
sở hữu cũng là bất khả đắc. Lục tình cũng như 
vậy. Ngũ ấm tức là lục tình, lục tình tức là ngũ 
âm. Vì những pháp ấy đêu là nội Không, nhẫn 
đến vô pháp hữu pháp Không nên bất khả đắc. 
Bạch đức Thế Tôn! Bồ tát mới phát tâm nghe nói 
Bát nhã ba la mật có kinh sợ rụt rẻ chăng? 

- Này Tu Bồ Đề! Bỏ tát mới phát tâm đỗi với 
Bát nhã ba la mật, nếu không phương tiện cũng 
chắng gặp được bực thiện tri thức, hoặc có kinh 
sợ, hoặc rụt rẻ. 

- Bạch đức Thế Tôn! Gì là phương tiện mà Bồ 
tát thực hành theo đó được chắng kinh sợ. rụt rẻ 
đối với Bát nhã ba la mật? 


PHẨM ẢO HỌC - THỨ MƯỜI MỘT 163 





- Nây Tu Bồ Đề! Có Bồ tát thực hành Bát nhã 
ba la mật đúng với tâm Nhứt thiết chủng trí, quán 
tướng vô thường của ngũ uẫn cũng bất khả đặc. 
Đây gọi là có phương tiện. 

Quán tướng khổ, tướng vô ngã của ngũ uẫn 
cũng bất khả đặc. Đây gọi là có phương tiện. 

Quán tướng Không, tướng vô tướng, tướng vô 
tác của ngũ uấn cũng bất khả đắc. Đây gọi là có 
phương tiện. 

Quán tướng ly, tướng tịch diệt của ngũ uẫn 
cũng bất khả đặc. Đây gọi là đại Bồ tát thực hành 
Bát nhã ba la mật có phương tiện. 

Nâày Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát thực hành Bát nhã 
ba la mật quán tướng vô thường của ngũ uẫn cũng 
là bất khả đặc, quán tướng khổ, tướng vô ngã, 
tướng vô tướng, tướng vô tác, tướng ly, tướng 
tịch diệt của ngũ uẫn cũng là bất khả đắc. Bấy giờ 
đại Bỏ tát nghĩ rằng: Tôi nên vì tất cả chúng sanh 
mả giảng thuyết tướng vô thường cũng là bất khả 
đắc, tướng khổ, tướng vô ngã nhẫn đến tướng tịch 
diệt cũng là bất khả đắc. Đây gọi là đại Bồ tát 
Đàn na ba la mật. 

Lại nữa, nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát chắng 
dùng tâm Thanh văn, Bích chi Phật để quán ngũ 
uấn, vô thường cũng bất khả đắc, nhẫn đến chăng 


164 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





dùng tâm Thanh văn, Bích chi Phật để quán ngũ 
uấn, tịch diệt cũng bất khả đắc. Đây gọi là đại Bồ 
tát Thị la ba la mật. 

Lại nữa, nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát thực hành 
Bát nhã ba la mật nhẫn thọ ưa thích nơi tướng vô 
thường, nhẫn đến tướng tịch diệt của các pháp 
cũng là bất khả đắc. Đây gọi là đại Bồ tát Săn đề 
ba la mật. 

Lại nữa, nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát thực hành 
Bát nhã ba la mật đúng với tâm Nhứt thiết chủng 
trí, quán tướng vô thường nhẫn đến tướng tịch 
diệt của ngũ uẫn cũng bất khả đặc, chắng rời bỏ, 
chắng thôi nghỉ. Đây gọi là đại Bô tát Tỳ lê gia ba 
la mật. 

Lại nữa, nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát thực hành 
Bát nhã ba la mật chắng móng khởi tâm Thanh 
văn, Bích chi Phật cùng những tâm bất thiện 
khác. Đây gọi là đại Bồ tát Thiên na ba la mật. 

Lại nữa, nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát thực hành 
Bát nhã ba la mật suy nghĩ như vầy: Chẳng do 
Không sắc nên sắc là Không, mà sắc tức là 
Không, Không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức 
nhẫn đến ý thức giới cũng như vậy, chắng phải do 
Không ý thức giới nên ý thức giới là Không, mà Ý 
thức giới tức là Không, Không tức là ý thức giới. 


PHẨM ẢO HỌC - THỨ MƯỜI MỘT 165 





Tứ niệm xứ nhẫn đến mười tám pháp bất cộng 
cũng như vậy, chắng phải do Không pháp bất 
cộng nên pháp bất cộng là Không, mà pháp bất 
cộng tức là Không, Không tức là pháp bất cộng. 
Đại Bồ tát thực hành Bát nhã ba la mật như vậy 
không có kinh sợ, rụt rè. 

Ngài Tu Bồ Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! 
Thể nào là đại Bồ tát được bực thiện tri thức hộ 
trì nên chẳng kinh sợ rụt rè?”. 

Đức Phật nói: 

Nây Tu Bỏ Đề! Có thiện tri thức giảng thuyết 
sắc nhẫn đến ý thức giới, vô thường, khô, vô ngã 
nhẫn đến tịch diệt cũng đều bất khả đắc, gìn giữ 
thiện căn nầy chắng hướng về Thanh văn, Bích 
chi Phật đạo mà chỉ hướng về Nhứt thiết chủng 
trí, đây gọi là bực thiện tri thức của đại Bồ tát. 

Nâày Tu Bồ Đề! Có thiện tri thức giảng thuyết 
tu tứ niệm xứ nhẫn đến tu mười tám pháp bât 
cộng cũng là bất khả đắc, giữ gìn thiện căn nầy 
chắng hướng về Thanh văn, Bích chi Phật đạo, 
chỉ hướng về Nhứt thiết chủng trí, đây gọi là bực 
thiện tri thức của đại Bồ tát. 

Ngài Tu Bồ Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! 
Thế nào là Bồ tát vì không phương tiện và theo ác 


166 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





tri thức nên kinh sợ, rụt rè khi nghe nói Bát nhã 
ba la mật nây?”. 

Đức Phật nói: 

Này Tu Bồ Đề! Bồ tát rời tâm Nhứt thiết trí 
mà tu Bát nhã ba la mật nên được và nhớ Bát nhã 
ba la mật nây, cũng được và nhớ Thiên na ba la 
mật, Tỳ lê gia ba la mật, Săn đê ba la mật, Thị la 
ba la mật, Đàn na ba la mật. 

Bồ tát rời tâm Nhứt thiết trí mà quán các pháp 
ngũ uân, thập nhị xứ, thập bát giới, nội Không 
nhân đên vô pháp hữu pháp Không, nơi pháp 
Không đây có nhớ, có được. 

Bồ tát rời tâm Nhứt thiết trí mà tu tứ niệm xứ 
nhân đên tu mười tám pháp bât cộng, cũng nhớ, 
cũng được. 

Như trên đây là vì không phương tiện nên có 
kinh sợ, rụt rè khi nghe Bát nhã ba la mật nây. 

Tu Bỏ đề bạch Phật rằng: “Bạch Thé tôn! Thế 
nào là đại Bồ tát tùy theo ác tri thức nghe Bát nhã 
ba la mật mà kinh sợ?”. 

Đức Phật nói: 

Này Tu Bồ Đề! Có ác tri thức bảo Bồ tát xa 
rời sáu ba la mật, hoặc chăng giảng nói ma sự, 
chăng giảng nói ma tội, chăng nói răng: “Ac ma 


PHẨM ẢO HỌC - THỨ MƯỜI MỘT 167 





hiện hình Phật đến bảo Bồ tát xa rời sáu ba la 
mật.”, mà nói răng: “Nây thiện nam tử, cần gì tu 
sáu ba la mật làm ch¡!”. Nây Tu Bồ Đề! Phải biết 
đây là ác tri thức của Bồ tát. 

Lại có ác ma hiện hình Phật đến chỗ Bồ tát 
mà giảng thuyết kinh pháp Thanh văn, hoặc 
Trường hàng nhẫn đến Luận nghị như vậy. Chăng 
vì Bồ tát mà nói ma sự ma tội, phải biết đây là ác 
tri thức của Bồ tát. 

Cũng chắng vì Bồ tát mà nói ma sự ma tội 
như vây: Ác ma hiện hình Phật đến bảo Bồ tát: 
“Nây thiện nam tử! Ngươi không có tâm thiệt Bồ 
tắt, ngươi chăng phải bực Bắt thối chuyền, nĐØươiI 
cũng chăng thể được Vô thượng Bồ đề”. Nây Tu 
Bỏ Đề! Phải biết đây là ác tri thức của Bồ tát. 

Cũng chắng giảng chẳng dạy ma sự, ma tội 
như vậy: Ác ma hiện hình Phật đến bảo Bồ tát 
răng: “Sắc Không nhẫn đến pháp bất cộng 
Không, Bát nhã ba la mật Không nhẫn đến Đàn 
na ba la mật không, vậy ngươi cầu Vô thượng Bồ 
đề đề làm gì!”. Nây Tu Bỏ Đề! Phải biết đây là ác 
tri thức của Bồ tát. 

Cũng chắng giảng, chắng dạy ma sự ma tội 
như vây: Ác ma hiện hình Bích chi Phật đến bảo 
Bồ tát rằng: “Mười phương đều rỗng không, trong 


168 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





đó chẳng có Phật, Bô tát và Thanh văn”. Nầy Tu 
Bỏ Đề! Phải biết đây là ác tri thức của Bồ tát. 

Cũng chăng giảng dạy ma sự, ma tội như vây: 
Ác ma hiện hình Hòa thượng, A xà lê đến bảo Bồ 
tát bỏ Nhứt thiết chủng trí, bỏ Bồ tát đạo; bảo Bồ 
tát bỏ tứ niệm xứ nhần đến mười tám pháp bất 
cộng: bảo Bỏ tát nhập Không, vô tướng, vô tác để 
chứng quả Thanh văn, cần gì Vô thượng Bồ đề. 
Nẵy Xá Lợi Phất! Phải biết đây là ác tri thức của 
Bồ tát. 

Cũng chăng giảng dạy ma sự, ma tội như vây: 
Ác ma hiện hình cha mẹ đến bảo Bồ tát tính tân 
cầu chứng quả Tu đà hoàn nhân đến quả A la hắn, 
cần gì phải câu Vô thượng Bỏ đề. Nếu cầu Vô 
thượng Bồ đề sẽ phải thọ sanh tử trong vô lượng 
vô số kiếp, phải bị chặt tay, chặt chân đau khô. 
Nây Xá Lợi Phất! Phải biết đây là ác tri thức của 
Bồ tát. 

Có tri thức chắng giảng, chắng dạy ma sự ma 
tội như vây: Ác ma hiện hình Tỳ kheo đến bảo Bồ 
tát các pháp nhãn sắc nhẫn đến ý vô thường, khô, 
vô ngã, Không, vô tướng, vô tác, ly, tịch diệt đều 
là pháp khả đăc. Cũng dùng pháp khả đắc để nói 
tứ niệm xứ nhẫn đến pháp bất cộng. Nây Tu Bồ 
Đề! Phải biết đây là ác trí thức của Bồ tát. Đã biết 
rôi thì phải lánh xa hạng ác tri thức nầy”. 


169 





KINH MÀ. H/ 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM CÚ NGHĨA 
THỨ MƯỜI HAI 


Ngài Tu Bồ Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! 
Thê nào là Bô tát cú ngh1a?”. 

Đức Phật nói: 

Này Tu Bồ Đẻ! Không cú nghĩa là Bồ tát cú 
nghĩa. 

Tại sao vậy? Vì Vô thượng Bồ đề không có 
nghĩa xứ cũng không có ngã, thê nên không cú 
nghĩa là Bô tát cú nghĩa. 

Ví như chim bay trong hư không chăng có dấu 
tích, Bồ tát cú nghĩa không chỗ có cũng vậy. 


170 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Ví như những sự thấy trong giấc mộng không 
chô có, Bô tát cú nghĩa không chô có cũng vậy 

Ví như ảo thuật, dương diệm, ảnh hưởng, biến 
hóa đêu không có thiệt nghĩa, Bô tát cú nghĩa 
không chô có cũng vậy. 

Ví như pháp Như, pháp tánh, pháp tướng, 
pháp vị và thiệt tê không có nghĩa, Bô tát cú 
nghĩa không chô có cũng vậy. 

Ví như sắc thọ tưởng hành thức của ảo nhơn 
không có nghĩa, đại Bô tát lúc thực hành Bát nhã 
ba la mật, Bô tát cú nghĩa không chô có cũng vậy. 

Ví như lục căn, lục trần, lục thức của ảo nhơn 
không có nghĩa; ví như nhãn xúc nhơn duyên 
sanh thọ, nhân đên ý xúc nhơn duyên sanh thọ 
của ảo nhơn không có nghĩa, Bô tát cú nghĩa 
không chô có cũng vậy. 

Như lúc ảo nhơn thực hành nội Không nhẫn 
đên vô pháp hữu pháp Không chăng có nghĩa, Bồ 
tát cú nghĩa không chôồ có cũng vậy. 

Như lúc ảo nhơn thực hành tứ niệm xứ nhãn 
đên pháp bât cộng không có nghĩa, Bồ tát cú 
nghĩa không chô có cũng vậy. 

Như sắc thọ tưởng hành thức đối Như Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Đăng Chánh Giác không có 


PHẨM CÚ NGHĨA - THỨ MƯỜI HAI 171 





nghĩa vì ngũ uẫn đây không có vậy, Bồ tát cú 
nghĩa không chô có cũng vậy. 

Như nhãn đến ý, săc đến pháp, nhãn xúc đến ý 
xúc nhơn duyên sanh thọ đôi với đức Phật đêu 
không xứ sở, đại Bô tát lúc thực hành Bát nhã ba 
la mật, Bô tát cú nghĩa không chô có cũng vậy. 

Như nội không đến vô pháp hữu pháp không, 
tứ niệm xứ đên pháp bât cộng đôi với đức Phật 
đêu không xứ sở, Bô tát cú nghĩa không chỗ có 
cũng vậy. 

Như trong tánh hữu vị, không có tánh nghĩa 
VÔ vI, trong tánh vô vi không có tánh nghĩa hữu 
vi, đại Bồ tát lúc thực hành Bát nhã ba la mật, Bồ 
tát cú nghĩa không chô có cũng vậy. 

Như bất sanh, bất diệt không xứ sở; như bất 
tác, bât xuât, bât đặc, bât câu, bât tịnh đêu không 
xứ sở, Bô tát cú nghĩa không chô có cũng vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Vì 
pháp gì bât sanh, bât diệt nên không xứ sở? Vì 
pháp gì bât tác, bât xuât, bât đặc, bât câu, bât tịnh 
nên không xứ sở?”. 

Đức Phật nói: 

Nâầy Tu Bồ Đề! Vì ngũ uân, thập nhị xứ, thập 
bát giới đêu bât sanh, bât diệt nhân đên bât câu, 


172 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





bất tịnh nên không xứ sở. Vì tứ niệm xứ đến pháp 
bât cộng đêu bât sanh, bât diệt nhân đên bât câu, 
bât tịnh nên không xứ sở. 

Nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát lúc thực hành Bát 
nhã ba la mật, Bồ tát cú nghĩa không chô có 
cũng vậy. 

Này Tu Bồ Đề! Như nơi tứ niệm xứ đến pháp 
bât cộng, tịnh nghĩa rôt ráo bât khả đặc, đại Bô tát 
lúc thực hành Bát nhã ba la mật, Bô tát cú nghĩa 
không chô có cũng vậy. 

Như trong tịnh, ngã nhẫn đến tri giả, kiến 
giả đêu bât khả đặc, vì ngã đên kiên giả đêu 
không chô có vậy. Bô tát cú nghĩa không chô có 
cũng vậy. 

Nầy Tu Bồ Đề! Ví như lúc mặt nhựt mọc lên 
thì không có tôi tăm. Đại Bô tát lúc thực hành 
Bát nhã ba la mật, Bô tát cú nghĩa không chô có 
cũng vậy. 

Như thời kỳ kiếp thiêu không có tất cả vật. 
Đại Bồ tát lúc thực hành Bát nhã ba la mật, Bồ tát 
cú nghĩa không chô có cũng vậy. 

Như trong Phật giới không có phá giới. Đại 
Bô tát lúc thực hành Bát nhã ba la mật, Bồ tát cú 
nghĩa không chô có cũng vậy. 


PHẨM CÚ NGHĨA - THỨ MƯỜI HAI 173 





Như trong Phật định không có loạn tâm, trong 
Phật huệ không có ngu si, trong Phật giải thoát 
không có chẳng giải thoát, trong Phật giải thoát tri 
kiến không có chăng giải thoát tri kiên. Đại Bỏ tát 
lúc thực hành Bát nhã ba la mật, Bồ tát cú nghĩa 
không chỗ có cũng vậy. 

Như trong Phật quang thì nguyệt quang, nhựt 
quang không hiện, như trong Phật quang thì 
quang minh của chư Thiên cõi Dục, cõi Sắc đều 
không hiện. Đại Bồ tát lúc thực hành Bát nhã ba 
la mật, Bồ tát cú nghĩa không chỗ có cũng vậy. 

Tại sao vậy? Vì Vô thượng Bồ đề cùng Bồ tát 
và Bồ tát cú nghĩa, tất cả pháp đây đều chăng 
hiệp, chăng tan, không sắc, không hình, không 
đối là nhứt tướng, chính là vô tướng. 

Này Tu Bồ Đề! Vô ngại tướng trong tất cả 
pháp đây, đại Bồ tát phải nên học, cũng phải 
nên biết. 

Ngài Tu Bồ Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! 
Những gỉ là tật cả pháp? Thế nào là vô ngại tướng 
trong tất cả pháp mà phải học, phải biết?”. 


Đức Phật nói: 

Nây Tu Bộ Đề! Tắt cả pháp là pháp thiện, 
pháp bât thiện, pháp hữu ký, pháp vô ký, pháp thê 
gian, pháp xuât thê gian, pháp hữu lậu, pháp vô 


174 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





lậu, pháp hữu vị, pháp vô vị, pháp cộng, pháp bất 
cộng. Đây gọi là tất cả pháp, trong tật cả pháp vô 
ngại tướng đây, đại Bỏ tát phải học, phải biết. 

Ngài Tu Bồ Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! 
Những øì là pháp thiện thê gian nhẵn đến những 
øì là pháp bất cộng”. 

Đức Phật nói: 

Này Tu Bồ Đề! Pháp thiện thế gian là hiểu 
thuận với cha mẹ, cúng dường Sa Môn, Bà la 
môn, kính thờ bực tôn trưởng, chỗ phước bố thí, 
chỗ phước trì giới, chỗ phước tu thiền định, chỗ 
phước khuyến đạo, phương tiện sanh phước đức, 
thập thiện đạo thế gian, quán tưởng chín tướng 
bất tịnh: tướng xanh, tướng sình, tướng mu, 
tướng nứt, tướng nhũn bấy, tướng bị ăn, tướng tan 
rã, tướng xương, tướng thiêu; tứ thiền, tứ vô 
lượng tâm, tứ vô sắc định, niệm Phật, niệm Pháp, 
niệm Tăng, niệm giới, niệm xả, niệm Thiên, niệm 
thiện, niệm hơi thở, niệm thân thể, niệm chết. 
Đây gọi là pháp thiện thế gian. 

Này Tu Bồ Đề! Những gì là pháp bất thiện? 
Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng 
thiệt, ác khẩu, ý ngữ, tham lẫn, não hại, tà kiến; 
thập bất thiện đạo nây gọi là pháp bất thiện. 


PHẨM CÚ NGHĨA - THỨ MƯỜI HAI 175 





Này Tu Bồ Đẻ! Những øì là pháp hữu ký? 
Pháp thiện hoặc pháp bất thiện gọi là pháp hữu ký? 

Này Tu Bỏ Để! Những gì là pháp vô ký? Vô 
ký thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp; vô ký tứ 
đại; vô ký ngũ âm, thập nhị nhập, thập bát giới; 
vô ký báo, đây gọi là pháp vô ký. 

Này Tu Bồ Đề! Những gì là pháp thê gian? 
Ngũ âm, thập nhị nhập, thập bát giới, thập thiện 
đạo, tứ thiên, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, đây 
gọi là pháp thế gian. 

Này Tu Bồ Đẻ! Những gì là pháp xuất thế 
gian? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ 
căn, ngũ lực, thất giác phân, bát Thánh đạo phân; 
Không giải thoát môn, Vô tướng giải thoát môn, 
Vô tác giải thoát môn; ba vô lậu căn là: vị tri dục 
tri căn, tri căn, dĩ tri căn; ba môn tam muội là: 
hữu giác hữu quản tam muội, vô giác hữu quán 
tam muội, vô giác vô quán tam muội; bát bội xả, 
nội Không đến vô pháp hữu pháp Không, thập 
lực, tứ vô sở úy, tứ vô ngại trí, mười tám pháp bất 
cộng, Nhứt thiết trí, đây gọi là pháp xuất thê gian. 

Này Tu Bồ Để! Những øì là pháp hữu lậu? 
Ngũ âm, thập nhị nhập, thập bát giới, lục chủng, 
lục xúc, lục thọ, tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô 
sắc định, đây gọi là pháp hữu lậu. 


176 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Nây Tu Bộ Để! Những gì là pháp vô lậu? Tứ 
niệm xứ nhân đên bât cộng pháp và Nhứt thiết trí, 
đây gọi là pháp vô lậu. 

Nây Tu Bồ Đê! Những gì là pháp hữu vi? Nếu 
là pháp có. sanh, có trụ, có diệt, Dục ĐIỚI, Sắc 
giới, Võ Sắc giới, ngũ âm nhân đên ý xúc, nhơn 
duyên, sanh thọ, tứ niệm xứ nhần đên pháp bât 
cộng và Nhứt thiệt trí, đây gọi là pháp hữu vi. 

Nây Tu Bồ Đê! Những gì là pháp vô vi? Nếu 
là pháp bât sanh, bât trụ, bât diệt; sạch tham sân 
s; pháp Như, pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, 
thiệt tê, đầy gọi là pháp vô vI. 

Nây Tu Bỏ Đẻ! Những gì là cộng pháp? Tứ 
thiên, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, đây gọi là 
cộng pháp. 

Này Tu Bồ Đề! Những gi là bất cộng pháp? 
Tứ niệm xứ nhẫn đến mười tám pháp bất cộng, 
đây gọi là bất cộng pháp. 

Này Tu Bồ Đề! Ở trong những pháp tự tướng 
Không đây, đại Bỏ tát chăng nên chấp trước, vì 
bất động vậy. Đại Bồ tát cũng phải biết tất cả 
pháp chăng có hai tướng, vì bât động vậy. 

Đây gọi là Bồ tát nghĩa. 


177 





KINH MÀ. HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM KIM CANG 
THỨ MƯỜI BA 


Ngài Tu Bồ Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Do 
cớ øì mà Bô tát được gọi là đại Bồ tát?”. 

Đức Phật nói: 

Nây Tu Bồ Đề! Ở trong quyết định chúng, Bồ 
tát nây là bực thượng thủ nên gọi là đại Bô tát. 

Đây là quyết định chúng: tánh địa nhơn, bát 
nhơn, Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, A la 
hán, Bích chi Phật, sơ phát tâm Bồ tát nhân đên 
Bât thôi chuyên địa Bô tát. 

Này Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát phát đại tâm chắng 


178 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





hư hoại như kim cang, thì sẽ là bực thượng thủ 
trong quyết định chúng. 

Ngài Tu Bồ Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Đại 
Bỏ tát phát tâm thế nào mà gọi là phát đại tâm 
như kim cang chăng hư hoại?”. 

Đức Phật nói: 

Nẵy Tu Bỏ Đề! Đại Bồ tát phát sanh tâm như 
vây: “Ở trong vô lượng đời sanh tử, tôi sẽ đại thệ 
trang nghiêm, tôi sẽ bỏ tật cả sở hữu, tôi sẽ đối 
với tất cả chúng sanh băng tâm binh đăng, tôi sẽ 
phải đem tam thừa độ thoát tất cả chúng sanh, làm 
cho họ nhập vô dư Niết bàn, tôi độ tất cả chúng 
sanh xong rồi nhẫn đến không có một người nhập 
Niết bàn, tôi sẽ phải hiểu rõ tướng bất sanh của tât 
cả pháp, tôi sẽ thuần dùng tâm Nhứt thiết chủng 
trí để thực hành sáu ba la mật, tôi sẽ phải học trí 
huệ tỏ thấu tất cả pháp, tôi sẽ phải tỏ thâu chư 
pháp nhứt tướng trí môn, tôi sẽ phải tỏ thấu nhẫn 
đến chư pháp vô lượng tướng trí môn”. 

Đây gọi là đại Bồ tát phát sanh đại tâm chăng 
hư hoại như kim cang. An trụ trong đại tâm nây, 
đại Bồ tát là bực thượng thủ trong quyết định 
chúng. Vì pháp dụng đây vô sở đắc vậy. 

Lại nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát phát tâm như 
vây: “Tôi sẽ thay thế cho tất cả chúng sanh trong 


PHẨM KIM CANG - THỨ MƯỜI BA 179 





mười phương mà chịu những sự đau khổ, hoặc 
chúng sanh địa ngục, hoặc chúng sanh các loài 
súc sanh, hoặc chúng sanh ngạ quỷ, nhẫn đến 
thay thế chịu khổ nhọc cho mỗi một chúng sanh 
trong vô lượng trăm ngàn ức kiếp đến khi nảo 
chúng sanh ây đã được nhập vô dư Niết bàn, sau 
đó tôi tự vun trồng thiện căn trong vô lượng trăm 
ngàn ức vô số kiếp sẽ được Vô thượng Bồ đề”. 

Đây là đại tâm như kim cang chăng hư hoại. 
An trụ trong đại tâm nây, đại Bồ tát là bực thượng 
thủ trong quyết định chúng. 


Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát lại phát sanh đại 
khoái tâm. Từ lúc sơ phát tâm nhẫn đến khi thành 
Vô thượng Bồ đề, đại Bồ tát chẳng sanh tâm tham 
nhiễm, sân khuẻ, ngu s1, kiêu mạn, cũng chắng 
sanh tâm Thanh văn, tâm Bích chi Phật. 

Đây là đại khoái tâm. An trụ trong đại khoái 
tâm nây, đại Bỏ tát là bực thượng thủ trong quyết 
định chúng. Đại Bỏ tát cũng chắng nghĩ nhớ có 
đại khoái tâm nây. 

Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát lại phải phát sanh 
bất động tâm, chính là tâm thường nghĩ nhớ Nhứt 
thiết chủng trí, cũng chắng nghĩ nhớ là mình có 
tâm bất động nây. 


180 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát lại phải phát sanh 
tâm lợi ích an lạc cho tât cả chúng sanh, chính là 
cứu tê tât cả chúng sanh và chăng rời bỏ tât cả 
chúng sanh, cũng chăng nghĩ nhớ có tâm lợi ích 
an lạc nây. 

Do đây nên đại Bồ tát thực hành Bát nhã ba la 
mật là bực thượng thủ trong quyết định chúng. 

Lại nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát phải phát sanh 
tâm dục pháp, hỷ pháp, lạc pháp. 

Œì là pháp? Chính là thiệt tướng của các pháp. 
Nơi pháp nây mà tin chịu và lãnh thọ thì gọi là 
dục pháp và hỷ pháp. Còn thường tu hành pháp 
nây thì gọi là lạc pháp. 

Do đây nên đại Bồ tát thực hành Bát nhã ba la 
mật có thê làm bực thượng thủ trong quyêt định 
chúng. Vì pháp dụng đây vô sở đắc vậy. 

Này Tu Bồ Đề! Lúc thực hành Bát nhã ba la 
mật, đại Bồ tát an trụ nội Không nhân đên vô 
pháp hữu pháp Không, thì có thê làm thượng thủ 
trong quyết định chúng. Vì pháp dụng đây vô sở 
đặc vậy. 

Lại nây Tụ Bộ Đê! Lúc thực hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bồ tát an trụ trong tứ niệm xứ nhân 
đên trong mười tắm pháp bât cộng, thì có thê làm 


PHẢM KIM CANG - THỨ MƯỜI BA 181 





thượng thủ trong quyết định chúng. Vì pháp dụng 
đây vô sở đắc vậy. 

Lại này Tu Bồ Đê! Lúc thực hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bồ tát an trụ trong Như kim cang tam 
muội nhẫn đến an trụ trong Ly chấp trước như hư 
không bất nhiễm tam muội, thì là bực thượng thủ 
trong quyết định chúng. Vì pháp dụng đây vô sở 
đặc vậy. 

Này Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát an trụ trong các 
pháp như vậy thì có thể làm thượng thủ trong 
quyết định chúng. Do duyên cớ nây mà Bồ tát 
được gọi là đại Bồ tát. 


183 





(INH MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM ĐOẠN CHƯ KIÊN 
THỨ MƯỜI BÓN 


Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! 
Con cũng muôn nói sở đĩ Bồ tát được gọi là đại 
Bồ tát”. 

Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: “Ông cứ nói”. 

Ngài Xá Lợi Phất nói: 

Ngã kiến, thọ kiến, mạng kiến, chúng sanh 
kiên, sanh kiên, dưỡng dục kiên, chúng sô kiên, 
nhơn kiến, tác kiến, sử tác kiến, khởi kiến, sử 
khởi kiến, thọ kiến, sử thọ kiến, tri giả kiến, kiến 
giả kiến, đoạn kiến, thường kiến, hữu kiến, vô 
kiên, âm kiên, nhập kiên, giới kiên, đê kiên, nhơn 


184 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





duyên kiến, niệm xứ kiến, nhẫn đến bất cộng 
pháp kiến, Phật đạo kiến, thành tựu chúng sanh 
kiến, tịnh Phật quốc độ kiến, Phật kiến, chuyển 
pháp luân kiến. 

Vì dứt trừ những kiến chấp trên đây mà vì 
mọi người thuyêt pháp nên Bô tát được gọi là đại 
Bô tát. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: “Duyên cớ gì mà sắc 
kiên là vọng kiên? Duyên cớ gì thọ, tưởng, hành, 
thức, kiên, nhẫn đến chuyên pháp luân kiên là 
vọng kiên?”. 

Ngài Xá Lợi Phất nói: 

Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, vì không 
phương tiện nên Bô tát ở nơi sắc sanh kiên châp, 
ở nơi thọ tưởng hành thức nhẫn đến chuyển pháp 
luân sanh kiến chấp, vì pháp dụng hữu sở đắc 
vậy. Nơi đây đại Bồ tát thực hành Bát nhã ba la 
mật dùng sức phương tiện mà vì họ thuyêt pháp 
đê dứt trừ những vọng kiên, vì pháp dụng vô sở 
đặc vậy. 

Ngài Tu Bỏ Đề bạch đức Phật: “Bạch đức Thể 
Tôn! Con cũng muôn nói sở dĩ mà Bô tát được 
gọi là đại Bô tát”. 

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề: “Ông cứ nói”. 


PHẨM ĐOẠN CHƯ KIÊN - THỨ MƯỜI BÓN 185 





Ngài Tu Bồ Đề nói: “Tâm Vô thượng Bồ đề, 
tâm vô đẳng đăng đây chắng cùng chung với tâm 
Thanh văn, Bích chi Phật. Tại sao vậy? Vì đây là 
tâm Nhứt thiết trí vô lậu chăng hệ phược. Cũng 
chẳng chấp trước trong tâm Nhứt thiết trí vô lậu 
chăng hệ phược đây. Do duyên cớ nây mà Bồ tát 
được gọi là đại Bồ tát”. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Những gì là tâm vô 
đăng đẳng của đại Bồ tát chắng cùng chung với 
tâm Thanh văn, Bích chi Phật?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: “Đại Bồ tát từ lúc sơ phát 
tâm trở đi trọn không thấy một pháp nào có sanh, 
có diệt, có câu, có tịnh, có tăng, có giảm. Nếu đã 
là pháp chắng sanh, chắng diệt, chăng cấu, chăng 
tịnh, chăng tăng, chăng giảm, thì trong đó không 
tâm Thanh văn, không tâm Bích chi Phật, không 
tâm Vô thượng Bồ đề, không Phật tâm. Đây gọi là 
tâm vô đắng đăng của đại Bồ tát chăng cùng 
chung với tâm Thanh văn, Bích chi Phật”. 

Ngài Xá Lợi Phất nói: “Như lời Ngài Tu Bồ 
Đề nói, trong tâm Nhứt thiết trí vô lậu chẳng hệ 
phược đây cũng chăng chấp trước. Nây Ngài Tu 
Bỏ Đẻ! Sắc cũng chăng chấp trước, thọ tưởng 
hành thức cũng chắng chấp trước, tứ niệm xứ 
nhẫn đến bất cộng pháp cũng chẳng chấp trước. 
Sao Ngài chỉ nói tâm đây chắng chấp trước?”. 


186 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Ngài Tu Bồ Đề nói: “Phải lắm! Sắc nhẫn đến 
pháp bât cộng cũng chăng châp trước”. 

Ngài Xá Lợi Phất nói: “Tâm phàm phu cũng 
là vô lậu chăng hệ phược, vì tánh rông không vậy. 
Tâm Thanh văn, tâm Bích chi Phật, tâm chư Phật 
cũng là vô lậu chăng hệ phược, vì tánh rông 
không vậy”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: “Phải lắm!”. 

Ngài Xá Lợi Phất nói: “Sắc cũng là vô lậu 
chăng hệ phược, vì tánh Không vậy. Thọ tưởng 
hành thức nhần đên ý xúc nhơn duyên sanh thọ 
cũng là vô lậu chăng hệ phược, vì tảnh Không 
vậy. Tứ niệm xứ nhân đên mười tắm pháp bât 
cộng cũng là vô lậu chăng hệ phược, vì tảnh 
Không vậy”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: “Vâng ! Như lời ngài Xá 
Lợi Phât đã nói, tâm phàm phu nhân đên pháp bât 
cộng cũng là vô lậu chăng hệ phược, vì tảnh 
Không vậy”. 

Ngài Xá Lợi Phất nói: 

Như lời ngài Tu Bồ Đề đã nói, vì tâm là 
không nên chăng châp trước tâm. 

Nẵy ngài Tu Bồ Để! Vì sắc là không nên 
chăng châp trước sắc. Vì thọ tưởng hành thức 


PHẨM ĐOẠN CHƯ KIÊN - THỨ MƯỜI BÓN 187 





nhẫn đến ý xúc sanh thọ là không nên chăng chấp 
trước thọ tưởng hành thức, nhẫn đến chăng chấp 
trước ý xúc sanh thọ. Vì tứ niệm xứ là không 
nhẫn đến bất cộng pháp là không nên chăng chấp 
trước tứ niệm xứ, nhẫn đến chăng chấp trước bất 
cộng pháp. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Vâng, vì sắc là không nên trong sắc chẳng 
chấp trước. Nhẫn đến vì bất cộng pháp là không 
nên trong bất cộng pháp chăng chấp trước. 

Đại Bồ tát lúc thực hành Bát nhã ba la mật 
dùng tâm Vô thượng Bồ đẻ, tâm vô đắng đăng 
chắng cùng chung với tâm Thanh văn, Bích chỉ 
Phật; cũng chắng nghĩ nhớ có tâm vô đăng đăng 
nây, cũng chăng chấp trước tâm vô đăng đăng 
nầy, vi pháp dụng vô sở hữu vậy. Do duyên cớ 
nây mà Bồ tát được gọi là đại Bỏ tát. 


188 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





189 





KINH MÀ. HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM PHÚ-LÂU-NA 
THỨ MƯỜI LẮM 


Ngài Phú Lâu Na DI Đa La NI Tử bạch đức 
Phật: “Bạch đức Thê Tôn! Con cũng thích nói sở 
dĩ mà Bô tát được gọi là đại Bô tát”. 

Đức Phật bảo Ngài Phú Lâu Na: “Ông cứ nói”. 

Ngài Phú Lâu Na nói: “Bồ tát nây đại thệ 
trang nghiêm, Bồ tát nây phát xu Đại thừa, Bô tát 
nây ngôi nơi Đại thừa, nên Bồ tát nây được gọi là 
đại Bô tát”. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Thế nào gọi là đại thệ 
trang nghiêm?”. 


190 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Ngài Phú Lâu Na nói: 

Đại Bồ tát chăng phân biệt là vì bao nhiêu 
người mà an trụ Đàn na ba la mật và thực hành 
Đàn na ba la mật. Mà chính là vì tất cả chúng 
sanh mà đại Bồ tát an trụ Đàn na ba la mật và 
thực hành Đàn na ba la mật. 

Như Đàn na ba la mật, về Thi la, Sẵn đè, Tỳ lê 
gia, Thiền na và Bát nhã ba la mật cũng vậy. 
Chăng phải vì bao nhiêu người, mà chính là vì tất 
cả chúng sanh mà đại Bồ tát an trụ Bát nhã ba la 
mật và thực hành Bát nhã ba la mật. 

Đại Bồ tát đại thệ trang nghiêm, chăng hạn 
cuộc trong một số chúng sanh. Chắng nghĩ răng: 
Tôi sẽ cứu độ những người nây mà chăng độ các 
người kia. Cũng chắng nói răng: “Tôi sẽ làm cho 
những người nầy đến Vô thượng Bồ để còn 
những người kia thời không”. Đại Bồ tát vì tất cả 
chúng sanh mà đại thệ trang nghiêm. 

Đại Bồ tát lại nghĩ rằng: Tôi sẽ tự đầy đủ Đàn 
na ba la mật nhẫn đến tự đây đủ Bát nhã ba la 
mật, cũng làm cho tất cả chúng sanh thực hành 
sáu ba la mật. 

Lại nây Ngài Xá Lợi Phất! Lúc thực hành Đàn 
na ba la mật, đại Bồ tát có bố thí bao nhiêu đều 
đúng với tâm Nhứt thiết trí, cùng chung với tất cả 


PHẨM PHÚ-LÂU-NA - THỨ MƯỜI LĂM 191 





chúng sanh hướng về Vô thượng Bồ đề. Đây là 
Đàn na ba la mật đại thệ trang nghiêm lúc đại Bồ 
tát thực hành Đàn na ba la mật. 

Lúc thực hành Đàn na ba la mật, đại Bồ tát 
đúng với tâm Nhứt thiết trí mà bố thí, chăng 
hướng đến quả Thanh văn, Bích chi Phật. Đây gọi 
là Thị la ba la mật đại thệ trang nghiêm lúc thực 
hành Đàn na ba la mật. 

Lúc thực hành Đàn na ba la mật, đại Bồ tát 
đúng với tâm Nhứt thiết trí mà bồ thí. Tin chịu ưa 
thích nơi pháp bồ thí nầy. Đây gọi là Săn đề ba la 
mật đại thệ trang nghiêm lúc thực hành Đàn na ba 
la mật. 


Lúc thực hành Đàn na ba la mật, đại Bồ tát 
đúng với tâm Nhứt thiết trí mà bố thí. Luôn siêng 
năng bố thí như vậy không thôi nghỉ. Đây gọi là 
Tỳ lê gia ba la mật đại thệ trang nghiêm lúc thực 
hành Đàn na ba la mật. 

Lúc thực hành Đàn na ba la mật, đại Bồ tát 
đúng với tâm Nhứt thiết trí mà bố thí. Thường 
nhiếp tâm chăng để móng tâm Thanh văn, Bích 
chi Phật. Đây gọi là Thiền na ba la mật đại thệ 
trang nghiêm lúc thực hành Đàn na ba la mật. 

Lúc thực hành Đàn na ba la mật, đại Bồ tát 
đúng với tâm Nhứt thiết trí mà bố thí. Quán các 


192 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





pháp như ảo. Chăng thấy có người thí, chăng thấy 
có vật cho, chăng thấy có người thọ. Đây gọi là 
Bát nhã ba la mật đại thệ trang nghiêm lúc đại Bồ 
tát thực hành Đàn na ba la mật. 

Đại Bồ tát đúng với tâm Nhứt thiết trí, chăng 
lây, chăng được những tướng của các ba la mật, 
phải biết đó là đại Bồ tát đại thệ trang nghiêm. 

Lại này Ngài Xá Lợi Phất! Lúc thực hành Thi 
la ba la mật, đại Bồ tát đúng với tâm Nhứt thiết trí 
mà bố thí, cùng chung với tất cả chúng sanh 
hướng về Vô thượng Bồ đề. Đây gọi là đại Bồ tát 
Đàn na ba la mật đại thệ trang nghiêm lúc thực 
hành Thị la ba la mật. 

Lúc thực hành Thi la ba la mật, đối với các 
pháp nây, đại Bồ tát tin chịu ưa thích. Đây gọi là 
Săn đề ba la mật đại thệ trang nghiêm lúc thực 
hành Thị la ba la mật. 

Lúc thực hành Thi la ba la mật, đại Bồ tát 
siêng tu chắng nghỉ. Đây gọi là Tỳ lê gia ba la 
mật đại thệ trang nghiêm lúc thực hành Thị la ba 
la mật. 

Lúc thực hành Thi la ba la mật, đại Bồ tát 
chắng nhiếp thọ tâm Thanh văn, Bích chi Phật. 
Đây gọi là Thiền na ba la mật đại thệ trang 
nghiêm lúc thực hành Thị la ba la mật. 


PHẨM PHÚ-LÂU-NA - THỨ MƯỜI LĂM 193 





Lúc thực hành Thi la ba la mật, đại Bỏ tát 
quán tất cả pháp như ảo, cũng chắng nghĩ nhớ có 
giới luật nây, vì pháp dụng vô sở đắc vậy. Đây 
øọI là Bát nhã ba la mật đại thệ trang nghiêm lúc 
thực hành thi la ba la mật. 

Đại Bồ tát lúc thực hành Thi la ba la mật, 
nhiếp cả năm ba la mật kia nên gọi là đại thệ 
trang nghiêm. 

Lại nây Ngài Xá Lợi Phẫt! Lúc thực hành 
Sẵn đề ba la mật, đại Bồ tát cùng chung với tật 
cả chúng sanh hướng về Vô thượng Bồ đề. Đây 
øọI là Đàn na ba la mật lúc thực hành Sẵn đề ba 
la mật. 

Lúc thực hành Sẵn đề ba la mật, đại Bồ tát chỉ 
thọ tâm Nhứt thiết trí mà chăng thọ tâm Thanh 
văn, Bích chi Phật. Đây gọi là Thị la ba la mật lúc 
thực hành Săn đề ba la mật. 

Lúc thực hành Săn đề ba la mật, đại Bồ tát 
thân tâm tinh tân chăng thôi nghỉ đúng với tâm 
Nhứt thiết trí. Đây gọi là Tỳ lê gia ba la mật lúc 
thực hành Săn đề ba la mật. 

Lúc thực hành Săn đề ba la mật, đại Bồ tát 
nhiếp tâm một chỗ, dầu có bị đau khổ cũng chẳng 
tán loạn. Đây gọi là Thiền na ba la mật lúc thực 
hành Săn đề ba la mật. 


194 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Lúc thực hành Săn đề ba la mật, đại Bồ tát 
đúng với tâm Nhứt thiết trí, quán các pháp rỗng 
không, chắng CÓ tác giả, chắng có thọ giả, dầu bị 
người măng nhiếc, chém đâm, tâm Bỏ tát như ảo, 
như mộng. Đây gọi là Bát nhã ba la mật lúc thực 
hành Săn đề ba la mật. 


Đại Bồ tát lúc thực hành Săn đề ba la mật 
nhiếp cả các môn ba la mật kia nên gọi là đại thệ 
trang nghiêm. 

Lại nầy Ngài Xá Lợi Phất! Lúc thực hành Tỳ 
lê gia ba la mật, đại Bồ tát đúng với tâm Nhứt 
thiết trí mà bố thí, chăng để thân tâm giải đãi. 
Đây gọi là Đàn na ba la mật lúc thực hành Tỳ lê 
ø1a ba la mật. 

Lúc thực hành Tỳ lê gia ba la mật, đại Bồ tát 
thi chung vẫn trì giới thanh tịnh đây đủ. Đây gọi là 
Thị la ba la mật lúc thực hành Tỳ lê gia ba la mật. 

Lúc thực hành Tỳ lê gia ba la mật, đại Bồ tát 
đúng với tâm Nhứt thiết trí mà tu hành nhẫn nhục. 
Đây gọi là Săn đề ba la mật lúc thực hành Tỳ lê 
ø1a ba la mật. 

Lúc thực hành Tỳ lê gia ba la mật, đại Bồ tát 
đúng với tâm Nhứt thiết trí mà nhiếp tâm ly dục 
nhập các môn thiền định. Đây gọi là Thiền na ba 
la mật lúc thực hành Tỳ lê gia ba la mật. 


PHẨM PHÚ-LÂU-NA - THỨ MƯỜI LĂM 195 





Lúc thực hành Tỳ lê gia ba la mật, đại Bồ tát 
đúng với tâm Nhứt thiết trí, chăng. chấp lây tướng 
của các pháp, nơi tướng chăng chấp lấy nây cũng 
chắng chấp trước. Đây gọi là Bát nhã ba la mật 
lúc thực hành Tỳ lê gia ba la mật. 

Đại Bồ tát lúc thực hành Tỳ lê gia ba la mật 
nhiếp cả các môn ba la mật kia nên gọi là đại thệ 
trang nghiêm. 

Lại này ngài Xá Lợi Phất! Lúc thực hành 
Thiên na ba la mật, đại Bồ tát đúng với tâm Nhứt 
thiết trí mà bố thí, tâm vẫn ở trong định không 
xao động. Đây gọi là Đàn na ba la mật lúc thực 
hành Thiên na ba la mật. 

Lúc thực hành Thiên na ba la mật, đại Bồ tát 
đúng với tâm Nhứt thiết trí mà trì giới, do sức 
thiên định nên các pháp phá giới không xen vảo 
được. Đây gọi là Thị la ba la mật lúc thực hành 
Thiền na ba la mật. 

Lúc thực hành Thiên na ba la mật, đại Bồ tát 
đúng với tâm Nhứt thiết trí, vì sức từ bi tam muội 
nên nhẫn chịu tất cả khô hại. Đây gọi là Sẵn đề ba 
la mật lúc thực hành Thiền na ba la mật. 

Lúc thực hành Thiên na ba la mật, đại Bồ tát 
đúng với tâm Nhứt thiết trí, nơi thiên định chăng 
ham, chẳng chấp, thường cầu tăng tiễn từ một 


196 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





thiên đến một thiền. Đây gọi là Tỳ lê gia ba la 
mật lúc thực hành Thiên na ba la mật. 

Lúc thực hành Thiên na ba la mật, đại Bồ tát 
đúng với tâm Nhứt thiết trí, không y chỉ nơi tất 
cả pháp, cũng chăng thọ sanh theo thiền. Đây 
gọi là Bát nhã ba la mật lúc thực hành Thiền na 
ba la mật. 

Đại Bồ tát lúc thực hành Thiền na ba la mật, 
nhiếp cả các môn ba la mật kia nên gọi là đại thệ 
trang nghiêm. 

Lại nây Ngài Xá Lợi Phât! Lúc thực hành Bát 
nhã ba la mật, đại Bỏ tát đúng với tâm Nhứt thiết 
trí mà bố thí, không lẫn tiếc những sở hữu trong 
thân, ngoài thân; chăng thây người cho, kẻ thọ và 
tài vật. Đây gọi là Đàn na ba la mật lúc thực hành 
Bát nhã ba la mật. 

Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát 
đúng với tâm Nhứt thiết trí nên không thây có hai 
sự trì giới và phá giới. Đây gọi là Thị la ba la mật 
lúc thực hành Bát nhã ba la mật. 

Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bộ. tát 
đúng với tâm Nhứt thiết trí, chẳng thây kẻ mắng 
nhiếc, kẻ đánh đập, kẻ giết hại, cũng chăng thấy 
dùng pháp không này để nhẫn nhục. Đây gọi là 
Săn đề ba la mật lúc thực hành Bát nhã ba la mật. 


PHẨM PHÚ-LÂU-NA - THỨ MƯỜI LĂM 197 





Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát 
đúng với tâm Nhứt thiết trí, quán các pháp rôt ráo 
Không, do tâm đại bi mà tinh cân thực hành các 
pháp lành. Đây gọi là Tỳ lề gia ba la mật lúc thực 
hành Bát nhã ba la mật. 

Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát 
đúng với tâm Nhút thiệt trí mà nhập thiên định, 
quản các thiên định ly tướng, tướng Không, tướng 
vô tướng, tướng vô tác. Đây gọi là Thiên na ba la 
mật lúc thực hành Bát nhã ba la mật. 

Đại Bỏ tát lúc thực hành Bát nhã ba la mật, 
nhiêp cả năm môn ba la mật kia nên gọi là đại thệ 
trang nghiêm. 

Bỏ tát đại thệ trang nghiêm này được chư Phật 
mười phương hoan hỷ xưng danh giữa đại chúng 
để ca ngợi rằng cõi nước đó có đại Bồ tát đó đại 
thệ trang nghiêm, thành tựu chúng sanh, thanh 
tịnh Phật quôc. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Thế nào là đại Bồ tát 
phát xu đại thừa?”. 

Ngài Phú Lâu Na DI Đa La NI Tử nói: 

Lúc thực hành sáu ba la mật, đại Bồ tát xa lìa 
ái dục cùng những pháp ác bât thiện, ly sanh hỷ 
lạc hữu giác hữu quán nhập Sơ thiên, nhân đên xả 
niệm thanh tịnh nhập Tứ thiên, dùng tâm từ bị hỷ 


198 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





xả quảng đại vô nhị vô lượng khắp cùng một 
phương nhẫn đến mười phương tất cả thế gian. 
Lúc nhập thiền, xuất thiên, Bồ tát nây đem các 
thiền, các vô lượng tâm cùng chung với tất cả 
chúng sanh hướng đến Nhứt thiết trí. Đây gọi là 
đại Bồ tát Thiên na ba la mật phát xu Đại thừa. 

Bồ tát nây an trụ trong thiền vô lượng tâm 
nghĩ răng: Tôi sẽ được Nhứt thiết chủng trí vì dứt 
sạch phiền não cho tất cả chúng sanh nên sẽ vì họ 
mà thuyết pháp. Đây gọi là Đàn na ba la mật lúc 
đại Bồ tát thực hành Thiền na ba la mật. 

Nếu đại Bỏ tát đúng với tâm Nhứt thiết trí mà 
tu tứ thiên và trụ trong tứ thiên chắng nạp thọ tâm 
Thanh văn, Bích chi Phật. Đây gọi là Thị la ba la 
mật lúc đại Bồ tát thực hành Thiên na ba la mật. 

Nếu đại Bồ tát đúng với tâm Nhứt thiết trí 
nhập các thiền mà nghĩ răng: Tôi vì dứt trừ phiền 
não cho tất cả chúng sanh nên sẽ thuyết pháp, nơi 
đây nhẫn thọ ưa thích. Đây gọi là Sẵn để ba la 
mật lúc đại Bồ tát thực hành Thiên na ba la mật. 

Nếu đại Bồ tát đúng với tâm Nhứt thiết trí 
nhập các thiền, bao nhiêu thiện căn đều hướng về 
Nhứt thiết trí, siêng tu không thôi nghỉ. Đây gọi là 
Tỳ lê gia ba la mật lúc đại Bồ tát thực hành Thiền 
na ba la mật. 


PHẨM PHÚ-LÂU-NA - THỨ MƯỜI LĂM 199 





Nếu đại Bồ tát đúng với tâm Nhứt thiết trí 
nhập tứ thiền, quán tướng vô thường, tướng khổ, 
tướng vô ngã, tướng Không, tướng vô tướng, 
tướng vô tác, cùng chung với tất cả chúng sanh 
hướng về Nhứt thiết trí. Đây gọi là Bát nhã ba la 
mật lúc đại Bồ tát thực hành Thiền na ba la mật. 

Đây gọi là đại Bồ tát phát xu Đại thừa vậy. 

Lại nây Ngài Xá Lợi Phât! Đại Bồ tát phát xu 
Đại thừa thực hành từ tâm nghĩ rằng: Tôi sẽ làm 
cho tất cả chúng sanh được an lạc. Nhập bị tâm 
nghĩ răng: Tôi sẽ cứu tế tất cả chúng sanh. Nhập 
hỷ tâm nghĩ răng: Tôi sẽ độ tất cả chúng sanh. 
Nhập xả tâm nghĩ rằng: Tôi sẽ làm cho tất cả 
chúng sanh được lậu tận. Đây gọi là Đàn na ba la 
mật lúc đại Bồ tát thực hành tứ vô lượng tâm. 

Đại Bồ tát thực hành tứ vô lượng tâm tam 
muội này chỉ hướng về Nhứt thiết trí mà chăng 
hướng đến Thanh văn, Bích chi Phật. Đây gọi là 
Thi la ba la mật lúc đại Bộ tát thực hành tứ vô 
lượng tâm. 

Đại Bồ tát thực hành tứ vô lượng tâm chắng 
tham quả Thanh văn, Bích chi Phật, chỉ nhẫn thọ 
ưa thích Nhứt thiết trí. Đây gọi là Sẵn đề ba la 
mật lúc đại Bồ tát thực hành tứ vô lượng tâm. 


Đại Bồ tát đúng với tâm Nhứt thiết trí mà thực 


200 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





hành tứ vô lượng tâm chỉ thực hiện hạnh thanh 
tịnh. Đây gọi là Tỳ lê gia ba la mật lúc đại Bồ tát 
thực hành tứ vô lượng tâm. 

Đại Bỏ tát đúng với tâm Nhứt thiết trí nhập vô 
lượng tâm tam muội, cũng chắng thọ sanh theo 
thiên vô lượng tâm. Đây gọi là phương tiện Bát 
nhã ba la mật lúc đại Bồ tát thực hành tứ vô lượng 
tâm. Đây gọi là đại Bồ tát phát xu Đại thừa vậy. 

Lại nầy ngài Xá Lợi Phât! Đại Bồ tát đúng với 
tâm Nhứt thiết trí mà tu tứ niệm xứ đến bát Thánh 
đạo phân; đúng với tâm Nhúứt thiết trí mà tu ba 
môn giải thoát đến mười tám pháp bất cộng. Đây 
gọi là đại Bồ tát phát xu Đại thừa. 

Lại nầy ngài Xá Lợi Phât! Vì pháp dụng trí 
huệ trong nội Không của bồ tát vô sở đắc vậy. 
Nhẫn đến vì pháp dụng trí huệ trong vô pháp hữu 
pháp Không vô sở đắc vậy. Đây gọi là đại Bồ tát 
phát xu Đại Thừa. 

Lại nầy Ngài Xá Lợi Phất! trong tất cả pháp, 
đại Bồ tát trí huệ chắng loạn, chắng định. Đây gọi 
là đại Bồ tát phát xu Đại thừa. 

Lại nầy Ngài Xá Lợi Phẩt! Đại Bỏ tát trí huệ 
chắng phải thường, chăng phải vô thường: trí huệ 
chẳng phải lạc, chăng phải khổ; chăng phải thiệt, 
chắng phải không hư; chăng phải ngã, chăng phải 


PHẨM PHÚ-LÂU-NA - THỨ MƯỜI LĂM 201 





vô ngã. Đây gọi là đại Bồ tát phát xu Đại thừa, vì 
pháp dụng vô sở đắc vậy. 

Lại nầy Ngài Xá Lợi Phẩt! Đại Bỏ tát trí huệ 
chắng đi trong ba thời gian quá khứ, hiện tại, vị 
lai; cũng chăng phải là chắng biết rõ ba thời gian. 
Đây gọi là đại Bồ tát phát xu Đại thừa, vì pháp 
dụng vô sở đắc vậy. 

Lại nầy Ngài Xá Lợi Phât! Đại Bỏ tát trí huệ 
chắng đi trong ba cõi Dục giới, Sắc giới, VÔ Sắc 
giới, cũng chăng phải là chăng biết rõ ba cõi, vì 
pháp dụng vô sở đắc vậy. Đây gọi là đại Bồ tát 
phát xu Đại thừa. 

Lại nầy Ngài Xá Lợi Phât! Đại Bỏ tát trí huệ 
chẳng đi trong pháp thế gian, pháp xuất thê gian; 
pháp hữu vi, pháp vô vi; pháp hữu lậu, pháp vô 
lậu; cũng chăng phải là chăng biết rõ tất cả pháp, 
vì pháp dụng vô sở đắc vậy. Đây gọi là đại Bồ tát 
phát xu Đại thừa. 


203 





(INH MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM THỪA ĐẠI THỪA 
THỨ MƯỜI SÁU 


Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Thế nào là đại Bồ tát 
ngôi Đại thừa?”. 

Ngài Phú Lâu Na nói: 

Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát 
ngôi Đàn na ba la mật nhân đên ngôi Bát nhã ba 
la mật, cũng chăng thây có Đàn na nhân đên 
chăng thây có Bát nhã, cũng chăng thây có Bô tát, 
vì pháp dụng vô sở đặc vậy. Đây là đại Bô tát 
ngôi sáu ba la mật, cũng gọi là ngôi Đại thừa. 

Lại nầy ngài Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát nhứt 
tâm đúng với Nhứt thiết trí mà tu tứ niệm xứ 


204 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





nhẵn đến tu mười tám pháp bất cộng, vì pháp 
Không, nên cũng bất khả đặc. Đây gọi là đại Bồ 
tát ngôi Đại thừa. 

Lại nây ngài Xá Lợi Phât! Đại Bồ tát nghĩ 
răng: Bỏ tát chỉ có danh tự vì chúng sanh bất khả 
đặc vậy. Đây gọi là đại Bô tát ngôi Đại thừa. 

Đại Bồ tát lại nghĩ rằng: Sắc đến thức, nhãn 
đến ý, sắc đến pháp, nhãn giới đến ý thức giới đều 
chỉ có danh tự, vì đều bất khả đắc vậy. Lại nghĩ 
rằng: Tứ niệm xứ đến bát Thánh đạo phân, nội 
Không đến vô pháp hữu pháp Không, đến mười 
tám pháp bất cộng đều chỉ có danh tự vì đều bất 
khả đắc vậy. Lại nghĩ răng: Pháp Như, pháp 
tướng, pháp tánh, pháp vị, thiệt tế đêu chỉ có danh 
tự vì đều bất khả đắc vậy. Lại nghĩ răng: Vô 
thượng Bồ đề và Phật chỉ có danh tự vì bất khả 
đặc vậy. Đây gọi là đại Bồ tát ngôi Đại thừa. 

Lại nây ngài Xá Lợi Phất! Từ khi sơ phát tâm, 
đại Bồ tát đầy đủ thần thông thành tựu chúng 
sanh, từ một quốc độ đến một quốc độ, đại Bồ tát 
cúng dường kính trọng tán thán chư Phật, nghe 
chư Phật dạy pháp Đại thừa. Đây gọi là đại Bỏ tát 
ngôi Đại thừa. 

Đại Bồ tát từ một Phật quốc đến một Phật 
quốc để thanh tịnh quốc độ, thành tựu chúng 


PHẨM THỪA ĐẠI THỪA - THỨ MƯỜI SÁU 205 





sanh, trọn không có cảm tưởng Phật quốc, cũng 
không có cảm tưởng chúng sanh. Bồ tát nầy an 
trụ trong pháp bất nhị, vì chúng sanh mà thọ thân, 
tùy chỗ đáng được độ mà tự hiện thân hình để 
thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Như vậy mãi 
đến Nhứt thiết chủng trí vẫn không rời Đại thừa. 
Đây gọi là đại Bồ tát ngồi đại thừa. 

Ngôi Đại thừa nây, đại Bồ tát được Nhứt thiết 
chủng trí chuyển pháp luân mà Thanh văn, Bích 
chi Phật và Thiên, Long, Bát bộ đến tất cả người 
thế gian không thể chuyền được. Bấy giờ chư 
Phật mười phương đều hoan hỷ xưng danh hiệu 
để ca ngợi răng phương đó, quôc độ đó có đại Bồ 
tát ngôi Đại thừa được Nhứt thiết chủng trí 
chuyên pháp luân. 

Đây gọi là đại Bồ tát ngồi Đại thừa. 


207 





BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM TRANG NGHIÊM 
THỨ MƯỜI BẢY 


“ Bấy giờ ngài Tu Bỏ Đề bạch đức Phật: 
“Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát đại trang nghiêm, 
những øì là đại trang nghiêm? Bực Bồ tát nào có 
thể đại trang nghiêm?”. 

Đức Phật nói: 

Nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát Đại thừa đại trang 
nghiêm. Chính là Đàn na ba la mật đến Bát nhã 
ba la mật trang nghiêm. Tứ niệm xứ đến bát 
Thánh đạo phần trang nghiêm. Nội Không đến 
vô pháp hữu Không trang nghiêm. Thập lực đến 





* Hán bộ quyển thứ 5. 


208 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





pháp bất cộng và Nhứt thiết chủng trí trang 
nghiêm. Biến thân như Phật trang nghiêm, 
quang minh chiêu khắp tam thiên Đại thiên quôc 
độ, cũng chiếu khắp mười phương, mỗi phương 
đều hằng sa quốc độ. Làm chân động Đại thiên 
quốc độ, cũng chấn động hằng sa quốc độ trong 
mười phương. 

Bỏ tát nầy an trụ trong Đàn na ba la mật Đại 
thừa đại trang nghiêm. Đại thiên quốc độ nây biến 
thành cõi Lưu Ly. Bồ tát nầy hóa thành Chuyển 
Luân Thánh Vương, chúng sanh cân dùng thứ gì 
thì đều cung cấp đầy đủ thứ ấy, cần ăn cho ăn, 
cần uống cho uống, cần mặc cho y phục, cần chỗ 
ở cho nhà phòng giường nệm, cân ánh sáng cho 
đèn đuốc, cần lành bịnh cho thuốc men, cân trang 
điểm cho chuỗi ngọc châu báu cùng các loại hoa 
hương. Cấp cho xong rồi lại thuyết pháp cho họ 
tu hành pháp Đại thừa. Chúng sanh nghe xong, 
trọn chẳng rời sáu ba la mật nhẫn đến Vô thượng 
Bồ đề. 

Đây gọi là đại Bồ tát Đại thừa đại trang nghiêm. 

Nây Tu Bồ Đê! Ví như nhà ảo thuật giỏi, ở 
giữa ngã tư đường hóa làm đại chúng, rồi cung 
cấp đô ăn uống, nhà phòng, thuốc men, hoa 
hương cho đại chúng ấy. Tu Bồ Đề nghĩ thế nào? 


PHÁẢM TRANG NGHIÊM - THỨ MƯỜI BẢY 209 





Đối với nhà ảo thuật nây thiệt có đại chúng cùng 
cấp cho chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không có thiệt. 

- Nây Tu Bỏ Đề! Cũng vậy, đại Bồ tắt hóa 
làm Chuyên Luân Thánh Vương cung. cấp nhu 
cầu đầy đủ cho tất cả chúng sanh, mặc dầu có làm 
mà thiệt thì không chỗ cho. Tại sao vậy? Vì pháp 
tướng như ảo vậy. 

Lại nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát an trụ Thi la ba 
la mật hiện sanh vào nhà Chuyên Luân Thánh 
Vương, đem thập thiện đạo giáo hóa chúng sanh. 
Có vị đem tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tử vô sắc 
định, tứ niệm xứ đến mười tám pháp bất cộng 
giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh nghe pháp tin 
hiệu thọ trì mãi đến thành Vô thượng Bồ đề trọn 
không rời pháp ấy. 

Ví như nhà ảo thuật g1ỏI, ở g1ữa ngã tư đường 
hóa làm đại chúng rồi đem pháp thập thiện đạo 
Đ1áO hóa, cũng đem tứ thiên, tứ vô lượng tâm, tứ 
vô săc định, tứ niệm xứ đến mười tám pháp bất 
cộng để giáo hóa khiến thực hành. Tu Bồ Đề nghĩ 
thế nào? Có chúng sanh thiệt được nhà ảo thuật 
giáo hóa chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không có thiệt. 


210 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





- Cũng vậy, nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát giáo 
hóa chúng sanh thực hành thập thiện đạo đến 
mười tám pháp bất cộng, nhưng thiệt không có 
chúng sanh thực hành thập thiện đạo đến pháp bất 
cộng. Tại sao vậy? Vì pháp tướng như ảo vậy. 
Đây gọi là đại Bồ tát đại trang nghiêm. 

Lại nây Tu Bỏ Đề! Đại Bồ tát an trụ Sẵn đề ba 
la mật, giáo hóa chúng sanh làm cho họ thực hành 
Săn đề ba la mật. An trụ và giáo hóa thế nào? Đại 
Bỏ tát từ lúc sơ phát tâm đến nay, dầu bị tất cả 
chúng sanh mắng nhiếc, đánh đập, chém giết vẫn 
không móng khởi một niệm động tâm và cũng 
dạy tất cả chúng sanh thực hành nhẫn nhục nây, 
nhưng thiệt không có chúng sanh thọ giáo và thực 
hành nhẫn nhục. Tại sao vậy? Vì pháp tướng như 
ảo vậy. Ví như nhà ảo thuật giỏi, hóa hiện đại 
chúng rồi dạy thực hành nhẫn nhục. Đây gọi là 
đại Bồ tát đại trang nghiêm. 

Lại này Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát an trụ Tỳ lê gia 
ba la mật, giáo hóa tất cả chúng sanh thực hành 
Tỳ lê gia ba la mật. An trụ và giáo hóa thế nào? 
Đại Bồ tát đúng với tâm Nhứt thiết trí, thân tâm 
tinh tân giáo hóa chúng sanh. Nhưng thiệt không 
có chúng sanh thọ giáo. Tại sao vậy? Vì pháp 
tướng như ảo vậy. Ví như nhà ảo thuật giỏi. Đây 
øọI là đại Bồ tát đại trang nghiêm. 


PHÁM TRANG NGHIÊM - THỨ MƯỜI BẢY 211 





Lại nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát an trụ Thiền na 
ba la mật, giáo hóa tất cả chúng sanh thực hành 
Thiên na ba la mật. An trụ và giáo hóa thế nào? 
Đại Bồ tát an trụ trong pháp bất động, chắng thấy 
có loạn, chắng thây có định, giáo hóa tất cả chúng 
sanh thực hành Thiền na ba la mật, nhẫn đến Vô 
thượng Bỏ đề trọn chẳng rời Thiên na ba la mật. 
Nhưng thiệt không có chúng sanh thọ giáo thực 
hành Thiền na ba la mật. Tại sao vậy? Vì pháp 
tướng như ảo vậy. VÍ như nhà ảo thuật giỏi. Đây 
øọI là đại Bồ tát đại trang nghiêm. 

Lại nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát an trụ Bát nhã 
ba la mật, giáo hóa tất cả chúng sanh thực hành 
Bát nhã ba la mật. An trụ và giáo hóa thế nào? 
Đại Bồ tát lúc an trụ trong Bát nhã ba la mật, 
không có pháp được thử ngạn bỉ ngạn, giáo hóa 
tất cả chúng sanh thực hành Bát nhã ba la mật, 
nhẫn đến Vô thượng Bồ đề trọn chăng rời Bát nhã 
ba la mật. Nhưng thiệt không có chúng sanh thực 
hành Bát nhã ba la mật. Tại sao vậy? Vì pháp 
tướng như ảo vậy. VÍ như nhà ảo thuật giỏi. Đây 
øọI là đại Bồ tát đại trang nghiêm. 

Lại nây Tu Bồ Đề! Tùy theo chỗ đáng được 
độ của chúng sanh trong hằng sa quốc độ ở mười 
phương, đại Bồ tát tự biến thân hình an trụ Đàn 
na ba la mật nhẫn đến Bát nhã ba la mật, cũng 


212 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





giáo hóa chúng sanh thực hành sáu ba la mật. 
Chúng sanh tuân hành pháp này đến Vô thượng 
Bồ để trọn chăng rời pháp nây. Nhưng thiệt 
không có chúng sanh tuân hành. Tại sao vậy? Vì 
pháp tướng như ảo vậy. Ví như nhà ảo thuật giỏ1. 
Đây gọi là đại Bồ tát đại trang nghiêm. 

Lại nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát đại trang 
nghiêm đúng với tâm Nhứt thiết trí, chắng nghĩ 
răng: Tôi dạy bao nhiêu người nây an trụ sáu ba 
la mật mà chăng dạy những người kia. Cũng 
chắng nghĩ răng: Tôi dạy bao nhiêu người nây an 
trụ tử niệm xứ đến bất cộng pháp mà chăng dạy 
bao nhiêu người kia. Cũng chăng nghĩ răng: Tôi 
dạy bao nhiêu người nây cho họ được quả Tu đà 
hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, A la hán, Bích chi 
Phật, Nhứt thiết chủng trí mà chẳng dạy bao 
nhiêu người kia. 

Đại Bỏ tát đúng với tâm Nhứt thiết trí, nghĩ 
răng: tôi sẽ làm cho vô lượng vô biên vô số tất cả 
chúng sanh an trụ sáu ba la mật. Tôi sẽ đặt tất cả 
chúng sanh nơi tứ niệm xứ nhẫn đến mười tám 
pháp bất cộng. Tôi sẽ làm cho tất cả chúng sanh 
được quả Tu Đà Hoàn đến Nhứt thiết chủng trí. 
Nhưng thiệt không có chúng sanh an trụ sáu ba la 
mật nhẫn đến được Nhứt thiết chủng trí. Tại sao 


PHÁẢM TRANG NGHIÊM - THỨ MƯỜI BẢY 213 





vậy? Vì pháp tướng như ảo vậy, vì như nhà ảo 
thuật giỏi. Đây gọi là đại Bồ tát đại trang nghiêm. 

Ngài Tu Bỏ Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Theo ý nghĩa mà con 
được nghe nơi đức Phật dạy, thì đại Bồ tát không 
đại trang nghiêm là đại trang nghiêm. Vì các pháp 
tự tánh rỗng không vậy. 

Nghĩa là sắc tự tướng rỗng không nhẫn đến 
thức tự tướng rỗng không, nhãn tự tướng rỗng 
không nhẫn đến ý tự tướng rỗng không, sắc tự 
tướng rỗng không nhẫn đến pháp tự tướng rỗng 
không, nhãn thức tự tướng rỗng không nhẫn đến 
ý thức tự tướng rỗng không, nhãn xúc tự tướng 
rỗng không nhẫn đến ý xúc tự tướng rỗng 
không, nhãn xúc nhơn duyên sanh thọ tự tướng 
rỗng không nhẫn đến ý xúc nhơn duyên sanh 
thọ tự tướng rỗng không, Đàn na ba la mật đến 
Bát nhã ba la mật tự tướng rỗng không, nội 
Không nhân đến vô pháp hữu pháp Không tự 
tướng rỗng không, tứ niệm XỨ nhẫn đến mười 
tám pháp bắt cộng tự tướng rỗng không, Bồ tát 
tự tướng rỗng không. 

Do duyên cớ trên đây mà biết rằng đại Bồ tát 
không đại trang nghiêm là đại trang nghiêm. 


214 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Đức Phật nói: Phải lắm, đúng như lời ông nói. 
Nây Tu Bô Đê! Nhúứt thiệt trí chăng phải là tác 
pháp, chúng sanh cũng chăng phải là tác pháp. Đại 
Bô tát vì chúng sanh nây mà đại trang nghiêm. 

Tại sao vậy? Vì tác giả bất khả đắc vậy. 

Này Tu Bỏ Đề! Nhứt thiết trí chăng phải là 
pháp làm ra, sanh ra; chúng sanh nây cũng chăng 
phải pháp làm ra, sanh ra. 

Tại sao vậy? Vì sắc chẳng phải làm ra chăng 
phải chăng làm ra, thọ tưởng hành thức chăng 
phải làm ra chăng phải chăng làm ra, nhân đên ý 
xúc nhơn duyên sanh thọ chăng phải làm ra chăng 
phải chăng làm ra, ngã nhơn nhân đền tri giả, kiên 
ø1ả chăng phải làm ra chăng phải chăng làm ra. 

Tại sao vậy? Vì các pháp rốt ráo bất khả đặc vậy. 

Này Tu Bỏ Đề! Mộng nhẫn đến biến hóa 
chăng phải làm ra chăng phải chăng làm ra, vì rôt 
ráo bât khả đặc vậy. 

Này Tu Bỏ Đè! Nội Không nhẫn đến vô pháp 
hữu pháp Không chăng phải làm ra chăng phải 
chăng làm ra, vì rôt ráo bât khả đặc vậy. Tứ niệm 
xứ nhân đên mười tám pháp bât cộng chăng phải 
làm ra chăng phải chăng làm ra, vì rôt ráo bât khả 
đặc vậy. 


PHÁẢM TRANG NGHIÊM - THỨ MƯỜI BẢY 215 





Nây Tu Bỏ Đè! Pháp như, pháp tướng, pháp 
tảnh, pháp trụ, pháp vị, thiệt tẾ chăng phải làm ra 
chẳng phải chăng làm ra, vì rốt ráo bất khả đắc 
vậy. Bồ tát chăng phải làm ra chăng phải chăng 
làm ra, vì rốt ráo bất khả đắc vậy. Nhứt thiết trí và 
Nhứt thiết chủng trí chăng phải làm ra chẳng phải 
chẳng làm ra, vì rốt ráo bất khả đắc vậy. 

Này Tu Bồ Đề! Do duyên cớ nây nên Nhứt 
thiết trí chăng phải pháp làm ra, sanh ra; chúng 
sanh nây cũng chắng phải pháp làm ra sanh ra. Đại 
Bồ tát vì chúng sanh nầy mà đại trang nghiêm. 


Ngài Tu Bồ Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! 
Như con quán sát nghĩa của đức Phật nói thì sắc 
không phược không thoát; thọ tưởng hành thức 
không phược không thoát”. 

Ngài Phú Lâu Na hỏi Ngài Tu Bồ Đẻ: “Những 
sắc øil không phược không thoát? những thọ 
tưởng hành thức gì không phược không thoát?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Sắc như mộng và thọ tưởng hành thức như 
mộng không phược không thoát. Sắc như ảnh, 
như hưởng, như ảo, như diệm, như hóa và thọ 
tưởng hành thức như ảnh, như hưởng, như ảo, 
như điệm, như hóa không phược không thoát. 


216 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Nẵẩy ngài Phú Lâu Na! Sắc thọ tưởng hành, 
thức quá khứ, không phược không thoát. Sắc thọ 
tưởng hành thức vị lai, không phược không thoát. 
Sắc thọ tưởng hành thức hiện tại, không phược 
không thoát. 

Tại sao không phược không thoát? 


Vì sắc thọ tưởng hành, thức đây là vô sở hữu 
nên không phược không thoát. 

Vì sắc thọ tưởng hành thức đây là ly, là tịch 
diệt, là bât sanh nên không phược không thoát. 

Nẵy Ngài Phú Lâu Na! Thiện và bất thiện 
cùng vô ký, sắc thọ tưởng hành thức cũng không 
phược không thoát. 

Thế gian, xuất thế gian và hữu lậu cùng vô 
lậu, sắc thọ tưởng hành thức cũng không phược 
không thoát. 

Tại sao vậy? Vì là vô sở hữu, là ly, là tịch 
diệt, là bât sanh nên không phược không thoát. 

Tất cả pháp cũng không phược không thoát. 
Tại sao vậy? Vì là vô sở hữu, là ly, là tịch diệt, là 
bât sanh nên không phược không thoát. 

Nẵy ngài Phú Lâu Na! Đàn na ba la mật đến 
Bát nhã ba la mật không phược không thoát. Vì là 


PHẢM TRANG NGHIÊM - THỨ MƯỜI BẢY 217 





vô sở hữu, là ly, là tịch diệt, là bất sanh nên 
không phược không thoát. 

Nẵy Ngài Phú Lâu Na! Nội Không đến vô 
pháp hữu pháp Không, tứ niệm xứ đến mười 
tám pháp bất cộng, Vô thượng Bỏ đề, Nhứt thiết 
trí, Nhứt thiết chủng trí, Bồ tát và Phật cũng đều 
không phược không thoát. Vì là vô sở hữu, là 
ly, là tịch diệt, là bất sanh nên không phược 
không thoát. 

Nây Ngài Phú Lâu Na! Pháp như, pháp tướng, 
pháp tánh, pháp trụ, pháp vỊ, thiệt tế, vô vi pháp 
cũng đêu không phược không thoát. Vì là vô sở 
hữu, là ly, là tịch diệt, là vô sanh nên không 
phược không thoát. 

Nây Ngài Phú Lâu Na! Đây gọi là đại Bồ tát 
Đàn na ba la mật đến Bát nhã ba la mật không 
phược không thoát, tứ niệm xứ đến Nhứt thiết 
chủng trí không phược không thoát. 

Đại Bồ tát an trụ trong sáu ba la mật không 
phược không thoát, nhẫn đến an trụ Nhứt thiết 
chủng trí không phược không thoát để thực hiện 
không phược không thoát thành tựu chúng sanh, 
không phược không thoát thanh tịnh Phật độ, 
không phược không thoát cúng dường chư Phật, 
không phược không thoát nghe chánh pháp, 


218 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





không phược không thoát trọn chắng rời chư 
Phật, không phược không thoát trọn chắng rời các 
thân thông, không phược không thoát trọn chăng 
rời ngũ nhãn, không phược không thoát trọn 
chẳng rời các môn đà la ni, không phược không 
thoát trọn chắng rời các môn tam muội, không 
phược không thoát sẽ sanh đạo chủng trí, không 
phược không thoát sẽ được Nhứt thiết chủng trí, 
không phược không thoát chuyên pháp luân, 
không phược không thoát an lập chúng sanh nơi 
tam thừa. 

Nẵy Ngài Phú Lâu Na! Đại Bồ tát thực hành 
không phược không thoát sáu ba la mật, phải biết 
tật cả pháp đều không phược không thoát, vì là vô 
sở hữu, là ly, là tịch diệt, là bất sanh nên không 
phược không thoát. 

Đây gọi là đại Bồ tát không phược không thoát 
đại trang nghiêm. 


219 





KINH MÀ. HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM VẦN THỪA 
THỨ MƯỜI TÁM 


Ngài Tu Bỏ Đề bạch đức Phật: 

Bạch đức Thế Tôn! Những øi là đại Bồ tát Đại 
thừa? Thê nào sẽ biệt là đại Bô tát phát xu Đại 
thừa? Thừa ây phát từ đâu? Thừa ây đên chỗ nào? 
Sẽ an trụ chô nào? AI sẽ ngôi nơi thừa ây đê ra? 

Đức Phật nói: 

Này Tu Bồ Đê! Sáu ba la mật là đại Bồ tát Đại 
thừa. Đây là sáu ba la mật: Đàn na ba la mật, Thị 
la ba la mật, Săn đê ba la mật, Tỳ lê gia ba la mật, 
Thiên na ba la mật và Bát nhã ba la mật. 


220 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Thế nào gọi là Đàn na ba la mật? 

Này Tu Bồ Đẻ! Đại Bồ tát dùng tâm đúng với 
Nhứt thiết trí đề bô thí những sở hữu trong thân 
ngoài thần, cùng chung tât cả chúng sanh hướng 
vê Vô thượng Bô đê, vì pháp dụng vô sở đắc vậy. 
Đây gọi là đại Bồ tát Đàn na ba la mật. 

Thế nào gọi là Thi la ba la mật? 

Nâày Tu Bỏ Đẻ! Đại Bồ tát dùng tâm đúng với 
Nhút thiệt trí, đê tự thực hành thập thiện đạo và 
cũng dạy người khác thực hành, vì vô sở đặc vậy. 
Đây gọi là đại Bồ tát Thị la ba la mật. 

Thế nào gọi là Săn đề ba la mật? 

Nâày Tu Bồ Đẻ! Đại Bồ tát dùng tâm đúng với 
Nhứt thiết trí, tự đầy đủ nhẫn nhục và cũng dạy 
người khác thực hành nhẫn nhục, vì vô sở đắc 
vậy. Đây gọi là đại Bồ tát Săn đề ba la mật. 

Thế nảo gọi là Tỳ lê gia ba la mật? 

Nâày Tu Bỏ Đẻ! Đại Bồ tát dùng tâm đúng với 
Nhút thiệt trí, thực hành năm ba la mật kia, siêng 
tu không thôi nghỉ, cũng an lập chúng sanh nơi 
năm ba la mật, vì vô sở đặc vậy. Đây gọi là đại 
Bô tát Tỳ lề gia ba la mật. 


Thế nào gọi là Thiền na ba la mật? 


PHẢM VÁN THỪA - THỨ MƯỜI TÁM 221 





Này Tu Bỏ Đề! Đại Bồ tát dùng tâm đúng với 
Nhứt thiết trí, tự dùng phương tiện nhập các thiên 
chăng thọ sanh theo thiên và cũng dạy người khác 
nhập các thiên, vì vô sở đặc vậy. Đây gọi là đại 
Bô tát Thiên na ba la mật. 

Thế nào gọi là Bát nhã ba la mật? 

Này Tu Bỏ Đề! Đại Bồ tát dùng tâm đúng với 
Nhứt thiệt trí, chăng châp trước tât cả pháp và 
quán pháp tánh vì vô sở đặc vậy. Cũng dạy người 
khác chăng châp trước tât cả pháp và quán pháp 
táảnh vì vô sở đặc vậy. Đây gọi là đại Bô tát Bát 
nhã ba la mật. 

Này Tu Bồ Đề! Đây là đại Bồ tát Đại thừa. 

Đại Bồ tát lại có Đại thừa. Những là nội Không, 
ngoại Không, nội ngoại Không, Không Không, đại 
Không, đệ nhứt nghĩa Không, hữu vi Không, vô v1 
Không, tât cánh Không, vô thi Không, tán Không, 
tảnh Không, tự tướng Không, chư pháp Không, bât 
khả đặc Không, vô pháp Không, hữu pháp Không, 
vô pháp hữu pháp Không. 

Những si là nội Không? 

Nội pháp là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Xét 
vê nhãn thi nhãn rông không, nhân đên xét vê ý 
thì ý rông không, vì chăng phải thường chăng 


222 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





phải diệt. Tại sao vậy? Vì tánh tự như vậy. Đây 
øọI1 là nội Không. 

Những gì là ngoại Không? 

Ngoại pháp là sắc, thanh, hương, VỊ, xúc và 
pháp. Xét về sắc thì sác rông không, nhân đên xét 
vê pháp thì pháp rông không, vì chăng phải 
thường chăng phải diệt. Tại sao vậy? Vì tánh tự 
như vậy. Đây gọi là ngoại Không. 

Những øì là nội ngoại Không? 

Nội ngoại pháp là thập nhị nhập: nội lục nhập 
tức là sáu căn và ngoại lục nhập tức là sáu trân. 
Xét về nội pháp thi nội pháp rông không, xét vê 
ngoại pháp thì ngoại pháp rông không, vì đêu 
chăng phải thường chăng phải diệt. Tại sao vậy? 
Vì tánh tự như vậy. Đây gọi là nội ngoại Không. 

Những gì là Không Không? 

Không là tất cả pháp rông không. Không nây 
cũng là rông không, vì chăng phải thường chăng 
phải diệt. Tại sao vậy? Vì tánh tự như vậy. Đây 
gọI là Không Không. 

Những gì là đại Không? 

Đại là nói mười phương. Xét về đông phương 
thi đông phương. rỗng không, nhẫn đến hạ phương 
thì hạ phương rỗng không, vì chăng phải thường 


PHẨM VÁN THỪA - THỨ MƯỜI TÁM 223 





chắng phải diệt. Tại sao vậy? Vì tánh tự như vậy. 
Đây gọi là đại Không. 

Những si là đệ nhứt nghĩa Không? 

Đệ nhứt nghĩa là nói Niết bàn. Xét về Niết bàn 
thì Niết bàn rỗng không, vì chăng phải thường 
chăng phải diệt. Tại sao vậy? Vì tánh tự như vậy. 
Đây là đệ nhứt nghĩa Không. 

Những si là hữu vi Không? 

Hữu vi pháp là nói tam giới: Dục giới, Sắc 
giới và Vô Sắc giới. Xét vê Dục giới thì Dục giới 
rỗng không, Sắc giới thì Sắc giới rỗng không, Vô 
Sắc giới thì Vô Sắc giới rỗng không, vì chăng 
phải thường chăng phải diệt. Tại sao vậy? Vì tánh 
tự như vậy. Đây gọi là hữu vI Không. 

Những øì là vô vi Không? 

Vô vị pháp là nói không tướng sanh, không 
tướng trụ, không tướng diệt. Xét vê vô v1 pháp thì 
vô vi pháp rỗng không, vì chăng phải thường 
chăng phải diệt. Tại sao vậy? Vì tánh tự như vậy. 
Đây gọi là vô vi Không. 

Những øi là tất cánh Không? 

Tất cánh là nói các pháp rốt ráo bất khả đắc, 
tức là tât cánh rông không, vì chăng phải thường 


224 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





chắng phải diệt. Tại sao vậy? Vì tánh tự như vậy. 
Đây gọi là tât cánh Không. 

Những gi là vô thi Không? 

_ Xét về chỗ khởi đầu của các pháp thì bất khả 
đặc, vì chăng phải thường chăng phải diệt. Tại sao 
vậy? Vì tánh tự như vậy. Đây gọi là vô thí Không. 

Những gì là tán Không? 

- Tán là nói các pháp không diệt. Không diệt 
nây cũng rông không, vì chăng phải thường chăng 
phải diệt. Tại sao vậy? Vì tánh tự như vậy. Đây 
gọI là tán Không. 

Những si là tánh Không? 

Hoặc hữu vi pháp tánh, hoặc vô vi pháp tánh, 
tảnh nây chăng phải Thanh văn, Bích chị Phật 
làm ra; chăng phải Phật làm ra, cũng chăng phải 
người khác làm ra. Xét về tánh nây, thì tánh nây 
rồng không, vì chăng phải thường chăng phải 
diệt. Tại sao vậy? Vì tánh tự như vậy. Đây gọi là 
tảnh Không. 

Những øì là tự tướng Không? 

Tự tướng là nói sắc thì tướng biến hoại, thọ 
thì tướng lãnh thọ, tưởng thì tướng lây tướng 
dạng, hành thì tướng tạo tác, thức thì tướng rõ 
biết. Tự tướng của những pháp hữu vị, pháp vô v1 


PHẨM VÁN THỪA - THỨ MƯỜI TÁM 225 





đều rỗng không, vì chắng phải thường chăng phải 
diệt. Tại sao vậy? Vì tánh tự như vậy. Đây gọi là 
tự tướng không. 

Những øì là chư pháp Không? 

Chư pháp là nói ngũ âm, thập nhị nhập, thập 
bát giới. Xét về chư pháp nây thì chư pháp nây 
rỗng không, vì chăng phải thường chắng phải diệt 
vậy. Tại sao vậy? Vì tự táảnh như vậy. Đây gọi là 
chư pháp Không. 

Những øì là bất khả đắc Không? 

_ Tìm câu các pháp bất khả đắc đây là bất khả 
đắc Không, vi chăng phải thường chăng phải diệt. 
Tại sao vậy? VÌ tánh tự như vậy. Đây gọi là bât 
khả đặc Không. 

Những gi là vô pháp Không? 

"Nếu pháp không có thì cũng rỗng không, vì 
chăng phải thường chăng phải diệt. Tại sao vậy? 
Vì tánh tự như vậy. Đây gọi là vô pháp Không. 

Những øì là hữu pháp Không? 

Hữu pháp là nói trong các pháp hòa hiệp có tự 
tảnh tướng. Hữu pháp nây rông không, vì chăng 
phải thường chăng phải diệt. Tại sao vậy? Vì tánh 
tự như vậy. Đây gọi là hữu pháp Không. 

Những si là vô pháp hữu pháp Không? 


226 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Vô pháp trong các pháp và hữu pháp trong các 
pháp đêu rông không, vì chăng phải thường chăng 
phải diệt. Tại sao vậy? Vì tánh tự như vậy. Đây 
øọI1 là võ pháp hữu pháp Không. 

Này Tu Bồ Đề! Lại còn pháp pháp tướng 
Không, vô pháp vô pháp tướng Không, tự pháp tự 
pháp tướng Không, tha pháp tha pháp tướng Không. 

Những øì gọi là pháp pháp tướng Không? 

Pháp nơi đây là nói ngũ âm. Ngũ âm rỗng 
không. Đây gọi là pháp pháp tướng Không. 

Những øi gọi là vô pháp vô pháp tướng Không? 

Vô pháp nơi đây là nói vô vi pháp. Đây gọi là 
vô pháp vô pháp tướng Không. 

Những øì là tự pháp tự pháp tướng Không? 

Xét về các pháp thì tự pháp rỗng không. Rỗng 
không nây chăng phải do biệt cũng chăng phải do 
thầy. Đây gọi là tự pháp tự pháp tướng Không. 

Những gì gọi là tha pháp tha pháp tướng 
Không? 

Hoặc Phật xuất thê hoặc Phật chưa xuất thê: 
pháp trụ, pháp tướng, pháp vị, pháp tánh, như, 
thiệt tê vượt quá những pháp không nây. Đây gọi 
là tha pháp tha pháp tướng không. 

Đây gọi là đại Bồ tát Đại thừa. 


PHẢM VÁN THỪA - THỨ MƯỜI TÁM 227 





Nây Tu Bỏ Đê! Lại có đại Bồ tát Đại thừa. 
Chánh là Thủ lăng nghiêm tam muội, Bửu ân tam 
muội, Sư tử du hý tam muội, Diệu nguyệt tam 
muội, Nguyệt tràng tướng tam muội, Xuất chư 
pháp tam muội, Quán đảnh tam muội, Tất pháp 
tánh tam muội, Tất tràng tướng tam muội, Kim 
cang tam muội, Nhập pháp ân tam muội, Tam 
muội vương an lập tam muội, Phóng quang tam 
muội, Lực tân tam muội, Cao xuất tam muội, Tất 
nhập biện tài tam muội, Thích danh tự tam muội, 
Quán phương tam muội, Đà la mi ân tam muội, 
Vô cuông tam muội, Nhiếp chư pháp hải tam 
muội, Biên phú hư không tam muội, Kim cang 
luân tam muội, Bửu đoạn tam muội, Năng chiêu 
tam muội, Bất cầu tam muội, Vô trụ tam muội, 
Vô tâm tam muội, Tịnh đăng tam muội, Vô biên 
minh tam muội, Năng tác minh tam muội, Phổ 
chiêu minh tam muội, kiên tịnh chư tam muội tam 
muội, Vô câu minh tam muội, Hoan hỷ tam muội, 
Điền quang tam muội, Võ tận tam muội, Oal đức 
tam muội, Ly tận tam muội, Bắt động tam muội, 
Bắt thôi tam muội, Nhựt đăng tam muội, Nguyệt 
tịnh tam muội, Tịnh minh tam muội, Năng tác 
minh tam muội, Tác hành tam muội, Tr1 tướng 
tam muội, Như kim cang tam muội, Tâm trụ tam 
muội, Phố minh tam muội, An lập tam muội, Bửu 


228 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





tụ tam muội, Diệu pháp ân tam muội, Pháp đăng 
tam muội, Đoạn hỷ tam muội, Đáo pháp đảnh tam 
muội, Năng tán tam muội, Phân biệt chư pháp cú 
tam muội, Tự đẳng tướng tam muội, Ly tự tam 
muội, Đoạn duyên tam muội, Bất hoại tam muội, 
Vô chủng tướng tam muội, Vô xứ hành tam muội, 
Ly mông muội tam muội, Vô khứ tam muội, Bất 
biến dị tam muội, Độ duyên tam muội, Tập chư 
công đức tam muội, Trụ vô tâm tam muội, Tịnh 
diệu hoa tam muội, GIác ý tam muội, Vô lượng 
biện tam muội, Vô đăng đăng tam muội, Độ chư 
pháp tam muội, Phân biệt chư pháp tam muội, 
Tán nghi tam muội, Vô xứ tam muội, Nhứt trang 
nghiêm tam muội, Sanh hành tam muội, Nhứt 
hành tam muội, Bất nhứt hành tam muội, Diệu 
hành tam muội, Đạt nhứt thiết hữu để tán tam tam 
muội, Nhập danh ngữ tam muội, Ly âm thanh tự 
ngữ tam muội, Nhiên cự tam muội, Tịnh tướng 
tam muội, Phá tướng tam muội, Nhứt thiết chủng 
diệu túc tam muội, Bất hỷ khổ lạc tam muội, Vô 
tận tướng tam muội, Đà la ni tam muội, Nhiếp 
chư tà chánh tướng tam muội, Diệt tăng á1 tam 
muội, Nghịch thuận tam muội, Tịnh quang tam 
muội, Kiên cỗ tam muội, Mãn nguyệt tịnh quang 
tam muội, Đại trang nghiêm tam muội, Năng 
chiếu nhứt thiết thế tam muội, Tam muội đăng 


PHẨM VÁN THỪA - THỨ MƯỜI TÁM 229 





tam muội, Nhiếp nhứt thiết hữu tránh vô tránh 
tam muội, Bât lạc nhứt thiệt trụ xứ tam muội, 
Như trụ định tam muội, Hoại thân suy tam muội, 
Hoại ngữ như hư không tam muội, Ly trước như 
hư không bât nhiễm tam muội. 

Thế nảo gọi là Thủ lăng nghiêm tam muội? 

Biết chỗ hành xứ của các tam muội, đây gọi là 
Thủ lăng nghiêm tam muội. 

Thể nào øọI là Bửu ân tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thể ấn các 
tam muội, đây gọi là Bửu ân tam muội. 

Thế nảo gọi là Sư tử du hý tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thể du hý 
trong các tam muội như sư tử, đây gọi là Sư tử du 
hý tam muội. 

Thể nào øọ1 là Diệu nguyệt tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thể soi sáng 
các tam muội như mặt nguyệt sáng, đây gọi là 
Diệu nguyệt tam muội. 

Thế nảo gọi là nguyệt tràng tướng tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thể nắm giữ 
tướng của các tam muội, đây gọi là Nguyệt tràng 
tướng tam muội. 


230 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Thế nảo gọi là xuất Chư pháp tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thê xuất 
sanh các tam muội, đây gọi là xuât Chư pháp 
tam muội. 

Thế nảo gọi là Quán đảnh tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thê xem thấy 
tột đảnh của các tam muội, đây gọi là Quán đảnh 
tam muội. 

Thế nảo gọi là Tất pháp tánh tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì quyết định biết 
pháp tánh, đây gọi là Tât pháp tánh tam muội. 

Thế nảo gọi là Tất tràng tướng tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thể nắm giữ 
bửu tràng của các tam muội, đây gọi là Tât tràng 
tướng tam muội. 

Thế nảo gọi là Kim cang tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thể phá các 
tam muội, đây gọi là Kim cang tam muội. 

Thế nảo gọi là Nhập pháp ấn tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì nhập vào các 
pháp ân, đây gọi là Nhập pháp ân tam muội. 

Thế nào gọi là Tam muội vương an lập tam 
muội? 


PHẨM VÁN THỪA - THỨ MƯỜI TÁM 231 





An trụ trong tam muội nây thì an trụ vững 
vàng trong tât cả tam muội như đề vương, đây gọi 
là Tam muội vương an lập tam muội. 

Thế nảo gọi là Phóng quang tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thê phóng 
quang chiêu các tam muội, đây gọi là Phóng 
quang tam muội. 

Thế nào gọi là Lực tân tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thể làm thế 
lực đôi với các tam muội, đây gọi là Lực tân tam 
muội. 

Thể nào øọI là Cao xuất tam muội? 

An trụ trong tam muội này thì có thể tăng 
trưởng các tam muội, đây gọi là Cao xuât tam 
muội. 

Thế nảo gọi là Tất nhập biện tài tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thể biện 
thuyết các tam muội, đây gọi là Tât nhập biện tài 
tam muội. 

Thế nào gọi là Thích danh tự tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thể giải thích 
danh tự của các tam muội, đây gọi là Thích danh 
tự tam muội. 


232 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Thế nảo gọi là Quán phương tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thê quán sát 
phương hướng các tam muội, đây gọi là Quán 
phương tam muội. 

Thế nào gọi là Đà la ni ấn tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thể nắm giữ 
các tam muội ân, đây gọi là Đà la n1 ân tam muội. 

Thế nảo gọi là Vô cuống tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì không khi dối đối 
với các tam muội, đây gọi là Vô cuông tam muội. 

Thế nào gọi là Nhiếp chư pháp hải tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thê nhiếp lấy 
các tam muội như nước đại hải, đây gọi là Nhiêp 
chư pháp hải tam muội. 

Thế nào gọi là Biến phú hư không tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì che trùm các 
tam muội như hư không, đây gọi là Biên phú hư 
không tam muội. 

Thế nảo gọi là Kim cang luân tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thể nắm giữ 
các tam muội phân, đây gọi là Kim cang luân 
tam muội. 


PHẨM VÁN THỪA - THỨ MƯỜI TÁM 233 





Thể nào øọI là Bửu đoạn tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thể đứt trừ 
phiên não câu của các tam muội, đây gọi là Bửu 
đoạn tam muội. 

Thế nào gọi là Năng chiêu tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thể dùng 
quang minh chiêu rõ các tam muội, đây gọi là 
Năng chiêu tam muội. 

Thể nào gọI là Bắt cầu tam muội? 

_ An frụ trong tam muội nây thì không có pháp 
đê câu, đây gọi là Bât câu tam muội. 

Thể nào øọI là Vô trụ tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì chăng thấy tất 
cả pháp trụ, đây gọi là Vô trụ tam muội. 

Thể nào øọI là Vô tâm tam muội? 

_An trụ trong tam muội nây thì tâm và tâm sở 
chăng hiện hành, đây gọi là Vô tâm tam muội. 

Thế nào øọI1 là Tịnh đăng tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì đối với các tam 
muội chiêu sáng như đèn sáng, đây gọi là Tịnh 
đăng tam muội. 

Thế nào gọi là Vô biên minh tam muội? 


234 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





An trụ trong tam muội nây thì làm ánh sáng 
vô biên cho các tam muội đây gọi là Vô biên 
minh tam muội. 

Thế nảo gọi là Năng tác minh tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì liền có thể làm 
sáng cho các tam muội, đây gọi là Năng tác minh 
tam muội. 

Thế nào gọi là Phố chiêu minh tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thê chiếu 
các tam muội môn, đây gọi là Phô chiêu minh 
tam muội. 

Thế nào øọI là Kiên tịnh chư tam muội tam 
muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thể làm cho 


tướng của các tam muội bên chắc trong sạch, đây 
øọI là Kiên tịnh chư tam muội tam muội. 


Thê nào gọi là Võ cầu minh tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thê trừ câu 
nhơ của các tam muội, đây gọi là Võ câu minh 
tam muội. 


Thế nào gọi là Hoan hỷ tam muội? 


An trụ trong tam muội nây thì lãnh thọ sự 
hoan hỷ của các tam muội, đây gọi là Hoan hỷ 
tam muội. 


PHẨM VÁN THỪA - THỨ MƯỜI TÁM 235 





Thế nảo gọi là Điển quang tam muội? 


An trụ trong tam muội nây thì chiêu suôt các 


236 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





tam muội như điển quang, đây gọi là Điển quang 
tam muội. 

Thế nào øọI là Vô tận tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì đỗi với các 
tam muội chăng thây cùng tận, đây gọi là Vô tận 
tam muội. 

Thế nào gọi là Oai đức tam muội? 

An trụ trong tam muội này thì có oai đức 
chiêu rõ đôi với các tam muội, đây gọi là Oai đức 
tam muội. 

Thế nào øọI là Ly tận tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì chắng thây các 
tam muội cùng tận, đây gọi là Ly tận tam muội. 

Thế nảo gọi là Bất động tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì làm cho các 
tam muội chăng động, chăng lay, đây gọi là Bât 
động tam muỘi. 

Thế nảo gọi là Bất thôi tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thể chắng 
thầy các tam muội thôi thât, đây gọi là Bât thôi 
tam muội. 

Thế nào øọI là Nhựt đăng tam muội? 


An trụ trong tam muội nây thì phóng quang 


PHẨM VÁN THỪA - THỨ MƯỜI TÁM 237 





chiếu các tam muội môn, đây gọi là Nhựt đăng 
tam muội. 

Thể nào øọI là Nguyệt tịnh tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thể trừ sự 
tôi tắm của các tam muội, đây gọi là Nguyệt tịnh 
tam muội. 

Thế nào øọI1 là Tịnh minh tam muội? 

An trụ trong tam muội nây nơi các tam muội 
được tứ vô ngại trí, đây gọi là Tịnh minh tam 
muội. 

Thế nào gọi là Năng tác minh tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì nơi các tam 
muội môn có thê làm sáng, đây gọi là Năng tác 
minh tam muội. 

Thế nào gọi là Tác hành tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thể làm cho 
các tam muội có chỗ tạo tác, đây gọi là Tác hành 
tam muội. 

Thế nảo gọi là Tri tướng tam muội? 

An trụ trong các tam muội nây thì thấy các 
tam muội liên biệt tướng của các tam muội, đây 
gọI là Tr1 tướng tam muội. 


Thế nào gọi là như Kim cang tam muội? 


238 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





An trụ trong tam muội nây thì có thể quán 
xuyên thâu suôt các pháp, nhưng cũng chăng thây 
có thầu suôt, đây gọi là như Kim cang tam muội. 

Thế nào gọi là Tâm trụ tam muội? 

An trụ trong tam muội này thì tâm chắng 
động, chăng chuyên, chăng não, cũng chăng nghĩ 
nhớ có tâm nây, đây gọi là Tâm trụ tam muội. 

Thế nào gọi là Phố minh tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì thấy khắp 
quang minh của các tam muội, đây gọi là Phô 
minh tam muội. 

Thế nảo gọi là An lập tam muội? 

An trụ ở trong tam muội nây thì ở nơi các 
tam muội an lập chăng động, đây gọi là An lập 
tam muội. 

Thế nào øọI là Bửu tụ tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì thấy khắp các 
tam muội như thây đông châu báu, đây gọi là Bửu 
tụ tam muội. 

Thế nảo gọi là Diệu pháp ấn tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thể ấn khả 
các tam muội, vì dùng vô ân đê ân vậy, đây gọi là 
Diệu pháp ân tam muội. 


PHẨM VÁN THỪA - THỨ MƯỜI TÁM 239 





Thế nảo gọi là Pháp đẳng tam muội? 

An trụ trong tam muội này thì quán sát các 
pháp binh đăng, không pháp nào chăng bình 
đăng, đây gọi là Pháp đăng tam muội. 

Thể nào øọI là Đoạn hỷ tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì dứt sự hỷ trong 
tât cả pháp, đây gọi là Đoạn hỷ tam muội. 

Thế nảo gọi là Đáo pháp đảnh tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì diệt các pháp 
ám, cũng là ở trên các tam muội, đây gọi là Đảo 
pháp đánh tam muội. 

Thể nào øọI là Năng tán tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thể phá tan 
các pháp, đây gọi là Năng tán tam muội. 

Thế nào gọi là Phân biệt chư pháp cú tam 
muội? 

An trụ trong tam muội nây thì phân biệt các 
pháp cú của các tam muội, đây gọi là Phân biệt 
chư pháp cú tam muội. 

Thế nảo gọi là Tự đẳng tướng tam muội? 

An trụ trong tam muội nầy thì được tự đẳng 
của các tam muội, đây gọi là Tự đăng tướng 
tam muội. 


240 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Thế nào øọI là Ly tự tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì nơi các tam 
muội nhân đên không thây một chữ, đầy gọi là Ly 
tự tam muội. 

Thế nào øọI là Đoạn duyên tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì dứt duyên của 
các tam muội, đây gọi là Đoạn duyên tam muội. 

Thế nào gọI là Bắt hoại tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì chắng thây các 
pháp biên dị, đây gọi là Bât hoại tam muội. 

Thế nảo gọi là Vô chủng tướng tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì chắng thây các 
pháp có nhiêu thứ loại, đây gọi là Vô chủng 
tướng tam muội? 

Thế nào gọi là Vô xứ hành tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì chăng thấy xứ 
hành của các tam muội, đây gọi là Vô xứ hành 
tam muội. 

Thế nào gọi là Ly mông muội tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì lìa rời sự tối 
tăm vi tê của các tam muội, đây gọi là Ly mông 
muội tam muội. 


Thế nảo gọi là Vô khứ tam muội? 


PHẨM VÁN THỪA - THỨ MƯỜI TÁM 241 





An trụ trong tam muội nây thì chăng thấy 
tướng đi của tât cả tam muội, đây gọi là Vô khứ 
tam muội. 

Thế nào gọi là Bất biên dị tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì chăng thấy 
tướng biên dị của các tam muội, đây gọi là Bât 
biên dị tam muội. 

Thể nào øọ1 là Độ duyên tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì vượt qua cảnh 
giới của các tam muội duyên, đây gọi là Độ 
duyên tam muội. 

Thế nảo gọi là Tập chư công đức tam muội? 

An trụ trong tam muội này thì chứa nhóm 
công đức của các tam muội, đây gọi là Tập chư 
công đức tam muội. 

Thể nào øọI1 là Trụ vô tâm tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì đối với các tam 
muội tâm vô sở nhập, đây gọi là Trụ vô tâm tam 
muội. 

Thế nào gọi là Tịnh diệu hoa tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì làm cho các 


tam muội tịnh diệu như hoa xinh đẹp sạch thơm, 
đây gọi là Tịnh diệu hoa tam muội. 


242 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Thế nảo gọi là Giác ý tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì được thất giác 
phần ở trong các tam muội, đây gọi là Giác ý 
tam muội. 

Thế nào øọI là Vô lượng biện tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì ở trong các 
pháp được vô lượng biện, đây gọi là Vô lượng 
biện tam muội. 

Thế nảo gọi là Vô đăng đắng tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì được tướng vô 
đăng đăng nơi các tam muội, đây gọi là Vô đăng 
đăng tam muội. 

Thế nảo gọi là Độ chư pháp tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì vượt qua tất cả 
tam giới, đây gọi là Độ chư pháp tam muội. 

Thế nảo gọi là Phân biệt chư pháp tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì phân biệt thấy 
các tam muội và các pháp, đây gọi là Phân biệt 
chư pháp tam muội. 

Thế nảo gọi là Tán nghi tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì được tiêu tan 
sự nghi đôi với các pháp, đây gọi là Tán nghĩ 
tam muội. 


PHẨM VÁN THỪA - THỨ MƯỜI TÁM 243 





Thể nào gọI là Vô trụ xứ tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì chăng thấy 
chô trụ xứ của các pháp, đây gọi là Vô trụ xứ 
tam muội. 

Thế nảo gọi là Nhứt trang nghiêm tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì trọn chắng thấy 
các pháp có hai tướng, đây gọi là Nhút trang 
nghiêm tam muội. 

Thế nào gọi là Sanh hành tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì chắng thây các 
hành sanh khởi, đầy gọi là Sanh hành tam muội. 

Thế nào gọi là Nhứt hành tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì chắng thây các 
tam muội thử ngạn, bỉ ngạn, đây gọi là Nhứt hành 
tam muội. 

Thế nào gọi là Bất nhứt hành tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì chắng thây các 
tam muội một tướng, đây gọi là Bât nhứt hành 
tam muội. 

Thế nào øọI là Diệu hành tam muội? 

An trụ trong tam muội nầy thì chẳng thây 
các tam muội hai tướng, đây gọi là Diệu hành 
tam muội. 


244 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Thế nảo gọi là Đạt nhứt thiết hữu để tán tam 
muội? 

An trụ trong tam muội nây thì nhập vào tất cả 
CÕI, tât cả tam muội, trí huệ thông đạt cùng không 
chô thông đạt, đây gọi là Đạt nhứt thiệt hữu đề 
tán tam muội. 

Thế nảo gọi là Nhập danh ngữ tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì nhập vào danh 
ngữ của tât cả tam muội, đây gọi là Nhập danh 
ngữ tam muội. 

Thế nào gọi là Ly âm thanh tự ngữ tam muội? 

An trụ trong tam muội này thì chăng thấy âm 
thanh tự ngữ của các tam muội, đây gọi là Ly âm 
thanh tự ngữ của các tam muội. 

Thế nảo gọi là Nhiên cự tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì oai đức chiếu 
sảng như ngọn đuôc, đây gọi là Nhiên cự tam muội. 

Thế nảo gọi là Tịnh tướng tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì sạch tướng của 
các tam muội, đây gọi là Tịnh tướng tam muội, 

Thế nào gọi là Phá tướng tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì chăng thấy 
tướng của các tam muội, đây gọi là Phá tướng 
tam muội. 


PHẨM VÁN THỪA - THỨ MƯỜI TÁM 245 





Thế nào gọi là Nhứt thiết chủng diệu túc tam 
muội? 

An trụ trong tam muội này thì tất cả tam muội 
chủng đêu đây đủ, đây gọi là Nhứt thiệt chủng 
diệu túc tam muội. 

Thế nào gọi là Bất hỷ khổ lạc tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì chăng thấy 
các tam muội khô lạc, đây gọi là Bât hỷ khô lạc 
tam muội. 

Thể nào øọI là Vô tận tướng tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì chắng thây các 
tam muội chung tận, đây gọi là Vô tận tướng 
tam muội. 

Thế nào gọi là Đà la ni tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thể chấp trì 
các tam muội, đây gọi là Đà la nI tam muội. 

Thế nào gọi là Nhiếp chư tả chánh tướng tam 
muội? 

An trụ trong tam muội nây thì nơi các tam 
muội chăng thầy tướng tà chánh, đây gọi là Nhiệp 
chư tà chánh tướng tam muội. 


Thế nào gọi là Diệt tăng ái tam muội? 


246 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





An trụ trong tam muội nây thì không thấy sự 
ưa phét của các tam muội, đây gọi là Diệt tăng áI 
tam muội. 

Thế nảo gọi là Nghịch thuận tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì chăng thấy sự 
nghịch thuận của các pháp, của các tam muội, đây 
øọI là Nghịch thuận tam muội. 

Thế nảo gọi là Tịnh quang tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì chăng thấy sự 
câu nhơ nơi quang minh của các tam muội, đây 
øọI1 là Tịnh quang tam muội. 

Thế nảo gọi là Kiên cỗ tam muội? 

An trụ trong tam muội. này thì chăng thây 
các tam muội chăng kiên cố, đây gọi là Kiên cố 
tam muội. 

Thế nào gọi là Mãn nguyệt tịnh quang tam 
muội? 

An trụ trong tam muội nây thì các tam muội 
đây đủ như mặt nguyệt đêm răm, đây gọi là Mãn 
nguyệt tịnh quang tam muội. 

Thế nảo gọi là Đại trang nghiêm tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì đại trang 
nghiêm thành tựu các tam muội, đây gọi là Đại 
trang nghiêm tam muội. 


PHẨM VÁN THỪA - THỨ MƯỜI TÁM 247 





Thế nào gọi là Năng chiếu nhứt thiết thế tam 
muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thê chiêu các 
tam muội và tât cả pháp, đây gọi là Năng chiêu 
nhứt thiệt thê tam muội. 

Thể nào øọI1 là Tam muội đăng tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì nơi các tam 
muội chăng thầy tướng định, tướng loạn, đây gọi 
là Tam muội đăng tam muội. 

Thế nào gọi là Nhiếp nhứt thiết hữu tránh vô 
tránh tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì có thể làm cho 
các tam muội chăng phân biệt có kia đây, không 
kia đây, đây gọi là Nhiệp nhứt thiệt hữu tránh vô 
tránh tam muội. 

Thế nào øọI là Bắt lạc nhứt thiết trụ xứ tam 
muội? 

An trụ trong tam muội nây thì chăng thây chỗ 
y tựa của các tam muội, đây gọi là Bât lạc nhứt 
thiệt trụ xứ tam muội. 

Thế nào gọi là Như trụ định tam muội? 


An trụ trong tam muội nây thì chẳng vượt quá 
tướng như của các tam muội, đây gọi là Như trụ 
định tam muội. 


248 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Thế nào øọI1 là Hoại thân suy tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì chăng thấy thân 
tướng, đây gọi là Hoại thân suy tam muội. 

Thế nào gọi là Hoại ngữ như hư không tam 
muội? 

An trụ trong tam muội nây thì chăng thây ngữ 
nghiệp của các tam muội như hư không, đây gọi 
là Hoại ngữ như hư không tam muội. 

Thế nào gọi là Ly trước như hư không bất 
nhiêm tam muội? 

An trụ trong tam muội nây thì thây các tam 
muội như hư không vô ngại, cũng chăng nhiêm 
tam muội nây, đây gọi là Ly trước như hư không 
bât nhiễm tam muội. 

Này Tu Bồ Đề! Đây gọi là đại Bồ tát Đại thừa. 


249 





KINH MÀ. H/ 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM QUẢNG THỪA 
THỨ MƯỜI CHÍN 


” Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: 

Có đại Bồ tát Đại thừa gọi là Tứ niệm xứ. Thế 
nào là bôn? 

Nâầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát trong nội thân, theo 
thần quán sát, cũng không có thân giác, vì bât khả 
đặc vậy. Trong ngoại thân, theo thần quán sát, 
cũng không có thần giác, vì bât khả đặc vậy. 
Trong nội ngoại thân, theo thân quán sát, cũng 
không có thân giác, vì bât khả đặc vậy. 





* Hán bộ quyển thứ 6. 


250 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Đại Bồ tát quán thân siêng tinh tân nhứt tâm 
trừ sự tham ưu của thế gian. 

Nội thọ, nội tâm, nội pháp; ngoại thọ, ngoại 
tâm, ngoại pháp; nội ngoại thọ, nội ngoại tâm, nội 
ngoại pháp; đại Bồ tát theo thọ, tâm pháp quản 
sát; cũng không có thọ giác, tâm giác, pháp giác, 
vì bất khả đặc vậy, siêng tinh tấn nhứt tâm trừ sự 
tham ưu của thê gian. 

Nầy Tu Bồ Đề! Thể nào là đại Bồ tát trong nội 
thần theo thân quán sát? 

Lúc đại Bồ tát đi thì biết là đi, lúc đứng thì 
biết là đứng, lúc ngôi thì biết là ngôi, lúc nằm thì 
biết là nằm. Thân hành động thế nào thì biết như 
vậy. Đây là trong nội thân, đại Bồ tát theo thân 
quán sát, siêng tinh tân nhứt tâm trừ sự tham ưu 
của thế gian, vì bất khả đắc vậy. 

Đại Bồ tát lúc đến, lúc đi, lúc nhìn ngÓ, CO 
duỗi, cúi ngửa, lúc đắp V, cầm bát, lúc ăn uống, 
lúc năm nghỉ, ngủ, thức, ngồi, đứng, nói, nín, lúc 
nhập thiên, xuất thiền cũng thường nhứt tâm. Đây 
là trong nội thân, đại Bồ tát theo thân quán sát lúc 
thực hành Bát nhã ba la mật, vì bất khả đắc vậy. 

Trong nội thân, lúc theo thân quản sát, đại Bồ 
tát nhứt tâm niệm, lúc thở vào biết là thở vào, lúc 
thở ra biết là thở ra. Lúc thở vào dài thì biết là thở 


PHẨM QUẢNG THỪA - THỨ MƯỜI CHÍN 251 





vào dài, lúc thở ra dài thì biết là thở ra dài, lúc thở 
vào ngắn thì biết là thở vào ngắn, lúc thở ra ngăn 
thì biết là thở ra ngăn. Đây là trong nội thân, đại 
Bỏ tát theo thân quán sát, siêng tinh tân nhứt tâm 
trừ sự tham ưu của thể Ø1an, vì bất khả đắc vậy. 

Đại Bồ tát quán sát thân tứ đại nghĩ rằng trong 
thân thể có địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. 
Ví như nhà hàng thịt dùng dao bén giết bò chia 
làm bốn phân rồi, hoặc đứng hoặc ngồi quan sát 
bốn phân thịt bò nây. 

Cũng vậy, đại Bồ tát lúc thực hành Bát nhã ba 
la mật quán sát thần thể øôm bốn đại: địa đại, thủy 
đại, hỏa đại, phong đại. Đây là trong nội thân, đại 
Bồ tát theo thân quán sát, vì bất khả đặc vậy. 

Đại Bồ tát lại quán sát thân thê từ đảnh đầu 
đến chân, da mỏng bao bọc, nhiều thứ bất tịnh 
đây trong thân. Nghĩ răng: thân thê có tóc, lông, 
móng, răng, da mỏng, da dầy, gân, thịt, xương, 
tủy, tim, gan, phôi, tùy, cật, mật, tiêu trường, đại 
trường, bao tử, bàng quang, phần dãi, mô hôi, cầu 
phét, nước mắt, nước mũi, nước miêng, máu, mủ, 
đàm, nhớt, não óc. 


Ví như trong kho của nhà nông chứa lộn lạo 
đây những lúa, nêp, mè, đậu, băp. Người có đôi 
mặt sáng mở kho liên thây rõ là lúa, là nêp, là mè, 


252 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





là đậu, là bắp. Đại Bồ tát quán sát trong thân từ 
đầu đên chân thấy rõ từng chỉ tiết bất tịnh, siêng 
tinh tân nhứt tâm trừ sự tham ưu của thê gian, vì 
bất khả đặc vậy. 

Đại Bồ tát nêu thấy thân người chết đã trải 
qua một ngày, hai ngày đến năm ngày, xanh ứ 
sình trương mủ nước rỉ chảy, tự nghĩ răng: Thân 
thể của ta đây rồi cũng sẽ như vậy, tật chắng thoát 
khỏi thê ây. Đây là đại Bồ tát trong nội thân theo 
thân quán sát, siêng tinh tấn nhứt tâm trừ sự tham 
ưu của thê gian, vì bất khả đặc vậy. 

Đại Bồ tát nêu thây thân người chết vất bỏ đã 
sáu ngày, bảy ngày bị chôn, chó, sài lang, quạ, 
kên kên xé ăn; tự nghĩ răng: Thân thê của ta đây 
rồi cũng sẽ như vậy, tất chăng thoát khỏi thế ấy. 
Đây là đại Bồ tát trong nội thân theo thân quán 
sát, siêng tình tân nhứt tâm trừ sự tham ưu của thế 
gian, vì bất khả đặc vậy. 

Đại Bồ tát nếu thấy thân người chết vất bỏ bị 
cầm thú xé ăn rã rời hôi thúi bất tịnh, tự nghĩ 
rằng: Thân thể của ta đây rôi cũng sẽ như vậy, tất 
chăng thoát khỏi thế ấy. Nếu thấy thân người chết 
vất bỏ, da thịt đã tan, lộ bày gân xương liên tỏa, 
đại Bồ tát tự nghĩ răng: Thân thể của ta đây rôi 
cũng như vậy, tất chắng thoát khỏi thế ấy. Nếu 


PHẨM QUẢNG THỪA - THỨ MƯỜI CHÍN 253 





thây thân người chết vất bỏ, xương cốt đã rã rời 
trên đất, đại Bồ tát tự nghĩ răng: Thân thể của ta 
đây rôi cũng như vậy, tất chăng thoát khỏi thê ấy. 
Nêu thấy thân người chết vất bỏ, xương cốt rã rời 
trên đất, xương chân chỗ nây, xương đầu chỗ nọ, 
mỗi lóng, mỗi đốt đều khác chỗ, đại Bồ tát tự 
ng răng: Thân thể của fa rÔi cũng như vậy, tật 
chăng thoát khỏi thê ấ ây. Nếu thấy xương khô bỏ 
lâu ngày gió thối, năng SOI, màu trắng như vỏ Ốc, 
đại Bồ tát tự nghĩ răng: Thân thể của ta rôi cũng 
như vậy, tất chắng thoát khỏi thế ấy. Nếu thấy 
xương khô bỏ trên đất lâu ngày mục rã nát bấy 
lộn với đất, đại Bồ tát tự nghĩ răng: Thân thể của 
ta rồi cũng như vậy, tất chăng thoát khỏi thế ấy. 
Trong nội thân, đại Bồ tát theo thân quán sát, 
siêng tính tấn nhứt tâm trừ sự tham ưu của thế 
gian, vì bất khả đắc vậy. 

Như quản sát nội thân, với ngoại thân cùng 
nội ngoại thần, cũng theo thân quán sát như vậy. 
Cũng phải theo như trên đây mà giải thuyết rộng 
về thọ niệm xứ, tâm niệm xứ và pháp niệm xứ. 
Đây gọi là đại Bồ tát Đại thừa, vì bất khả đắc vậy. 

Nây Tu Bồ Đề! Lại có đại Bồ tát Đại thừa, 
chánh là Tứ chánh cân. Những gì là bốn? 

Đại Bồ tát đối với những pháp ác bất thiện 
chưa phát sanh, vì làm cho pháp ác chắng sanh 


254 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





nên muôn có tâm siêng tinh tân mà nhứt tâm hành 
đạo. Đối với pháp ác bất thiện đã phát sanh, vì 
dứt trừ nên muôn có tâm siêng tỉnh tân mà nhứt 
tâm hành đạo. Đôi với pháp thiện chưa phát sanh, 
vì phát sanh nên muốn có tâm siêng tinh tấn mà 
nhiếp tâm hành đạo. Đối với pháp thiện đã phát 
sanh, vì làm cho còn mãi để tu tập đến được đây 
đủ rộng lớn nên muốn có tâm siêng tinh tân mà 
nhiếp tâm hành đạo, vì bất khả đắc vậy. Đây gọi 
là đại Bồ tát Đại thừa. 

Này Tu Bồ Đề! Lại có đại Bồ tát Đại thừa, 
chánh là Tứ như ý phân. Những øì là bỗn? 

Đại Bồ tát dùng sự mong muốn định hạnh 
thành tựu mà tu như ý phân, dùng sự tinh tấn định 
hạnh thành tựu mà tu như ý phân, dùng sự tư duy 
định hạnh thành tựu mà tu như ý phân, dùng sự 
nhứt tâm định hạnh thành tựu mà tu như ý phân. 
Đây là đại Bỏ tát Đại thừa, vì bất khả đắc vậy. 

Này Tu Bỏ Đề! Lại có đại Bồ tát Đại thừa, 
chánh là Ngũ căn. Những gì là năm? Tín căn, tinh 
tân căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Đây là đại 
Bỏ tát Đại thừa, vì bất khả đắc vậy. 

Lại có đại Bồ tát Đại thừa, chánh là Ngũ lực. 
Những øì là năm? Tín lực, tinh tân lực, niệm lực, 
định lực, huệ lực, đây là đại Bồ tát Đại thừa, vì 
bất khả đắc vậy. 


PHẨM QUẢNG THỪA - THỨ MƯỜI CHÍN 255 





Lại có đại Bồ tát Đại thừa, chánh là Thất giác 
phân. Những øì là bảy? Đại Bồ tắt tu niệm giác 
phân, trạch pháp giác phân, tinh tấn giác phân, hỷ 
giác phân, trừ giác phần, định giác phần và xả 
giác phân; nương nơi ly, nơi VÔ nhiễm hướng đến 
Niết bàn. Đây gọi là đại Bồ tát Đại thừa, vì bất 
khả đắc vậy. 

Lại có Bát thánh đạo phần là đại Bồ tát Đại 
thừa. Những øì là tám? Chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tình 
tân, chánh niệm và chánh định. Đây gọi là đại Bồ 
tát Đại thừa vì bất khả đắc vậy. 

Lại có ba môn tam muội là đại Bồ tát Đại 
thừa. Những gì là ba? Không tam muội, Vô tướng 
tam muội và Vô tác tam muội. 

Không tam muội là nói các pháp tự tướng 
rỗng không. Đây gọi là Không giải thoát môn. Vô 
tướng tam muội là nói diệt hoại các pháp tướng, 
không nghĩ, không nhớ. Đây gọi là Vô tướng giải 
thoát môn. Vô tác tam muội là nói đối với các 
pháp không mong cầu tạo tác. Đây gọi là Vô tác 
giải thoát môn. Ba môn nây là đại Bô tát Đại thừa 
vì bất khả đắc vậy. 

Lại có đại Bồ tát Đại thừa gọI là khổ trí, tập 
trí, diệt trí, đạo trí, tận trí, vô sanh trí, pháp trí, tỷ 
trí, thê trí, tha tâm trí và như thiệt trí. 


256 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Thế nảo gọi là khổ trí? Biết khô chắng sanh, 
đây gọi là khổ trí. Thế nào gọi là tập trí? Biết tập 
phải dứt, đây gọi là tập trí. Thế nào gọi là diệt trí? 
Biết khô dứt diệt, đây gọi là diệt trí. Thế nào gọi 
là đạo trí? Biết Bát thánh đạo phân, đây gọi là đạo 
trí. Thế nào gọi là tận trí? Biết tham, sân, si diệt 
tận, đây gọi là tận trí. Thể nào øọI là vô sanh trí? 
Biết trong các cõi hữu lậu là vô sanh, đây gọi là 
vô sanh trí. Thê nào gọi là pháp trí? Biết bỗn sự 
của ngũ âm, đây gọi là pháp trí. Thế nào gọi là tỷ 
trí Biết nhãn vô thường, nhẫn đến biết ý xúc 
nhơn duyên sanh thọ vô thường, đây gọi là tỷ trí. 
Thế nào gọi là thế trí? Biết nhơn duyên danh tự, 
đây gọi là thế trí. Thế nào gọi là tha tâm trí? Biết 
tâm niệm của những chúng sanh khác, đây gọi là 
tha tâm trí. Thế nào gọi là như thiệt trí? Biết Nhứt 
thiết chủng trí của chư Phật, đây gọi là như thiệt 
trí. Mười một trí nây là đại Bồ tát Đại thừa, vì bất 
khả đắc vậy. 

Lại có Tam căn là đại Bồ tát Đại thừa. Những 
øì là ba? VỊ tri dục tr1 căn, tri căn và trí giả căn. 

Tín căn, tỉnh tân căn, niệm căn, định căn và 
huệ căn, ngũ căn của hàng Hữu học chưa đắc quả, 
đây gọi là vị tri dục tri căn. Ngũ căn của hàng 
Hữu học đã đắc quả, đây gọi là tri căn. Ngũ căn 
của bực Vô học, hoặc A la hán, Bích chi Phật, 


PHẨM QUẢNG THỪA - THỨ MƯỜI CHÍN 257 





hoặc chư Phật, đây gọi là trí giả căn. Tam căn nây 
là đại Bồ tát Đại thừa, vì bất khả đắc vậy. 

Lại có Tam tam muội là đại Bồ tát Đại thừa. 
Những gì là ba? Hữu giác hữu quán tam muội, 
Vô giác hữu quán tam muội và Vô giác vô quán 
tam muội. 

Rời những dục nhiễm và rời những pháp ác bất 
thiện có giác có quán, rời dục nhiễm phát sanh hỷ 
lạc nhập Sơ thiền, đây gọi là Hữu giác hữu quán 
tam muội. Chặng giữa của Sơ thiền và Nhị thiên, 
đây gọi là Vô giác hữu quán tam muội. Từ Nhị 
thiền đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng định, đây 
øọI là Vô giác vô quán tam muội. Tam tam muội 
nây là đại Bồ tát Đại thừa, vì bất khả đắc vậy. 

Lại có Thập niệm là đại Bồ tát Đại thừa. 
Những gì là mười? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng, niệm giới, niệm xả, niệm Thiên, niệm 
thiện, niệm xuất nhập tức, niệm thân và niệm tử. 
Mười chánh niệm nây là đại Bồ tát Đại thừa, vì 
bất khả đặc vậy. 

Lại có Tứ thiền, Tứ vô lượng tâm, Tứ vô sắc 
định, Bát bội xả và Cửu thứ đệ định là đại Bồ tát 
Đại thừa, vì bất khả đắc vậy. 

Lại có đại Bồ tát Đại thừa, chánh là Thập lực. 
Những gì là mười? 


258 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Một là Phật biết như thiệt những tướng thị xứ 
bất thị xứ của tất cả pháp. Hai là Phật biết như 
thiệt những nghiệp những thọ pháp của chúng 
sanh khác, biết chỗ tạo nghiệp, biết nhơn duyên, 
biết báo của chúng sanh khác. Ba là Phật biết như 
thiệt những tướng cấu tịnh sai khác của các thiên 
giải thoát, các tam muội và các định. Bồn là Phật 
biết như thiệt những tướng căn tánh thượng hạ 
của chúng sanh khác. Năm là Phật như thiệt biết 
những loại dục giải của chúng sanh khác. Sáu là 
Phật như thiệt biết vô số tánh loại sai khác của thể 
gian. Bảy là Phật như thiệt biết chỗ đến của tất cả 
đạo hạnh. Tám là Phật như thiệt biết túc mạng của 
mình và của chúng sanh khác từ một đời đến vô 
lượng đời trong vô lượng kiếp, có tướng như vậy, 
có nhơn duyên như vậy. Chín là Phật Thiên nhãn 
thanh tịnh hơn chư Thiên, như thiệt thấy biết 
chúng sanh chết đây sanh kia, hoặc thiện đạo 
hoặc ác đạo. Mười là Phật biết như thiệt các lậu 
tận nên vô lậu tâm giải thoát, vô lậu huệ giải 
thoát, trong pháp hiện tại tự chứng biết nhập vào 
pháp ấy, nghĩa là chứng biết như thiệt ta đã hết 
sanh tử, đã thành Phạm hạnh, từ đời nay chăng 
còn lại thấy có đời sau nữa. 

Mười trí lực nây là đại Bồ tát Đại thừa, vì bất 
khả đắc vậy. 


PHẨM QUẢNG THỪA - THỨ MƯỜI CHÍN 259 





Lại có đại Bô tát Đại thừa, chánh là Tứ vô sở 
úy. Những øì là bỗn? 

Phật nói lời thành thiệt rằng: “Ta là bực Nhứt 
thiết chánh trí”. Đỗi với những điều như thiệt gạn 
hỏi về các pháp của tất cả đại chúng, Phật không 
tự thây có mảy may e sợ. Vì thế nên Phật được rất 
an ôn, được vô sở úy, an trụ ngôi Thánh chúa, ở 
giữa đại chúng như sư tử hỗng chuyên pháp luân 
thanh tịnh mà tất cả hàng Sa môn, Bà la môn, chư 
Thiên Vương, Phạm Vương, Ma Vương, cùng 
chúng sanh khác đều không chuyên được. Đây là 
vô sở úy thứ nhứt. 

Phật nói lời thành thiệt rằng: “Ta là bực tất cả 
lậu đã dứt diệt hết sạch”. Đối với chỗ gạn hỏi như 
thiệt về lậu phiền não dứt diệt đây của tất cả đại 
chúng, Phật không tự thây có mảy may e sợ. Vì 
thế nên Phật được rất an ôn, được vô sở úy, an trụ 
ngôi Thánh chúa, ở giữa đại chúng như sư tử 
hống chuyên pháp luân thanh tịnh mà tất cả trời, 
người cùng chúng sanh khác không chuyên được. 
Đây là vô sở úy thứ hai. 

Phật nói lời thành thiệt rằng: “Đây là những 
pháp chướng ngại chánh đạo giải thoát”. Đôi với 
những lời gạn hỏi như thiệt về pháp chướng đạo 
đây của tất cả đại chúng, Phật không tự thây có 


260 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





mảy may e sợ. Vì thê nên Phật được rất an Ổn, 
được vô sở úy, an trụ bực Thánh chúa, ở giữa đại 
chúng như sư tử hống chuyển pháp luân thanh 
tịnh mà tất cả Nhơn, Thiên cùng chúng sanh khác 
đều không chuyền được. Đây là vô sở úy thứ ba. 

Phật nói lời thành thiệt răng: “Những Thánh 
đạo mà Ta đã dạy quyết định có thê ra khỏi thế 
gian, theo đây thực hành thì có thể hết khổ”. Đối 
với những lời gạn hỏi như thiệt về Thánh đạo đây 
của tất cả đại chúng, Phật không tự thây có mảy 
may e sợ. Vì thế nên Phật được rất an ỗn, được vô 
sở úy, an trụ bực Thánh chúa, ở giữa đại chúng 
như sư tử hồng chuyên pháp luân thanh tịnh mà 
tất cả Nhơn, Thiên cùng chúng sanh khác đều 
không chuyền được. Đây là vô sở úy thứ tư. 

Tứ vô sở úy nây là đại Bồ tát Đại thừa, vì bất 
khả đắc vậy. 

Lại có đại Bồ tát Đại thừa, chánh là Tứ vô 
ngại trí. Những øì là bốn? Pháp vô ngại trí, Nghĩa 
vô ngại trí, Từ vô ngại trí và Lạc thuyết VÔ ngại 
trí. Đây là đại Bồ tát Đại thừa, vì bất khả đắc vậy. 

Lại có đại Bồ tát Đại thừa, chánh là Thập bát 
bất cộng pháp. Những gì là mười tám? 

Một là thân của chư Phật không lỗi. Hai là 
khẩu của chư Phật không lỗi. Ba là ý niệm của 


PHẨM QUẢNG THỪA - THỨ MƯỜI CHÍN 261 





chư Phật không lỗi. Bốn là chư Phật không có dị 
tướng. Năm là chư Phật không có tâm bất định. 
Sáu là chư Phật không có tâm chăng biết rồi mà 
xả. Bảy là nguyện dục không diệt. Tám là tinh tân 
không diệt. Chín là chánh niệm không diệt. Mười 
là huệ không diệt. Mười một là giải thoát không 
diệt. Mười hai là giải thoát tri kiến không diệt. 
Mười ba là tất cả thân nghiệp của chư Phật đều 
theo trí huệ mà hiện hành. Mười bốn là tất cả 
khẩu nghiệp đều theo trí huệ mà hiện hành. Mười 
lăm là tất cả ý nghiệp đều theo trí huệ mà hiện 
hành. Mười sáu là trí huệ của chư Phật thấy biết 
thuở quá khứ không ngại, không chướng. Mười 
bảy là trí huệ thây biết thuở vị lai không ngại, 
không chướng. Mười tám là trí huệ thấy biết thuở 
hiện tại không ngại, không chướng. Đây là đại Bồ 
tát Đại thừa, vì bất khả đắc vậy. 


Lại có đại Bồ tát Đại thừa, chánh là Tự đăng 
Ngữ đăng chư tự nhập môn. 

Những gì là Tự đẳng Ngữ đắng chư tự nhập 
môn? 

A tự môn, vì tất cả pháp từ đầu vốn là bất 
sanh vậy. 

LA tự môn, vì tất cả pháp ly cầu vậy. 

BA tự môn, vì tất cả pháp đệ nhứt nghĩa vậy. 


262 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





GIÁ tự môn, vì tất cả pháp trọn bất khả đắc 
vậy, vì tât cả pháp bât diệt bât sanh vậy. 
“NA tự môn, vì tật cả pháp rời danh tánh tướng 
bât đặc bât thât vậy. 
LÃ tự môn, vì tất cả pháp thoát khỏi thế gian 
vậy, cũng là vì ái chi nhơn duyên dứt diệt vậy. 
ĐÀ tự môn, vì tất cả pháp thiện tâm phát 
sanh, cũng là tướng xả thí vậy. 
BÀ tự môn, vì các pháp BÀ tự rời lìa vậy. 
ĐÔ tự môn, vì các pháp ĐÔ tự thanh tịnh vậy. 
SA tự môn, vì các pháp tự tại tánh thanh 
tịnh vậy. 
HÒA tự môn, vì nhập vào các pháp, dứt bặt 
ngữ ngôn vậy. 
- ĐÀ tự môn, vi nhập vào các pháp, như tướng 
bât động vậy. 
- DẠ tự môn, vi nhập vào các pháp, như thiệt 
bât sanh vậy. 
- TRA tự môn, vi nhập vào các pháp, chiết phục 
bât khả đặc vậy. 
CA tự môn, vì nhập vào các pháp, tác giả bất 
khả đặc vậy. 
TẠ tự môn, vì nhập vào các pháp, thời gian bất 
khả đắc vậy, vì các pháp thời gian lay chuyên vậy. 


PHẨM QUẢNG THỪA - THỨ MƯỜI CHÍN 263 





MA tự môn, vì nhập vào các pháp, ngã sở bất 
khả đắc vậy. 

GIÀ tự môn, vì nhập vào các pháp, khứ giả 
bất khả đặc vậy. 

THA tự môn, vì nhập vào các pháp, xứ sở bất 
khả đắc vậy. 

XÀ tự môn, vì nhập vào các pháp, sanh bất 
khả đắc vậy. 

BẢ tự môn, vì nhập vào các pháp, BẢ tự bất 
khả đắc vậy. 

ĐÀ tự môn, vì nhập vào các pháp, tánh bất 
khả đắc vậy. 

XA tự môn, vì nhập vào các pháp, định bất 
khả đắc vậy. 

KHU tự môn, vì nhập vào các pháp, hư không 
bất khả đặc vậy. 

XÓA tự môn, vì nhập vào các pháp, diệt tận 
bất khả đặc vậy. 

ĐÁ tự môn, vì nhập vào các pháp, hữu bất 
khả đắc vậy. 

NHÃ tự môn, vì nhập vào các pháp, trí bất 
khả đắc vậy. 

THA tự môn, vì nhập vào các pháp, THA tự 
bất khả đặc vậy. 


264 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





BÀ tự môn, vì nhập vào các pháp, phá hoại 
bât khả đặc vậy. 

XA tự môn, vì nhập vào các pháp, dục bất khả 
đặc vậy, ngũ âm như ảnh cũng bât khả đặc vậy. 

MA tự môn, vì nhập vào các pháp, MA tự bất 
khả đặc vậy. 

HỎA tự môn, vì nhập vào các pháp, kêu gọi 
bât khả đặc vậy. 

TA tự môn, vì nhập vào các pháp, TA tự bất 
khả đặc vậy. 

NOA tự môn, vì nhập vào các pháp, chắng 
đên, chắng đi, chắng đứng, chăng ngôi, chắng 
năm vậy. 

PHẢ tự môn, vì nhập vào các pháp, biên bờ 
bât khả đặc vậy. 

CA tự môn, vì nhập vào các pháp, tụ họp bất 
khả đặc vậy. 

SAI tự môn, vì nhập vào các pháp, SAI tự bất 
khả đặc vậy. 

GIÀ tự môn, vì nhập vào các pháp, hiện hành 
bât khả đặc vậy. 

TRA tự môn, vì nhập vào các pháp, cong vạy 
bât khả đặc vậy. 


PHẨM QUẢNG THỪA - THỨ MƯỜI CHÍN 265 





ĐỎ tự môn, vì nhập vào các pháp, chỗ tột 
biên bờ nên chẳng diệt chắng sanh vậy. 

Quá chữ ĐỎ thì không chữ có thể tuyên 
thuyết. Tại sao vậy? Vì không còn có chữ vậy. 
Các chữ vô ngại vô danh, cũng diệt, chăng nói 
được, chắng chỉ được, chắng thây được, chẳng 
biên chép được. 

Này Tu Bồ Đê! Phải biết tất cả pháp như hư 
không. Đây gọi là đà la ni môn, chánh là nghĩa 
của chữ A. Nếu đại Bồ tát, nơi những tự môn ân 
A tưấn nây, hoặc nghe, hoặc thọ, hoặc đọc, hoặc 
tụng, hoặc trì, hoặc giảng nói cho người khác, thì 
biết rằng sẽ được hai mươi công đức. Những øì là 
hai mươi? 

Được nhớ biết dai. Được tàm quí. Được tâm 
kiên cố. Được chỉ thú của kinh. Được trí huệ. 
Được lạc thuyết vô ngại. Dễ được những môn đà 
la ni khác. Được tâm không nghi hối. Được nghe 
lành chăng mừng, nghe dữ chăng giận. Được 
chắng cao chẳng hạ, an trụ tâm không tăng không 
giảm. Được thiện xảo biết lời nói của chúng sanh. 
Được khéo phân biệt ngũ âm, thập nhị nhập, thập 
bát giới, thập nhị nhơn duyên, tứ duyên và tứ đề. 
Được khéo phân biệt những căn tánh lợi độn của 
các chúng sanh. Được khéo biết tâm niệm của kẻ 


266 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





khác. Được khéo phân biệt ngày, tháng, năm, 
mùa. Được khéo phân biệt Thiên nhĩ thông, Được 
khéo phân biệt túc mạng thông. Được khéo phân 
biệt sanh tử thông. Được có thể khéo tuyên thuyết 
thị xứ phi xứ. Được khéo biết thân oai nghi, qua, 
lại, ngồi, đứng. 

Những đà la ni môn, tự môn, A tự môn nây 
gọi là đại Bồ tát Đại thừa, vì bất khả đắc vậy. 


267 





KINH MÀ. HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM PHÁT THÚ 
THỨ HAI MƯƠI 


Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: 

Ông hỏi: “Thế nào là đại Bồ tát Đại thừa phát 
thú?”. Nây Tu Bô Đê! Nêu đại Bô tát lúc thực 
hành sáu ba la mật, từ một địa đên một địa, đây 
gọi là đại Bô tát Đại thừa phát thú”. 

Ngài Tu Bồ Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! 
Thê nào là đại Bô tát từ một địa đên một địa?”. 

Đức Phật nói: 

Đại Bồ tát biết tất cả pháp không có tướng lai 
khứ, cũng không có pháp hoặc lai khứ, hoặc đên 


268 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





chăng đến, vì các pháp tướng bất diệt vậy. Đại Bồ 
tát đôi với các địa chăng niệm, chắng tư duy mà 
tu tập trỊ địa nghiệp, cũng chắng thây địa. Những 
øì là trị địa nghiệp? 

Lúc an trụ bực Sơ địa, đại Bồ tát thực hành 
mười việc: Một là thâm tâm kiên cố, vì dụng vô 
sở đắc vậy. Hai là đối với tất cả chúng sanh tâm 
bình đăng, vì chúng sanh bất khả đắc vậy. Ba là 
bồ thí cho người, vì thọ giả bất khả đắc vậy. Bốn 
là thân cận thiện tri thức, cũng chăng tự cao vậy. 
Năm là câu pháp, vì tất cả pháp bất khả đắc vậy. 
Sáu là thường xuất gia, vì gia bất khả đắc vậy. 
Bảy là mến thích Phật thân, vì tướng hảo bất khả 
đặc vậy. Tám là diễn nói giáo pháp xuất thế, vì 
các pháp phân biệt bất khả đắc vậy. Chín là phá 
kiêu mạn, vì pháp sanh huệ bất khả đắc vậy. 
Mười là thiệt ngữ, vì những ngữ ngôn bất khả đắc 
vậy. Trên đây là mười sự trỊ địa nghiệp của đại 
Bồ tát an trụ trong bực Sơ địa tu tập. 

Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát an trụ trong bực 
Nhị địa thường niệm tắm pháp. Những øì là tắm? 

Một là giới thanh tịnh. Hai là biết ơn và báo ơn. 
Ba là an trụ nhẫn nhục lực. Bốn là thọ hoan hỷ. 
Năm là chắng rời bỏ tất cả chúng sanh. Sáu là nhập 
đại bi tâm. Bảy là tin kính và thưa hỏi nơi thây. 


PHẨM PHÁT THÚ - THỨ HAI MƯƠI 269 





Tám là cần cầu các môn ba la mật. Đây là đại Bồ 
tát an trụ tron bực Nhị địa đây đủ tám pháp. 

Nâầy Tu Bỏ Đề! Đại Bồ tát an trụ trong bực 
Tam địa thực hành năm pháp. Những øì là năm? 

Một là học vấn nhiều không nhàm đủ. Hai là 
thanh tịnh pháp thí cũng chắng tự cao. Ba là thanh 
tịnh Phật độ cũng chăng tự cao. Bốn là nhận chịu 
vô lượng sự cần khổ thể gian mà vẫn chăng 
nhàm. Năm là an trụ nơi tàm quý. Đây là năm 
pháp mà đại Bồ tát an trụ trong bực tam địa phải 
đây đủ. 

Nâầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát an trụ trong bực Tứ 
địa phải thọ hành chăng bỏ mười pháp. Những gì 
là mười? 

Một là chắng bỏ chỗ ở a lan nhã. Hai là thiểu 
dục. Ba là tri túc. Bốn là chăng bỏ công đức đầu 
đà. Năm là chăng bỏ giới. Sáu là trách ghét các 
dục nhiễm. Bảy là nhàm tâm thế gian, thuận tâm 
Niết bàn. Tám là xả bỏ tất cả sở hữu. Chín là tâm 
chẳng trâm một. Mười là chắng tiếc tất cả vật. 
Đây là mười pháp mà đại Bồ tát an trụ trong bực 
tứ địa chăng bỏ. 

Nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát an trụ trong bực 
Ngũ địa xa rời mười hai pháp. Những gì là 
mười hai? 


270 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Một là xa lia sự thân cận hàng bạch y. Hai là 
lia xa hàng Tỳ kheo ni. Ba là xa lìa sự tham tiếc 
nhà người khác. Bốn là xa lìa sự đàm thuyết vô 
ích. Năm là xa lìa sự giận hờn. Sáu là xa lìa sự tự 
tôn đại. Bảy là xa lia sự khinh miệt người khác. 
Tám là xa la mười nghiệp đạo bất thiện. Chín là 
xa la đại mạn. Mười là xa lia tự dụng. Mười một 
là xa lìa điên đảo. Mười hai là xa lìa tham sân s1. 
Đây là mười hai điều mà đại Bồ tát an trụ trong 
bực ngũ địa xa lìa. 

Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát an trụ trong bực Lục 
địa nên đây đủ sáu pháp, chánh là sáu ba la mật. 

Bực Lục địa lại có sáu pháp chắng nên làm. 
Những øì là sáu? Một là chắng móng tâm Thanh 
văn, Bích chi Phật. Hai là chắng có ý lo ngại khi 
bố thí. Ba là bị đòi hỏi cầu xin, không có lòng 
trồn tránh. Bốn là những vật sở hữu đều đem bồ 
thí. Năm là sau khi bỗ thí xong, không có lòng 
hồi tiếc. Sáu là chắng nghi ngờ pháp thâm diệu. 

Đây là sáu pháp phải đây đủ và sáu pháp phải 
xa lìa của đại Bồ tát an trụ trong bực Lục địa. 

Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát an trụ trong bực 
Thất địa phải xa lìa hai mươi pháp chăng nên 
chấp trước. Những øì là hai mươi? 


PHẨM PHÁT THÚ - THỨ HAI MƯƠI 271 





Một là chắng chấp ngã. Hai là chăng chấp 
chúng sanh. Ba là chăng chấp thọ giả. Bốn là 
chắng chấp chúng sanh số nhẫn đến tri giả kiến 
giả. Năm là chăng chấp đoạn kiến. Sáu là chăng 
chấp thường kiến. Bảy là chăng nên khởi tướng 
dạng. Tám là chăng nên khởi nhơn duyên kiến. 
Chín là chắng chấp danh sắc. Mười là chắng chấp 
ngũ âm. Mười một là chăng chấp thập nhị nhập. 
Mười hai là chăng chấp thập bát giới. Mười ba là 
chắng chấp tam giới. Mười bốn là chăng khởi tâm 
chấp trước. Mười lăm là chăng khởi chỗ mong 
cầu. Mười sáu là chăng khởi chỗ y chỉ. Mười bảy 
là chắng chấp trước nơi sự thây là phải nương nơi 
Phật. Mười tám là chăng chấp trước nơi sự thây là 
phải nương nơi Pháp. Mười chín là chắng chấp 
trước nơi sự thấy là phải nương nơi Tăng. Hai 
mươi là chăng chấp trước nơi sự thây là phải 
nương nơi giới. Đây là hai mươi điều chẳng nên 
chấp trước. 

Lại có hai mươi pháp mà bực Thất địa phải 
đây đủ. Những øì là hai mươi? 

Một là đầy đủ Không. Hai là chứng vô tướng. 
Ba là biết vô tác. Bốn là ba phân thanh tịnh. Năm 
là ở trong chúng sanh đây đủ trí từ bi. Sáu là 
chắng niệm tưởng tất cả chúng sanh. Bảy là bình 
đăng xem tất cả pháp, nơi trong đây cũng chăng 


272 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





chấp trước. Tám là biết thiệt tướng của các pháp, 
cũng chăng niệm tưởng sự nây. Chín là vô sanh 
pháp nhẫn. Mười là vô sanh trí. Mười một là 
tuyên thuyết các pháp nhứt tướng. Mười hai là 
phá tướng phân biệt. Mười ba là chuyên ức tưởng. 
Mười bốn là chuyên kiến. Mười lăm là chuyển 
phiền não. Mười sáu là đồng huệ đồng đắng. 
Mười bảy là điều ý. Mười tám là tâm tịch diệt. 
Mười chín là vô ngại trí. Hai mươi là chẳng 
nhiễm ái. 

Trên đây là hai mươi điều chẳng nên chấp 
trước và hai mươi điều phải đây đủ của bực Thất 
địa đại Bồ tát. 

Nầy Tu Bỏ Đề! Đại Bồ tát an trụ trong Bát địa 
phải đây đủ năm pháp. Những øì là năm? 

Một là thuận nhập vào tâm chúng sanh. Hai là 
du hý các thần thông. Ba là thấy các Phật quốc. 
Bốn là tự trang nghiêm quốc độ mình như Phật 
quốc đã thây. Năm là quán thân Phật như thiệt, tự 
trang nghiêm Phật thân. 

Lại phải đây đủ năm điều: Một là biết các căn 
tảnh thượng hạ. Hai là thanh tịnh Phật độ. Ba là 
nhập như huyễn tam muội. Bốn là thường nhập 
tam muội. Năm là tùy theo thiện căn mà chúng 
sanh đáng được đề thọ thân. 


PHẨM PHÁT THÚ - THỨ HAI MƯƠI 273 





Trên đây là năm pháp và năm điều mà đại Bồ 
tát Bát địa đây đủ. 

Này Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát an trụ trong Cửu 
địa phải đây đủ mười hai pháp. Những gì là 
mười hai? 

Một là nhiếp thọ vô biên thế giới mà phần 
mình hóa độ. Hai là Bô tát được như chô nguyện 
câu. Ba là biết tiêng nói của các Thiên, Long, Dạ 
xoa, Càn thát bà đê thuyêt pháp cho họ. Bôn là 
thành tựu thai sanh. Năm là thành tựu gia thê. Sáu 
là thành tựu chô sanh. Bảy là thành tựu dòng họ. 
Tám là thành tựu quyên thuộc. Chín là thành tựu 
xuât sanh. Mười là thành tựu xuât gia. Mười một 
là thành tựu Bồ đê thọ trang nghiêm. Mười hai là 
thành tựu đây đủ tât cả những công đức lành. 
Trên đây là mười hai pháp mà bậc Cửu địa đại Bô 
tát phải đây đủ. 

Này Tu Bỏ Đề! Phải biết bậc Thập địa đại Bồ 
tát thì là như đức Phật. 

Ngài Tu Bỏ Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là thâm tâm, nhẫn 
đên thê nào là thiệt ngữ? 

Đức Phật nói: 

Nếu đại Bồ tát đúng với tâm Nhứt thiết trí tích 
tập tât cả thiện căn, đây gọi là thâm tâm trị địa 


274 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





nghiệp. Nếu sanh khởi tứ vô lượng tâm là từ, bị, 
hỷ và xả, đây gọi là tâm bình đắng ở trong tất cả 
chúng sanh. Nếu bố thí cho tất cả chúng sanh mà 
không phân biệt, đây gọi là tu bố thí. Nếu thân 
cận học hỏi cung kính cúng dường các bực có thê 
giáo hóa người an trụ trong Nhứt thiết trí, đây gọi 
là thân cận thiện tri thức. Nếu cầu pháp đúng với 
tâm Nhứt thiết trí, không sa vào hàng Thanh văn, 
Bích chi Phật, đây gọi là cầu pháp. Nếu đời đời 
chẳng rời tâm xuất gia, luôn xuất gia trong Phật 
pháp không aI ngăn trở được, đây gọi là thường 
xuất gia trị địa nghiệp. Nếu thấy thân tướng của 
Phật, nhẫn đến khi thành Vô thượng Bồ đề trọn 
chắng rời niệm Phật, đây gọi là ưa thích Phật 
thần. Hoặc Phật hiện tại hoặc Phật đã nhập diệt, 
nếu vì chúng sanh mà thuyết pháp sơ trung hậu 
đều thiện, diệu nghĩa hảo ngữ trong sạch tính 
thuần, hoàn cụ cả mười hai bộ kinh từ Tu đa la 
đến Luận nghị, đây gọi là diễn nói giáo pháp xuất 
thế trị địa nghiệp. Vì phá kiêu mạn nên trọn 
chăng thọ sanh nhà hạ tiện, đây gọi là pháp kiêu 
mạn trị địa nghiệp. Đúng như lời mà thực hành, 
đây gọi là thiệt ngữ trị địa nghiệp. Trên đây là 
mười sự trị địa nghiệp của đại Bồ tát an trụ trong 
bực Sơ địa tu hành. 


PHẨM PHÁT THÚ - THỨ HAI MƯƠI 275 





Thế nào là giới thanh tịnh, nhẫn đến cần cầu 
các ba la mật? 

Này Tu Bỏ Đề! Nếu đại Bồ tát chẳng có tâm 
niệm xu hướng Thanh văn, Bích chi Phật và 
những sự phá giới chướng ngại Phật đạo, đây gọi 
là giới thanh tịnh. Nếu thực hành Bồ tát hạnh, cho 
đến một chút ơn nhỏ còn chẳng quên huồng là 
nhiều, đây gọi là biết ơn báo ơn. Nếu đối với tất 
cả chúng sanh không giận hờn không làm não hại, 
đây gọi là an trụ sức nhẫn nhục. Lẫy sự thành tựu 
chúng sanh làm niêm vui, đây gọi là thọ hoan hỷ. 
Nghĩ nhớ muôn cứu tất cả chúng sanh, đây gỌI là 
chắng bỏ tất cả chúng sanh. Nếu nghĩ như vây: tôi 
vì mỗi mỗi chúng sanh mà chịu cân khổ trong địa 
ngục đến hằng sa kiếp chừng nào chúng sanh ấy 
thành Phật nhập Niết bàn, đây là vì tất cả chúng 
sanh mười phương mà nhẫn thọ sự khổ nhọc nên 
gọi là nhập đại bi tâm. Nếu đối với bực Sư trưởng 
xem như Phật, đây gọi là tin tưởng cung kính học 
hỏi nơi thầy. Nêu nhứt tâm siêng cầu các môn ba 
la mật mà không cầu sự khác, đây gọi là cần cầu 
các ba la mật. Trên đây gọi là tám pháp đầy đủ 
của đại Bồ tát an trụ trong bực Nhị địa. 

Thế nào là học vấn nhiều không nhàm đủ, 
nhẫn đến an trụ nơi tàm quý? 


276 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Này Tu Bỏ Đẻ! Hoặc trong thế giới nầy hay ở 
thế giới mười phương có bao nhiêu chánh pháp 
của chư Phật tuyên thuyết thì đều muốn được 
nghe nhớ thọ trì cả, đây gọi là học vẫn nhiều 
không nhàm đủ. Có bao nhiêu pháp thí vẫn không 
mong câu, cho đến còn chắng cầu Vô thượng Bồ 
đề huông là những sự khác, đây gọi là pháp thí 
chắng câu danh lợi, cũng gọi là thanh tịnh pháp 
thí. Đem tất cả thiện căn hồi hướng thanh tịnh 
Phật độ, đây gọi là tịnh Phật quốc độ. Vì đầy đủ 
thiện căn nên có thể thành tựu chúng sanh cũng 
trang nghiêm Phật độ cho đến đầy đủ Nhứt thiết 
trí trọn không mỏi nhàm, đây gọi là chịu lẫy vô 
lượng sự cần khô mà chắng nhàm. Hồ thẹn nơi 
tâm Thanh văn, Bích chi Phật, đây gọi là an trụ 
nơi tàm quý. Trên đây là đại Bồ tát an trụ bực 
Tam địa đầy đủ năm pháp. 

Thế nào là chăng bỏ chỗ ở a lan nhã, nhẫn đến 
chắng tiếc tất cả vật? 

Này Tu Bỏ Đề! Bồ tát có thể hơn bực Thanh 
văn, Bích chi Phật, đây gọi là chăng bỏ chỗ ở a 
lan nhã. Còn không có niệm mong muốn Vô 
thượng Bồ đề huồng là những sự mong muốn 
khác, đây gọi là thiểu dục. Được Nhứt thiết chủng 
trí, đây gọi là tri túc. Quán sát các thâm pháp 
nhẫn, đây gọi là chăng bỏ đầu đà công đức. 


PHẨM PHÁT THÚ - THỨ HAI MƯƠI 277 





Chăng chấp lấy giới tướng, đây gọi là chăng bỏ 
giới. Vì dục tâm chẳng phát sanh, đây gọi là trách 
hét các dục nhiễm. Vì biết tất cả pháp chắng tạo 
tác, đây gọi là nhàm tâm thế gian mà thuận tâm 
Niết bàn. Chăng tiếc tất cả nội pháp ngoại pháp, 
đây gọi là xả bỏ tất cả sở hữu. Tâm chắng sanh 
khởi nơi hai thứ thức xứ, đây gọi là tâm chẳng 
trầm một. Đối với tất cả vật chăng chấp trước, 
chẳng nghĩ nhớ, đây gọi là chăng tiếc tất cả vật. 
Trên đây là mười pháp chắng bỏ của đại Bồ tát an 
trụ trong bực Tứ địa. 

Thế nào là xa lìa gân gũi hàng bạch y, nhẫn 
đến xa lìa tham, sân, si? 

Nâày Tu Bồ Đề! Bồ tát sanh nơi đâu cũng đều 
xuất gia, từ một Phật quốc đến một Phật quốc 
thường xuất gia cạo đầu mặc cà sa, đây gọI là xa 
lia gân gũi bạch y. Chăng ở chung chỗ với Tỳ 
kheo ni, nhẫn đến chăng nghĩ tưởng dâu là 
khoảng khảy móng tay, đầy gọi là xa la Tỳ kheo 
ni. Bồ tát suy nghĩ như vây: Tôi phải an lạc chúng 
sanh, nay họ giúp tôi an lạc thì đâu nên sanh lòng 
tham tiếc, đầy gọi là xa lìa sự tham tiếc nhà người 
khác. Nếu có chỗ nảo luận đàm có thể phát sanh 
tâm Thanh văn, Bích chi Phật thì tôi phải xa lìa, 
đây gọi là xa lia chỗ luận đàm vô ích. Chăng để 
cho tâm giận hờn tâm não hại, tâm đầu tranh xen 


278 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





vào, đây gọi là xa lìa tâm sân. Chẳng thây có nội 
pháp, đây gọI là xa lia sự tự tôn tự đại. Chắng 
thây có ngoại pháp đây gọi là xa lìa sự khi dễ 
người. Mười nghiệp đạo bất thiện còn là chướng 
ngại Bát Thánh đạo huỗng là Vô thượng Bồ đề, 
đây gọi là xa lia mười nghiệp đạo bất thiện. 
Chăng thấy có pháp gì có thể làm đại mạn, đây 
gọi là xa lìa đại mạn. Chắng thấy có pháp gì có 
thê tự dùng được, đây gọi là xa lìa tự dụng. Chỗ 
điên đảo bất khả đắc, đây gọi là xa lìa điên đảo. 
Chẳng thây được chỗ tham sân si, đây gọi là xa 
lia tham sân si. Trên đây là đại Bồ tát an trụ trong 
bực Ngũ địa xa lìa mười hai pháp. 

Thế nào là đầy đủ sáu pháp? An trụ trong sáu 
ba la mật có thể vượt đến bờ kia, đây gọi là đầy 
đủ sáu pháp. 

Thê nào là chăng móng tâm Thanh văn, Bích 
chi Phật, nhẫn đến chăng nghi ngờ pháp thâm diệu? 

Nây Tu Bồ Đề! Bồ tát nghĩ rằng: Tâm Thanh 
văn, Bích chi Phật chăng phải đạo Vô thượng Bồ 
đề, đây gọi là chắng móng tâm Thanh văn, Bích 
chi Phật. Bồ tát nghĩ răng: Bồ thí có lòng lo ngại 
thì là chăng phải đạo Vô thượng Bồ đề, đây gọi là 
bố thí chăng sanh lòng lo sợ. Bồ tát nghĩ rằng: 
Thấy người câu xin mả có tâm trồn tránh thì chăng 
phải đạo Vô thượng Bồ đề, đây gọi là chăng có 


PHẨM PHÁT THÚ - THỨ HAI MƯƠI 279 





lòng trốn tránh khi bị cầu xin. Lúc bố thí chăng 

¡: “Cái nầy cho được, cái nây chăng cho được”, 
đây gọi là những vật sở hữu đều đem bố thí. Vì 
sức từ bi nên sau khi bố thí chăng ăn năn. Vì sức 
tin công đức nên chăng nghi ngờ pháp thâm diệu. 
Trên đây là sáu pháp phải đầy đủ và sáu pháp phải 
xa lìa của đại Bồ tát an trụ bực Lục địa. 

Thế nào là chắng chấp ngã, nhẫn đến chăng 
chấp nơi sự thây là phải nương nơi giới? 

Nây Tu Bồ Đề! Vì rốt ráo vô ngã, vì chúng 
sanh đến tri giả, kiến giả đều rốt ráo bất khả đắc 
nên chăng chấp trước những pháp Ấy. Không có 
pháp đoạn diệt vì các pháp rốt ráo bất sanh nên 
chăng chấp đoạn kiến. Nếu pháp đã chăng sanh 
thì cũng chẳng thường nên chắng chấp thường 
kiến. Vì không các phiên não nên chẳng chấp lấy 
tướng. Vì chư kiến đều chăng thể thấy được nên 
chẳng khởi nhơn duyên kiến. Vì danh sắc, ngũ 
âm, thập nhị nhập, thập bát giới, tam giới, tâm, 
nguyện và y chỉ đều là tánh không nên chăng 
chấp trước. Vì khởi sự thấy là phải nương nơi 
Phật thì chăng thấy Phật nên chẳng khởi sự thấy y 
chỉ nơi Phật. Vì Pháp chẳng thể thấy nên chăng 
khởi sự thây y chỉ Pháp. Vì Tăng tướng vô vi 
chẳng thể nương nên chăng khởi sự thây y chỉ nơi 
Tăng. Vì nơi tội cùng vô tội đều không dính mắc 


280 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





nên chăng khởi sự thây y chỉ nơi giới. Trên đây là 
hai mươi pháp chăng nên chấp trước của đại Bồ 
tát an trụ trong bực Thất địa. 

Thế nào là đầy đủ Không, nhẫn đến chẳng 
nhiễm ái? 

Này Tu Bồ Đề! Đây đủ tự tướng Không của 
các pháp, đây là đầy đủ Không. Chăắng tưởng nhớ 
các tướng, đây là chứng vô tướng. Chăng tạo tác 
trong tam giới, đây là biết vô tác. Đầy đủ mười 
nghiệp đạo lành, đây là ba phân thanh tịnh. Vì 
được đại bi nên đây đủ trí từ bi. Vì đầy đủ thanh 
tịnh Phật độ nên chẳng niệm tưởng tất cả chúng 
sanh. Vì chắng tốn ích đối với tất cả pháp nên 
bình đắng quán sát tất cả pháp. Vì các pháp thiệt 
tướng là vô tri nên Bỏ tát biết thiệt tướng của các 
pháp. Vì các pháp bất sanh bất diệt, bất tác nên 
Bỏ tát được vô sanh pháp nhẫn. Vì biết danh sắc 
bất sanh nên được vô sanh trí. Vì tâm chăng hiện 
hành hai tướng nên tuyên nói các pháp nhứt 
tướng. Vì tất cả pháp chắng phân biệt nên phá 
tướng phân biệt. Vì vô lượng tưởng niệm lớn nhỏ 
chuyên nên Bồ tát chuyên nhớ tưởng. Vì kiến 
chấp Thanh văn, Bích chi Phật chuyên nên 
chuyên kiến. Vì dứt trừ những phiên não nên 
chuyên phiên não. Vì được Nhứt thiết chủng trí 
nên định huệ đồng đăng. Vì bất động đối với tam 


PHẨM PHÁT THÚ - THỨ HAI MƯƠI 281 





giới nên ý được điều phục. Vì chế ngự sáu căn 
nên tâm tịch diệt. Vì được Phật nhãn nên trí vô 
ngại. Vì xả bỏ sáu trần nên chắng nhiễm ái. Trên 
đây là hai mươi pháp phải đầy đủ của đại Bồ tát 
an trụ trong bực Thất địa. 

Thế nào là đại Bồ tát thuận nhập tâm chúng 
sanh, nhẫn đến tự trang nghiêm Phật thân? 

Này Tu Bỏ Đẻ! Đại Bồ tát dùng một tâm biết 
rõ tâm và tâm sở của tất cả chúng sanh, đây là 
thuận nhập tâm chúng sanh. Dùng thân thông từ 
một Phật quốc đến một Phật quốc, cũng không có 
tưởng niệm Phật quốc, đây là các thân thông tự 
tại. Từ ở cõi mình mà thây vô lượng Phật quốc, 
cũng không có tưởng Phật quốc, đây là xem thấy 
các Phật quốc. Trụ ngôi Chuyển Luân Thánh 
Vương đi khắp Đại thiên thế giới để tự trang 
nghiêm nước của mình, đây là tự trang nghiêm 
nước mình như Phật quốc đã được thây. Vì như 
thiệt quán pháp thân nên là như thiệt quán Phật 
thân. Trên đây là đại Bồ tát an trụ trong bực Bát 
địa đầy đủ năm pháp. 

Thế nào là biết các căn tánh thượng hạ, nhẫn 
đến thế nảo là tùy theo thiện căn để thọ thân? 

Nâầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát an trụ trong Phật 
thập lực biết những căn tánh thượng hạ của tất cả 


282 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





chúng sanh. Vì tịnh chúng sanh nên Phật độ tịnh. 
Trụ trong như huyễn tam muội thì có thể thành 
tựu tất cả sự, cũng chăng phát sanh tâm tướng. Vì 
được báo sanh tam muội nên thường nhập tam 
muội. Vì thành tựu chúng sanh nên tùy theo thiện 
căn mà chúng sanh đáng được để thọ thân hầu 
giáo hóa họ. Trên đây là năm điều mà đại Bồ tát 
trụ bực Bát địa được đây đủ. 

Thế nảo là đại Bồ tát nhiếp thọ vô biên thế 
giới mà phần mình hóa độ, nhẫn đến công đức 
thành tựu đây đủ? 

Nây Tu Bồ Đè! Đại Bồ tát hóa độ chúng sanh 
trong vô biên thê giới đúng như chỗ đáng được độ 
của Phật pháp mà độ thoát đó, đây là nhiếp thọ vô 
biên thế giới mà phần mình hóa độ. Được đây đủ 
sáu ba la mật, đây là được như chỗ nguyện cầu. 
Do sức của từ vô ngại biện nên biết tiếng nói của 
chư Thiên, Long, Càn thát bà. Vì đời đời thường 
hóa sanh nên thai sanh được thành tựu. Vì thường 
sanh trong nhà vọng tộc nên gia thế được thành 
tựu. Vì sanh nơi dòng Sát đề lợi hoặc Bà la môn 
nên chỗ sanh thành tựu. Như dòng họ của Bồ tát 
quá khứ sanh mà sanh trong đó nên dòng họ được 
thành tựu. Vì thuần dùng hàng đại Bồ tát làm 
quyến thuộc nên quyến thuộc được thành tựu. Vì 
lúc sanh ra quang minh của Bồ tát chiếu khắp vô 


PHẨM PHÁT THÚ - THỨ HAI MƯƠI 283 





lượng vô biên thế ĐIớI cũng chăng chấp lẫy tướng 
quang minh nên xuất sanh được thành tựu. Vì khi 
xuất gia có vô lượng chư Thiên theo hâu hạ và 
quyết định đưa chúng sanh đến quả Tam thừa nên 
xuất gia thành tựu. Cây Bỏ đề dùng huỳnh kim 
làm gốc, bảy báu làm thân nhánh lá, chiếu sáng 
khắp vô lượng vô biên thế giới mười phương, đây 
là trang nghiêm Phật thọ thành tựu. Chúng sanh 
được thanh tịnh, Phật độ cũng thanh tịnh, đây là 
tật cả công đức lành thành tựu đây đủ. Trên đây là 
mười hai pháp của bực Cửu địa đại Bồ tát thành 
tựu đây đủ. 

Thế nào là đại Bồ tát an trụ trong bực Thập 
địa phải biết như Phật? 

Này Tu Bồ Đê! Nếu đại Bồ tát đầy đủ sáu ba 
la mật, tứ niệm xứ, nhẫn đến đầy đủ mười tám 
pháp bất cộng và Nhứt thiết chủng trí, dứt tất cả 
phiên não và tập khí, thì gọi là đại Bồ tát an trụ 
trong bực Thập địa phải biết là băng như Phật. 

Nâầy Tu Bỏ Đề! Đại Bồ tát an trụ trong bực 
Thập địa nây dùng sức phương tiện để thực hành 
sáu ba la mật, tứ niệm xứ nhẫn đến thực hành 
mười tám pháp bất cộng, vượt qua bực Càn huệ 
địa, bực Tánh địa, bực Bát nhơn địa, bực Kiến 
địa, bực Bạc địa, bực Ly dục địa, bực Dĩ tác địa, 
bực Bích chi Phật địa, bực Bồ tát địa. Vượt qua 


284 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





chín bực trên mà an trụ nơi Phật địa, đây là Bồ tát 
Thập địa. 


Đây gọi là đại Bồ tát Đại thừa phát thú. 


285 





KINH MÀ. HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM XUẤT ĐÁO 
THỨ HAI MƯƠI MÓT 


Này Tu Bỏ Đề! Ông hỏi Đại thừa này từ chỗ 
nào phát xuất và đến an trụ chỗ nào? 

Này Tu Bỏ Đêt! Đại thừa nầy phát xuất từ 
trong tam giới đến an trụ trong Nhứt thiết trí, vì là 
pháp bất nhị vậy. Tại sao vậy? Đại thừa và Nhứt 
thiết trí là hai pháp chắng hiệp chắng tan không 
sắc, không hình, không đỗi là nhứt tướng, chánh 
là vô tướng. 

Nếu có người muốn cho thiệt tế phát xuất thì 
là người muốn cho pháp vô tướng phát xuất. Nếu 
có người muốn cho pháp Như, pháp tánh, bất tư 


286 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





nghì tánh phát xuất thì là người muôn cho pháp 
vô tướng phát xuất. Nếu có người muốn cho sắc 
Không, thọ tưởng hành thức Không phát xuất thì 
là người muốn cho pháp vô tướng phát xuất. Tại 
sao vậy? 

Này Tu Bỏ Đề! Tướng Không của sắc thọ 
tưởng hành thức chăng ra từ tam giới, cũng chẳng 
an trụ Nhứt thiết trí, vì sắc sắc tướng rông không, 
thọ tưởng hành thức tướng rỗng không vậy. 

Nếu có người muôn cho nhãn Không phát 
xuất thì là người muôn. cho pháp vô tướng phát 
xuất. Nếu có người muốn cho nhĩ tỷ thiệt thân ý 
Không phát xuất thì là người muốn cho pháp vô 
tướng phát xuất. Nếu có người muốn cho sắc 
Không, thanh Không, nhẫn đến ý xúc nhơn duyên 
sanh thọ Không phát xuất thì là người muốn cho 
pháp vô tướng phát xuất. Tại sao vậy? Nây Tu Bồ 
Để! Nhãn Không, nhẫn đến ý xúc nhơn duyên 
sanh thọ Không chăng ra từ tam giới cũng chăng 
an trụ Nhứt thiết trí, vì nhãn nhãn tướng rỗng 
không, nhẫn đến ý xúc nhơn duyên sanh thọ 
tướng rỗng không vậy. 

Nếu có người muốn cho mộng, ảo, diệm, 
hưởng, ảnh và hóa phát xuất thì là người muốn 
cho pháp vô tướng phát xuất. Tại sao vậy? Nẵy 


PHẨM XUẤT ĐÁO - THỨ HAI MƯƠI MÓT 287 





Tu Bồ Đề! Mộng tướng nhẵn đến hóa tướng 
chắng ra từ tam giới cũng chăng an trụ trong Nhứt 
thiết trí, vì mộng mộng tướng rỗng không nhẫn 
đến hóa hóa tướng rỗng không vậy. 

Nếu có người muốn cho Đàn na ba la mật phát 
xuất thì là người muốn cho pháp vô tướng phát 
xuất. Nếu có người muỗn cho Thi la ba la mật, 
Săn đề ba la mật, Tỳ lê gia ba la mật, Thiền na ba 
la mật, Bát nhã ba la mật phát xuất thì là n"Đười 
muốn cho pháp vô tướng phát xuất. Tại sao vậy? 
Này Tu Bộ Đê! Đàn na ba la mật nhẫn đến Bát 
nhã ba la mật chăng ra từ tam giới cũng chẳng an 
trụ trong Nhứt thiết trí, vì Đàn na Đàn na tướng 
rỗng không nhẫn đến Bát nhã Bát nhã tướng rỗng 
không vậy. 

Nếu có người muốn nội Không đến vô pháp 
hữu pháp Không phát xuất thi là người muốn cho 
pháp vô tướng phát xuất. Tại sao vậy? Nây Tu 
Bỏ Để! Nội Không tướng đến vô pháp hữu pháp 
Không tướng chẳng ra từ tam gIới cũng chăng an 
trụ trong Nhứt thiết trí, vì nội Không nội Không 
tánh rỗng không, nhẫn đến vô pháp hữu pháp 
Không vô pháp hữu pháp Không tánh rỗng 
không vậy. 

Nếu có người muốn cho tứ niệm xứ đến thập 
bát bất cộng pháp phát xuất thì là người muốn cho 


288 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





pháp vô tướng phát xuất. Tại sao vậy? Này Tu Bồ 
Để! Tứ niệm xứ tánh, đến thập bát bất cộng pháp 
tảnh chẳng ra từ tam gIỚI cũng chẳng an trụ trong 
Nhứt thiết trí, vì tứ niệm xứ tứ niệm xứ tánh rỗng 
không, nhẫn đến bất cộng pháp bất cộng pháp 
tánh rỗng không vậy. 

Nếu có ngưỜi muốn cho A la hán phát xuất thì 
là người muôn cho pháp vô tướng phát xuẤt. Nếu 
CÓ nEƯỜI muốn cho Bích chi Phật phát xuất thời 
là muốn cho pháp vô tướng phát xuất. Nếu có 
người muốn cho Như Lai Ứng Cúng Chánh Đăng 
Giác phát xuất thì là người muốn cho pháp vô 
tướng phát xuất. Tại sao vậy? Nây Tu Bồ Để! A 
la hán tánh, Bích chi Phật tánh và Phật tánh chăng 
ra từ tam giới cũng chăng an trụ trong Nhứt thiết 
trí, vì A la hán A la hán tánh rỗng không, Bích chi 
Phật Bích chi Phật tánh rỗng không, Phật Phật 
tảnh rồng không vậy. 

Nầy Tu Bỏ Đề! Do nhơn duyên trên đây nên 
Đại thừa nầy phát xuất từ trong tam giới đến an 
trụ trong Nhứt thiết trí, vì bất động vậy. 

Này Tu Bồ Đề! Ông hỏi Đại thừa nầy đến an 
trụ chỗ nào? 

Nây Tu Bỏ Đê! Đại thừa nầy không chỗ an trụ 
vì tật cả pháp không có tướng an trụ vậy. Đại thừa 
nây nếu có an trụ thì là chẳng phải an trụ. 


PHẨM XUẤT ĐÁO - THỨ HAI MƯƠI MÓT 289 





Này Tu Bồ Đề! Ví như pháp tánh bất sanh bất 
diệt bất cầu bất tịnh, vô khởi vô tác, chăng phải 
trụ chăng phải chăng trụ, vì pháp tánh pháp tánh 
tướng rồng không vậy, nhẫn đến vì vô tác vô tác 
tảnh rông không vậy. 

Như pháp tánh, các pháp khác cũng như vậy, 
chắng phải trụ chăng phải chăng trụ. Đại thừa 
nây cũng như vậy, chăng phải trụ chăng phải 
chăng trụ. 

Nây Tu Bồ Đẻ! Do nhơn duyên như thế nên 
Đại thừa nây không chỗ an trụ, vì là pháp bất trụ, 
là pháp bất động vậy. 

Nây Tu Bỏ Đề! Ông hỏi ai ngồi Đại thừa nây 
để phát xuất? 

Này Tu Bỏ Đề! Không có ai ngồi Đại thừa 
nây để phát xuất. Tại sao vậy? Vi Đại thừa nây 
cùng người phát xuất và pháp bị sử dụng cùng 
thời gian phát xuất đều vô sở hữu cả. Nếu tất cả 
pháp là vô sở hữu thì dùng pháp gì để phát xuất. 
Tại sao vậy? 

Ngã bất khả đắc nhẫn đến tri giả, kiến giả bất 
khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Bất khả tư nghì 
tánh bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Ngũ 
âm, thập nhị nhập, thập bát giới bất khả đắc, vì 
rốt ráo thanh tịnh vậy. Đàn na ba la mật đến Bát 


290 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





nhã ba la mật bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh 
vậy. Nội Không đến vô pháp hữu pháp Không bắt 
khả đặc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Tứ niệm Xứ đến 
mười tám pháp bất cộng bất khả đắc, vì rốt ráo 
thanh tịnh vậy. Tu đà hoàn đến Bồ tát, chư Phật 
bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Tu đà hoàn 
quả đến Nhứt thiết chủng trí bất khả đắc, vì rốt 
ráo thanh tịnh vậy. Bắt sanh bất diệt, bất cầu bất 
tịnh, vô khởi vô tác bất khả đặc, vì rốt ráo thanh 
tịnh vậy. Quá khứ thê, vị lai thế, hiện tại thế, sanh 
trụ diệt bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. 
Tăng giảm bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. 

Vì những pháp gì bất khả đắc nên là bất khả 
đắc? 

Nây Tu Bồ Đề! Vì pháp tánh bất khả đặc nên 
là bất khả đắc. Vì Như, thiệt tế, bất khả tư nghì 
tánh, pháp tướng, pháp vị, bất khả đắc nên là bất 
khả đắc. Vì Đàn na ba la mật đến Bát nhã ba la 
mật bất khả đặc nên là bất khả đắc. Vì nội Không 
đến vô pháp hữu pháp Không bất khả đắc nên là 
bất khả đặc. Vì tứ niệm xứ đên bất cộng pháp bất 
khả đắc nên là bất khả đặc. Vì Tu đà hoàn, Tư đà 
hàm, A na hàm, A la hán, Bích chi Phật, chư Phật 
bất khả đặc nên là bất khả đắc. Vì Tu đà hoàn 
quả, Tư đà hàm quả, A na hàm quả, A la hán quả, 
Bích chi Phật đạo, Phật đạo bất khả đặc nên là bât 


PHẨM XUẤT ĐÁO - THỨ HAI MƯƠI MÓT 201 





khả đắc. Vì bất sanh bất diệt đến vô khởi, vô tác 
bất khả đắc nên là bất khả đắc. 

Lại vì Sơ địa đến Thập địa bất khả đắc nên là 
bất khả đặc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Thế nào là 
Sơ địa đến Thập địa? Chánh là Càn huệ địa, 
Tánh địa, Bát nhơn địa, Kiến địa, Bạc địa, Ly 
dục địa, Dĩ tác địa, Bích chi Phật địa, Bồ tát địa 
và Phật địa. 

Trong nội Không đến vô pháp hữu pháp 
Không chắng có thể được Sơ địa đến Thập địa. 
Tại sao vậy? 

Vì Sơ địa chắng phải được chăng phải chắng 
được, nhẫn đến Thập địa chắng phải được chắng 
phải chăng được, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Trong 
nội Không đến vô pháp hữu pháp Không, thành 
tựu chúng sanh bất khả đặc, tịnh Phật quốc độ bất 
khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Trong nội 
Không đến vô pháp hữu pháp Không, ngũ nhãn 
bất khả đặc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. 

Này Tu Bồ Đẻ! Vì thế nên đại Bồ tát do nơi 
tất cả pháp bất khả đắc mà ngôi Đại thừa nây từ 
tam giới phát xuất an trụ trong Nhứt thiết trí. 


293 





BÁT-NHÃ Bñ-LA-MẬT 


PHẨM THẮNG XUẤT 
THỨ HAI MƯƠI HAI 


” Ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Đại thừa và người Đại 
thừa vượt hơn tất cả thế øian và chư Thiên, Nhơn, 
A tu la. Bạch đức Thế Tôn! Đại thừa nây đồng 
đăng với hư không. Như hư không dung thọ vô 
lượng vô biên a tăng kỳ chúng sanh. Cũng vậy, 
Đại thừa nầy dung thọ vô lượng vô biên a tăng kỳ 
chúng sanh. Đại thừa nây chăng thấy chỗ đến, 
chắng thây chỗ đi, chăng thấy chỗ dừng ở. Đại 
thừa nầy chắng thê được quá khứ, chăng thể được 





* Hán bộ quyển thứ 7. 


294 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





vị lai, chăng thể được hiện tại. Ba đời bình đẳng 
là Đại thừa nầy. Do duyên cớ trên đây nên gọi là 
Đại thừa. 

Đức Phật nói: 

Đúng như vậy. Nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát Đại 
thừa là sáu ba la mật: Đàn na ba la mật, Thị la ba 
la mật, Săn đề ba la mật, Tỳ lê gia ba la mật, 
Thiền na ba la mật, Bát nhã ba la mật. Lại có đại 
Bỏ tát Đại thừa là tất cả đà la ni môn, tất cả tam 
muội môn. Như là Thủ Lăng Nghiêm tam muội 
đến Ly trước như hư không bất nhiễm tam muội. 
Lại có đại Bồ tát Đại thừa là nội Không đến vô 
pháp hữu pháp Không. Lại có đại Bồ tát Đại thừa 
là tứ niệm xứ đến mười tám pháp bất cộng. 


Này Tu Bồ Đề! Như lời ông nói, Đại thừa nầy 
vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A 
tu la. 

Nây Tu Bồ Đề! Nếu Dục giới là có chơn thiệt 
chăng hư vọng, là để lý chăng điên đảo, thường 
hằng chắng hư hoại chắng phải pháp không có, 
thì Đại thừa nây không thể vượt hơn tất cả thế 
gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. Bởi Dục giới 
hư vọng nhớ tưởng phân biệt hòa hiệp danh tự, 
v.v... có tất cả tướng vô thường phá hoại là pháp 
không có. Thế nên Đại thừa nây vượt hơn tất cả 
thể gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. 


PHẨM THẮNG XUÁT - THỨ HAI MƯƠI HAI 205 





Này Tu Bỏ Đề! Nếu Sắc giới và Vô Sắc giới 
là có chơn thiệt chăng hư vọng, là để lý chăng 
điên đảo thường hằng chăng hư hoại, chắng phải 
pháp không có, thì Đại thừa nây không thê vượt 
hơn tất cả thể gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. 
Bởi Sắc giới và Vô Sắc giới hư vọng nhớ tưởng 
phân biệt hòa hiệp danh tự, v.v... có tất cả tướng 
vô thường phá hoại là pháp không có. Thế nên 
Đại thừa nây vượt hơn tất cả thế gian và chư 
Thiên, Nhơn, A tu la. 

Này Tu Bồ Đẻ! Nếu sắc uân đến ý xúc nhơn 
duyên sanh thọ là có chơn thiệt chăng hư vọng, là 
để lý chắng điên đảo thường hăng chăng hư hoại 
chắng phải pháp không có, thì Đại thừa nầy 
không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, 
Nhơn, A tu la. Bởi sắc uẫn đến ý xúc nhơn duyên 
sanh thọ hư vọng nhớ tưởng, phân biệt hòa hiệp 
danh tự, v.v... có tât cả tướng vô thường phá hoại 
là pháp không có, nên Đại thừa nây vượt hơn tật 
cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. 

Này Tu Bồ Đẻ! Nếu pháp tánh, như, thiệt tế, 
bất khả tư nghì tánh là pháp có mà chăng phải là 
pháp không có, thì Đại thừa nây không thê vượt 
hơn tất cả thê gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. 
Bởi pháp tánh đến bất tư nghì tánh không có pháp 


296 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





chắng phải pháp, nên Đại thừa nây vượt hơn tất 
cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. 

Nây Tu Bồ Đề! Nếu Đàn na ba la mật đến Bát 
nhã ba la mật là pháp có mà chăng phải là pháp 
không có, thì Đại thừa nầy không thể vượt hơn tất 
cả thê gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. Bởi Đàn 
na ba la mật đến Bát nhã ba la mật không có pháp 
chắng phải pháp, nên Đại thừa nây vượt hơn tât 
cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. 

Này Tu Bồ Đề! Nếu nội Không đến vô pháp 
hữu pháp Không là pháp có mà chăng phải là pháp 
không có, thì Đại thừa nầy không thể vượt hơn tất 
cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. Bởi nội 
Không đến vô pháp hữu pháp Không không có 
pháp chăng phải pháp, nên Đại thừa nây vượt hơn 
tất cả thể gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. 

Nây Tu Bồ Đề! Nếu tứ niệm xứ đến mười tám 
pháp bất cộng là pháp có mà chăng. phải là pháp 
không có, thi Đại thừa nây không thể vượt hơn tất 
cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. Bởi tứ 
niệm xứ đến bất cộng pháp không có pháp chăng 
phải pháp, nên Đại thừa nầy vượt hơn tất cả thế 
gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. 

Nây Tu Bồ Đê! Nếu tánh nhơn pháp, bát nhơn 
pháp, Tu đà hoàn pháp, Tư đà hàm pháp, A na 


PHẨM THẮNG XUÁT - THỨ HAI MƯƠI HAI 297 





hàm pháp, AÁ la hán pháp, Bích chi Phật pháp và 
Phật pháp là pháp có mà chắng phải là pháp 
không có, thì Đại thừa nầy không thể vượt hơn tất 
cả thê gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. Bởi tánh 
nhơn pháp đến Phật pháp không có pháp chăng 
phải pháp, nên Đại thừa nầy vượt hơn tất cả thế 
gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. 

Này Tu Bồ Đề! Nếu bực Tánh địa, bực Bát 
nhơn, bực Tu đả hoàn nhẫn đến Phật là pháp có 
mà chắng phải là pháp không có, thì Đại thừa nây 
không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, 
Nhơn, A tu la. Bởi Tánh địa đến chư Phật không 
có pháp chăng phải pháp, nên Đại thừa nầy vượt 
hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. 

Nây Tu Bỏ Để! Nếu tất cả thế gian và chư 
Thiên, Nhơn, A tu la là pháp có mà chắng phải là 
pháp không có, thì Đại thừa nầy không thể vượt 
hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. 
Bởi tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la 
không có pháp chẳng phải pháp, nên Đại thừa 
nây vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, 
A tu la. 

Này Tu Bồ Đề! Nếu đại Bồ tát từ lúc mới phát 
tâm đến lúc ngồi đạo tràng, những tâm trong 
khoảng trung gian đó là pháp có mà chắng phải là 


298 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





pháp không có, thì Đại thừa nây không thê vượt 
hơn tất cả thê gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. 
Bởi những tâm trong khoảng trung gian từ lúc 
phát tâm đến lúc ngôi đạo tràng của đại Bỏ tát 
không có pháp, chăng phải pháp, nên Đại thừa 
nây vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, 
A tu la. 

Nầy Tu Bồ Đề! Nếu như kim cang huệ của đại 
Bỏ tát là pháp có mà chẳng phải là pháp không 
có, thì đại Bồ tát nầy không thể biết được tất cả 
kiết sử và tập khí không có pháp chắng phải pháp 
để được Nhứt thiết chủng trí. Bởi như kim cang 
huệ không có pháp, chăng phải pháp, nên đại Bồ 
tát biết được tất cả kiết sử và tập khí không có 
pháp chăng phải pháp được Nhứt thiết chủng trí. 
Thế nên Đại thừa nầy vượt hơn tất cả thế gian và 
chư Thiên, Nhơn, A tu la. 

Nây Tu Bồ Đề! Nếu ba mươi hai tướng của 
chư Phật là pháp có mà chắng phải là pháp không 
có, thì oaI đức của chư Phật chắng thê chiếu sáng 
vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A 
tu la. Bởi ba mươi hai tướng không có pháp, 
chắng phải pháp, nên oai đức của chư Phật chiêu 
sáng vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, 
Nhơn, A tu la. 


PHẨM THẮNG XUÁT - THỨ HAI MƯƠI HAI 209 





Này Tu Bồ Đề! Nếu quang minh của chư Phật 
là pháp có mà chắng phải là pháp không có, thì 
chăng thê chiếu khắp hằng sa quốc độ. Bởi quang 
minh của chư Phật không có pháp, chắng phải 
pháp, nên có thê chiếu khắp hăng sa quốc độ. 


Này Tu Bồ Đề! Nếu sáu mươi thứ âm thanh 
trang nghiêm của chư Phật là pháp có mà chăng 
phải là pháp không có, thì chư Phật chăng thể 
dùng sáu mươi thứ âm thanh trang nghiêm ấy 
thâu đến khắp vô lượng a tăng kỳ quốc độ mười 
phương. Bởi sáu mươi thứ âm thanh trang nghiêm 
của chư Phật không có pháp, chăng phải pháp, 
nên chư Phật có thê dùng âm thanh trang nghiêm 
ây thấu đến khắp vô lượng a tăng kỳ quốc độ 
mười phương. 

Này Tu Bồ Đê! Nếu pháp luân của chư Phật là 
pháp có mà chăng phải là pháp không có, thì chư 
Phật không thể chuyến pháp luân mà tất cả Sa 
môn, Bà la môn hoặc chư Thiên vương, Ma 
vương, Phạm vương và tất cả thê gian chúng sanh 
đều chăng chuyển được. Bởi pháp luân của chư 
Phật không có pháp, chẳng phải pháp, nên chư 
Phật có thể chuyên pháp luân mả tất cả Sa môn, 
Bà la môn hoặc trời, người và tất cả chúng khác 
trong thế gian đêu chăng chuyên được. 


300 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Này Tu Bồ Đề! Chư Phật vì chúng sanh 
chuyên pháp luân. Nếu chúng sanh ấy là pháp 
thiệt có mà chẳng phải là pháp không có, thì 
không thể làm cho chúng sanh ây ở nơi Vô dư y 
Niết bàn mà nhập Niết bàn. Bởi chư Phật vì 
chúng sanh chuyển pháp luân, chúng sanh ấy 
không có pháp, chăng phải pháp, nên có thê làm 
cho chúng sanh ấy ở trong Vô dư y Niết bàn đã 
điệt độ, nay diệt độ, sẽ diệt độ. 


301 





KINH MÀ. H/ 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM ĐĂNG KHÔNG 
THỨ HAI MƯƠI BA 


Nây Tu Bồ Đề! Ông nói Đại thừa đông đẳng 
với hư không. Đúng như vậy, Đại thừa đồng đắng 
với hư không. 

Này Tu Bồ Đề! Như hư không không có 
Đông, Tây... mười phương, Đại thừa cũng không 
có mười phương. Như hư không chắng phải dài, 
ngắn, vuông, tròn; Đại thừa cũng chăng phải dài, 
ngăn, vuông, tròn. Như hư không chẳng phải 
xanh, vàng, đó, trắng, đen; Đại thừa cũng chăng 
phải xanh, vàng, đỏ, ti. đen. Thế nên nói răng 
Đại thừa đồng đăng với hư không. 


302 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Này Tu Bồ Đề! Như hư không chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại. Cũng vậy, Đại thừa chắng 
phải quá khứ, vị lai, hiện tại Như hư không 
chắng tăng chắng giảm. Cũng vậy, Đại thừa 
chẳng tăng chăng giảm. Như hư không chăng câu 
chắng tịnh. Cũng vậy, Đại thừa chắng cầu chắng 
tịnh. Như hư không chăng sanh chắng diệt, không 
dừng không đổi. Cũng vậy, Đại thừa chắng sanh 
chắng diệt, không dừng không đối. Như hư không 
chăng phải thiện bất thiện, chắng phải ký vô ký. 
Cũng vậy, Đại thừa chắng phải thiện bất thiện, 
chẳng phải ký vô ký. Như hư không chăng thấy 
nøhe, chắng hay biết. Cũng vậy, Đại thừa không 
thây nghe hay biết. Như hư không chăng thể biết 
được, chăng thể hay được, chắng thể thây được, 
chắng thế dứt được, chăng thể chứng được, chăng 
thể tu được. Cũng vậy, Đại thừa chắng thê biết 
được, hay được, thấy được, dứt được, cũng chắng 
thể chứng được, tu được. Thế nên nói rằng Đại 
thừa đồng đăng với hư không. 

Này Tu Bỏ Đề! Hư không chẳng phải tướng 
nhiễm tướng ly. Cũng vậy, Đại thừa chăng phải 
tướng nhiễm chăng phải tướng ly. Như hư không 
chăng hệ thuộc Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới. 
Cũng vậy, Đại thừa chắng hệ thuộc Dục giới, Sắc 
giới, Vô Sắc giới. Như hư không chăng có sơ phát 


PHẨM ĐĂNG KHÔNG - THỨ HAI MƯƠI BA 303 





tâm nhẫn đến đệ thập tâm. Cũng vậy, Đại thừa 
không có sơ pháp tâm nhẫn đến đệ thập tâm. Như 
hư không chắng có Càn huệ địa, Tánh nhơn địa, 
Bát nhơn địa, Kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ 
tác địa. Cũng vậy, Đại thừa không có Càn Huệ 
địa đến Dĩ Tác địa. Như hư không chăng có quả 
Tu đà hoàn, quả Tư đà hàm, quả À na hàm, quả A 
la hán. Cũng vậy, Đại thừa không có quả Tu đà 
hoàn đến quả A la hán. Như hư không chăng có 
Thanh văn địa, Bích chi Phật địa. Cũng vậy, Đại 
thừa không có Thanh văn địa đến Phật địa. Thế 
nên nói răng Đại thừa đồng đắng với hư không. 
Nâầy Tu Bỏ Đề! Như hư không chẳng phải 
sắc, vô sắc; chẳng phải khả kiến, bất khả kiến; 
chăng phải hữu đối, vô đối; chẳng phải hiệp, 
chăng phải tán. Cũng vậy, Đại thừa chắng phải 
sắc nhân đến chắng phải tán. Như hư không 
chăng phải thường vô thường; chắng phải lạc, 
khổ; chăng phải ngã vô ngã. Cũng vậy, Đại thừa 
chắng phải thường vô thường, lạc khổ, ngã vô 
ngã. Như hư không chắng phải không bất không, 
chắng phải tướng vô tướng, chẳng phải tác vô 
tác. Cũng vậy, Đại thừa chăng phải không đến 
chắng phải vô tác. Như hư không chăng phải tịch 
diệt chăng tịch diệt, chăng phải ly chắng ly. Cũng 
vậy, Đại thừa chắng phải tịch diệt đến chắng phải 


304 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





ly. Như hư không chăng phải tỗi sáng. Cũng vậy, 
Đại thừa chẳng phải tôi sáng. Như hư không 
chăng phải khả đặc bất khả đắc. Cũng vậy, Đại 
thừa chắng phải khả đắc, chăng phải bất khả đặc. 
Như hư không chăng phải khả thuyết bất khả 
thuyết. Cũng vậy, Đại thừa chẳắng phải khả 
thuyết, chăng phải bất khả thuyết. Thê nên nói 
rằng Đại thừa đồng đẳng với hư không. 

Này Tu Bồ Đẻ! Như lời ông nói, như hư 
không dung thọ vô lượng vô biên vô số chúng 
sanh, Đại thừa cũng dung thọ võ lượng vô biên vô 
số chúng sanh. 

Đúng như vậy. Vì chúng sanh vô sở hữu, nên 
biết răng hư không vô sở hữu. Vì hư không vô sở 
hữu, nên biết rằng Đại thừa cũng vô sở hữu. Do 
đây nên Đại thừa dung thọ vô lượng vô biên vô số 
chúng sanh. Tại sao vậy? Vì chúng sanh, hư 
không và Đại thừa đều bất khả đắc vậy. 

Lại nây Tu Bồ Đề! Vì Đại thừa vô sở hữu nên 
biết rằng vô số vô sở hữu. Vì vô số vô sở hữu nên 
biết răng vô lượng vô sở hữu. Vì vô lượng vô sở 
hữu nên biết rằng vô biên vô sở hữu. Vì vô biên 
vô sở hữu nên biết rằng tất cả các pháp vô sở hữu. 
Do đây nên Đại thừa dung thọ vô lượng vô biên 
vô số chúng sanh. Tại sao vậy? Vì chúng sanh, hư 


PHẨM ĐĂNG KHÔNG - THỨ HAI MƯƠI BA 305 





không, Đại thừa vô sỐ vô lượng vô biên tật cả các 
pháp đều bất khả đặc vậy. 

Lại nầy Tu Bồ Để! Vì ngã nhẫn đến tri giả, 
kiến giả đều vô sở hữu, nên biết rằng pháp như, 
pháp tánh, thiệt tế vô sở hữu. Vì pháp như, pháp 
tánh, thiệt tế vô sở hữu, nên biết nhẫn đến vô số 
vô lượng vô biên đều vô sở hữu. Vì vô số vô 
lượng vô biên vô sở hữu nên biết tất cả pháp vô 
sở hữu. Do nhơn duyên nây nên Đại thừa dung 
thọ vô lượng vô biên vô số chúng sanh. Tại sao 
vậy? Vì chúng sanh, ngã nhãn đến tri giả, kiến giả 
cùng thiệt tế đến vô biên và tất cả pháp đều bất 
khả đắc vậy. 

Lại nầy Tu Bồ Đề! Vì ngã đến tri giả, kiến 
giả đêu vô sở hữu nên biết răng bất khả tư nghì 
tánh vô sở hữu. Vì bất khả tư nghì tánh vô sở hữu 
nên biết sắc, thọ, tưởng, hành, thức vô sở hữu. Vì 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức vô sở hữu nên biết hư 
không vô sở hữu. Vì hư không vô sở hữu nên 
biết Đại thừa vô sở hữu. Vì Đại thừa vô sở hữu 
nên biết vô số vô lượng vô biên đều vô sở hữu. 
Vì vô biên vô sở hữu nên biết tất cả các pháp vô 
sở hữu. Do nhơn duyên nây nên Đại thừa dung 
thọ vô lượng vô biên vô sô chúng sanh. Vì ngã 
nhẫn đến tri giả, kiến giả, tất cả các pháp đều bất 
khả đắc vậy. 


306 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Lại nầy Tu Bồ Đẻ! Vì ngã vô sở hữu nhẫn đến 
tr1 g1ả, kiến giả vô sở hữu nên biết nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý vô sở hữu. Vì nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý vô sở hữu nên biết hư không vô sở hữu. Vì 
hư không vô sở hữu nên biết Đại thừa vô sở hữu. 
Vì Đại thừa vô sở hữu nên biết vô số vô lượng vô 
biên và tất cả các pháp vô sở hữu. Do nhơn duyên 
nây nên Đại thừa dung thọ vô lượng vô biên vô số 
chúng sanh. Vì ngã đến tất cả các pháp đều bất 
khả đắc vậy. 

Lại này Tu Bỏ Đề! Vì ngã nhẫn đến tri giả, 
kiến giả đêu vô sở hữu nên Đàn na ba la mật đến 
Bát nhã ba la mật đều vô sở hữu. Vì Bát nhã ba la 
mật vô sở hữu nên biết hư không vô sở hữu. Vì hư 
không vô sở hữu nên biết Đại thừa vô sở hữu. Vì 
Đại thừa vô sở hữu nên biết vô số vô lượng vô 
biên vô sở hữu. Vì vô số vô lượng vô biên vô sở 
hữu nên biết tất cả các pháp vô sở hữu. Do nhơn 
duyên nây nên Đại thừa dung thọ vô lượng vô 
biên vô số chúng sanh. Tại sao vậy? Vì ngã, chúng 
sanh đến tất cả các pháp đều bất khả đắc vậy. 

Lại nầy Tu Bồ Đề! Vì ngã đến tri giả, kiến giả 
đều vô sở hữu nên biết nội Không đến vô pháp 
hữu pháp Không đều vô sở hữu. Vì vô pháp hữu 
pháp Không vô sở hữu nên biết hư không vô sở 
hữu. Vì hư không vô sở hữu nên biết Đại thừa vô 


PHẨM ĐĂNG KHÔNG - THỨ HAI MƯƠI BA 307 





sở hữu. Vì Đại thừa vô sở hữu nên biết vô số vô 
lượng vô biên vô sở hữu. Vì vô biên vô sở hữu 
nên biết tất cả các pháp vô sở hữu. Do nhơn duyên 
nây nên Đại thừa dung thọ vô lượng vô biên vô số 
chúng sanh. Tại sao vậy? Vì ngã, chúng sanh đến 
tật cả các pháp đều bất khả đắc vậy. 

Lại nây Tu Bồ Để! Vì ngã, chúng sanh đến tri 
giả, kiến giả vô sở hữu nên biết tứ niệm xứ đến 
bất cộng pháp vô sở hữu. Vì bất cộng pháp vô sở 
hữu nên biết hư không vô sở hữu. Vì hư không vô 
sở hữu nên biết Đại thừa vô sở hữu. Vì Đại thừa 
vô sở hữu nên biết vô số vô lượng vô biên vô sở 
hữu. Vì vô biên vô sở hữu nên biết tất cả các pháp 
vô sở hữu. Do nhơn duyên nây nên Đại thừa dung 
thọ vô lượng vô biên vô số chúng sanh. Tại sao 
vậy? Vì ngã, chúng sanh đến tất cả các pháp đều 
bất khả đặc vậy. 

Lại nây Tu Bỏ Đê! Vì ngã, chúng sanh đến tri 
giả, kiến giả vô sở hữu nên biết Tánh địa đến Dĩ 
tác địa vô sở hữu. Vì Dĩ tác địa vô sở hữu nên 
biết hư không vô sở hữu. Vì hư không vô sở hữu 
nên biết Đại thừa vô sở hữu. Vì Đại thừa vô sở 
hữu nên biết vô số vô lượng vô biên vô sở hữu. 
Vì vô biên vô sở hữu nên biết tất cả các pháp vô 
sở hữu. Do nhơn duyên nây nên Đại thừa dung 
thọ vô lượng vô biên vô SỐ chúng sanh. Tại sao 


308 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





vậy? Vì ngã, chúng sanh đến tất cả các pháp đều 
bất khả đắc vậy. 

Lại nây Tu Bồ Để! Vì ngã đến tri giả, kiến giả 
vô sở hữu nên biết Tu đà hoàn đến A la hán vô sở 
hữu. Vì A la hán vô sở hữu nên biết tất cả các 
pháp vô sở hữu. Do nhơn duyên nây nên Đại thừa 
dung thọ vô lượng vô biên vô số chúng sanh. Tại 
sao vậy? Vì bất khả đắc vậy. 

Lại nây Tu Bồ Để! Vì ngã đến tri giả, kiến giả 
vô sở hữu nên biết Thanh văn thừa vô sở hữu. Vì 
Thanh văn thừa vô sở hữu nên biết Bích chi Phật 
thừa vô sở hữu. Vì Bích chi Phật thừa vô sở hữu 
nên biết Phật thừa vô sở hữu. Vì Phật thừa vô sở 
hữu nên biết người Thanh văn vô sở hữu. Vì 
người Thanh văn vô sở hữu nên biết Tu đà hoàn 
vô sở hữu nhẫn đến Phật vô sở hữu. Vì Phật vô sở 
hữu nên biết Nhứt thiết chủng trí vô sở hữu. Vì 
Nhứt thiết chủng trí vô sở hữu nên biết hư không 
vô sở hữu. Vì hư không vô sở hữu nên biết Đại 
thừa vô sở hữu. Vì Đại thừa vô sở hữu nên vô số 
đến tất cả các pháp vô sở hữu. Do nhơn duyên 
nây nên Đại thừa dung thọ vô lượng vô biên vô số 
chúng sanh. Tại sao vậy? Vì bất khả đắc vậy. 

Này Tu Bỏ Đề! Như trong tánh Niết bàn dung 
thọ vô lượng vô biên vô sô chúng sanh, Đại thừa 
nây cũng dung thọ vô lượng vô biên vô số chúng 


PHẨM ĐĂNG KHÔNG - THỨ HAI MƯƠI BA 309 





sanh. Do nhơn duyên nây nên nói rằng Đại thừa 
đồng đắng với hư không cũng dung thọ vô lượng 
vô biên vô số chúng sanh. 

Này Tu Bồ Đề! Như lời ông nói Đại thừa nầy 
chăng thấy chỗ đến, chăng thấy chỗ đi, chăng 
thây chỗ ở. 

Đúng như vậy. Đại thừa nây chăng thấy chỗ 
đến, chỗ đi, chỗ ở. Tại sao vậy? Vì tật cả các pháp 
tướng chắng lay động vậy nên các pháp chẳng có 
chỗ đến, chỗ đi, chỗ ở. 

Tại sao vậy? Này Tu Bỏ Đề! Sắc không từ đâu 
đến, cũng chắng đi đâu, cũng không chỗ ở. Thọ, 
tưởng, hành, thức cũng như vậy. Sắc pháp, thọ 
pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp không từ 
đâu đến, cũng chăng đi đâu, cũng không chỗ ở. 
Sắc như, thọ như, tưởng như, hành như, thức như, 
không từ đâu đến, cũng chắng đi đâu, cũng không 
chỗ ở. Sắc tánh đến thức tánh không từ đâu đến, 
cũng chăng đi đâu, cũng không chỗ ở. Sắc tướng 
đến thức tướng không từ đâu đến, cũng chăng đi 
đâu, cũng không chỗ ở. 

Như ngũ uẫn, thập nhị nhập, thập bát giới, lục 
đại chủng cũng vậy. Nhãn, nhãn pháp, nhãn như, 
nhãn tánh, nhãn tướng, đến thức chủng, thức 
chủng pháp, thức chủng như, thức chủng tánh, 


310 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





thức chủng tướng không từ đâu đến, cũng chăng 
đi đâu, cũng không chỗ ở. 

Nây Tu Bồ Đè! Như, như pháp, như như, như 
tánh, như tướng; thiệt tế, thiệt tế pháp, thiệt tế 
như, thiệt tế tánh, thiệt tế tướng; bất khả tư nghì, 
bất khả tư nghì pháp, bất khả tư nghì như, bất khả 
tư nghì tánh, bất khả tư nghì tướng, đều không từ 
đâu đến, cũng chăng đi đâu, cũng không chỗ ở. 

Nây Tu Bồ Đề! Đàn na ba la mật đến Bát nhã 
ba la mật, ba la mật, ba la mật pháp, ba la mật 
như, ba la mật tánh, ba la mật tướng, không từ 
đâu đến, cũng chẳng đi đâu, cũng không chỗ ở. 
Tứ niệm xứ, tứ niệm xứ pháp, tứ niệm xứ như, tứ 
niệm xứ tánh, tứ niệm xứ tướng, không từ đâu 
đến, cũng chắng đi đâu, cũng không chỗ ở. Nhẫn 
đến mười tám pháp bất cộng cũng vậy. 

Này Tu Bỏ Để! Bồ tát, Bồ tát pháp, Bồ tát 
như, Bồ tát tánh, Bồ tát tướng, không từ đâu đến, 
cũng chăng đi đâu, cũng không chỗ ở. Phật, Phật 
pháp, Phật như, Phật tánh, Phật tướng không từ 
đâu đến, cũng chẳng đi đâu, cũng không chỗ ở. 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, Chánh giác 
pháp, Chánh giác như, Chánh giác tánh, Chánh 
giác tướng không từ đâu đến, cũng chăng đi đâu, 
cũng không chỗ ở. 


PHẨM ĐĂNG KHÔNG - THỨ HAI MƯƠI BA 311 





Nây Tu Bỏ Đề! Hữu vi, hữu vi pháp, hữu vi 
như, hữu vi tánh, hữu vi tướng không từ đâu đến, 
cũng chẳng đi đâu, cũng không chỗ ở. Vô vi, vô 
vI pháp, vô v1 như, vô vi tánh, vô v1 tướng, không 
từ đâu đến, cũng chăng đi đâu, cũng không chỗ ở. 

Do nhơn duyên nây nên Đại thừa đây chăng 
thây chỗ đến, chăng thấy chỗ đi, chắng thây chỗ ở. 

Này Tu Bồ Đề! Như lời ông nói Đại thừa đây 
tiên tế, hậu tế, trung tế đều bất khả đắc, Đại thừa 
đây gọi là ba đời bình đăng nên gọi là Đại thừa. 

Đúng như vậy. Nây Tu Bồ Đê! Đại thừa đây 
tiên tế bất khả đắc, hậu tế bất khả đắc, trung tế bât 
khả đắc, ba đời bình đăng nên gọi là Đại thừa. 

Tại sao vậy? Vì đời quá khứ thì đời quá khứ 
rỗng không, đời vị lai thì đời vị lai rỗng không, 
đời hiện tại thì đời hiện tại rỗng không, ba đời 
bình đăng thì ba đời bình đăng rỗng không, Đại 
thừa thì Đại thừa rỗng không, Bỏ tát thì Bồ tát 
rỗng không. Tại sao vậy? Tánh Không nây chắng 
phải một, chăng phải hai, chắng phải khác, thế 
nên gọi là ba đời bình đẳng là đại Bô tát Đại thừa. 

Trong Đại thừa nây, bình đăng cùng chăng 
bình đăng đều bất khả đắc, nhiễm cùng chắng 
nhiễm, sân cùng chắng sân, s1 cùng chắng S1, mạn 
cùng chăng mạn đều bất khả đắc, nhẫn đến tất cả 


312 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





pháp thiện cùng pháp bất thiện đều bất khả đắc. 
Trong Đại thừa nây, thường cùng vô thường, lạc 
cùng khổ, thiệt cùng không, ngã cùng vô ngã đều 
bất khả đặc. Trong Đại thừa nây, Dục giới, Sắc 
giới, Vô Sắc giới đều bất khả đắc. Vượt qua Dục 
giới, vượt qua Sắc giới, vượt qua Vô Sắc giới đều 
bất khả đặc. Tại sao vậy? Vì Đại thừa nây, tự 
pháp bất khả đắc vậy. 

Này Tu Bồ Đề! Quá khứ sắc thọ tưởng hành 
thức, quá khứ sắc thọ tưởng hành thức rỗng 
không.VỊ lai sắc thọ tưởng hành thức, vị lai sắc 
thọ tưởng hành thức rỗng không. Hiện tại sắc thọ 
tưởng hành thức, hiện tại sắc thọ tưởng hành thức 
rỗng không. 

Trong tánh Không, quá khứ vị lai hiện tại, sắc 
thọ tưởng hành thức đều bất khả đắc. Tại sao 
vậy? VÌ trong tánh Không, Không đó còn là bất 
khả đắc huồng là trong tảnh Không mả có được 
những tam thế ngũ uân. 

Nầy Tu Bồ Đê! Quá khứ, vị lai, hiện tại, lục 
ba la mật đêu bất khả đắc. Trong ba đời bình 
đăng, lục ba la mật cũng bất khả đắc. Tại sao 
vậy? Vi trong bình đăng, quá khứ, vị lai, hiện tại 
đều bất khả đắc. Trong bình đăng, bình đăng cũng 
còn là bất khả đắc, huống là trong bình đắng mà 
có được quá khứ, hiện tại, vị lai. 


PHẨM ĐĂNG KHÔNG - THỨ HAI MƯƠI BA 313 





Như lục ba la mật, tử niệm xứ đến mười tắm 
pháp bât cộng cũng vậy. 

Nây Tu Bồ Đề! Trong quá khứ vị lai hiện tại, 
người phàm phu bât khả đặc. Trong ba đời binh 
đăng, người phàm phu cũng bât khả đặc. Tại sao 
vậy? Vì chúng sanh đên tri giả, kiên giả đêu bât 
khả đặc vậy. 

Này Tu Bồ Đề! Trong quá khứ vị lai hiện tại, 
Thanh văn, Bích chi Phật, Bồ tát và Phật đêu bât 
khả đặc. Trong ba đời bình đăng, Thanh văn, 
Bích chi Phật, Bô tát và Phật cũng đêu bât khả 
đặc. Tại sao vậy? Vì chúng sanh đên tri giả, kiên 
giả đêu bât khả đặc vậy. 

Này Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát an trụ trong Bát 
nhã ba la mật học tướng ba đời bình đăng sẽ được 
đây đủ Nhút thiệt chúng trí. Đây gọi là đại Bô tát 
Đại thừa, cũng chánh là tướng ba đời bình đăng. 

Đại Bồ tát an trụ trong đây thì hơn tất cả thế 
gian, hàng trời, người, A tu la thành tựu Nhứt 
thiệt trí. 

Bây giờ ngài Tu Bồ Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Lành thay, lành thay! Đại 
Bồ tát Đại thừa nây, quá khứ. chư đại Bồ tát học 
trong đây đã được Nhứt thiệt chủng trí. VỊ lai 
chư đại Bồ tát học trong đây sẽ được Nhứt thiệt 


314 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





chủng trí. Hiện tại chư đại Bồ tát trong vô lượng 
vô sô quôc độ mười phương cũng học trong đây 
mà được Nhứt thiệt chủng trí. Bạch đức Thê 
Tôn! Do đây nên Đại thừa nây thiệt là đại Bô tát 
Đại thừa vậy. 

Đức Phật nói: 

Đúng như vậy. Quá khứ, vị lai, hiện tại chư 
Phật học trong Đại thừa nây nên đã được, sẽ được 
và hiện được Nhứt thiệt chúng trí. 


315 





KINH MÀ. HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM HỘI TÔNG 
THỨ HAI MƯƠI BÓN 


Bấy giờ ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Đức Phật sai ngài Tu Bồ 
Đê vì chư đại Bô tát giải thuyêt Bát nhã ba la mật. 
Nay sao lại nói Đại thừa làm chi? 

Ngài Tu Bỏ Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Con nói Đại thừa có rời 
Bát nhã ba la mật chăng? 

Đức Phật nói: 

Tu Bồ Đề nói Đại thừa không rời Bát nhã ba 
la mật. Tại sao vậy? Vì tât cả pháp thiện, pháp trợ 


316 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





đạo, hoặc Thanh văn pháp, hoặc Bích chi Phật 
pháp, hoặc Bỏ tát pháp, hoặc Phật pháp đêu nhiếp 
vào trong Bát nhã ba la mật. 

Ngài Tu Bỏ Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Những thiện pháp, trợ đạo 
pháp, Thanh văn pháp, Bích chi Phật pháp, Bồ tát 
pháp, Phật pháp nào đều nhiếp vào trong Bát nhã 
ba la mật? 

Đức Phật nói: 

Những lục ba la mật, tứ niệm xứ, tứ chánh 
cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác 
phân, bát Thánh đạo phân, ba giải thoát môn, thập 
lực, tứ vô sở úy, tứ vô ngại trí, đại từ, đại b1, mười 
tám pháp bất cộng đây và những thiện pháp, trợ 
đạo pháp khác, hoặc Thanh văn pháp, hoặc Bích 
chi Phật pháp, hoặc Bồ tát pháp, hoặc Phật pháp 
đều nhiếp vào trong Bát nhã ba la mật. 

Này Tu Bỏ Đề! Hoặc đại Bồ tát Đại thừa, 
hoặc sáu môn ba la mật, hoặc ngũ âm, đến ý xúc 
nhơn duyên sanh thọ, hoặc sáu đại chủng, hoặc tứ 
niệm xứ đến bát Thánh đạo phân, ba môn giải 
thoát và những thiện pháp, hoặc hữu lậu vô lậu, 
hoặc hữu vi vô vi, hoặc tứ đề, hoặc tam Ø1ớI, hoặc 
thập bát Không, hoặc các môn tam muội, các môn 
đà la ni đến mười tám pháp bất cộng, hoặc Phật, 


PHẨM HỘI TÔNG - THỨ HAI MƯƠI BÓN 317 





Phật pháp, Phật tánh, Phật như, thiệt tế, bất khả tư 
nghì tánh, Niết bàn, tất cả những pháp nây đều 
chắng hiệp, chăng tan, không sắc, không hình, 
không đối, không ngại, không đăng, một tướng, 
chánh là vô tướng. 

Nây Tu Bỏ Đề! Do nhơn duyên đây nên Đại 
thừa của ông nói tùy thuận với Bát nhã ba la mật. 
Tại sao vậy? Vì Đại thừa chắng khác Bát nhã ba 
la mật, Bát nhã ba la mật chắng khác Đại thừa, 
Bát nhã ba la mật cùng Đại thừa không hai không 
khác. Năm ba la mật kia cũng như vậy. 

Nây Tu Bồ Đê! Tứ niệm xứ chắng khác Đại 
thừa, Đại thừa chắng khác tứ niệm xứ, tứ niệm xứ 
cùng Đại thừa không hai không khác. Tứ chánh 
cần đến mười tắm pháp bất cộng cũng như vậy. 


Do nhơn duyên đây nên Tu Bồ Đề nói Đại 
thừa chánh là nói Bát nhã ba la mật. 


319 





(INH MÀ. HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM THẬP VÔ 
THỨ HAI MƯƠI LẮM 


Ngài Tu Bỏ Đề thưa: 
_ Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát, tiên tế bất khả 
đặc, hậu tê bât khả đăc, trung tê bât khả đặc. 
Vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức vô biên nên đại 
Bồ tát cũng vô biên. 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là đại Bô tát, đây 
cũng là bât khả đặc. 
-_ Nơi tất cả thứ, tất cả chỗ câu tìm đại Bồ tát 
đêu bât khả đặc. 
-_ Bạch đức Thế Tôn! Con sẽ dạy cho những đại 
Bô tát nào về Bát nhã ba la mật? 


320 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát chỉ có danh tự. 
Như nói danh tự ngã, ngã rôt ráo chăng sanh. Như 
ngã, các pháp cũng không tự tánh như vậy. 

Những sắc øì rốt ráo chắng sanh? Những thọ, 
tưởng, hành, thức gì rôt ráo chăng sanh? 

Bạch đức Thế Tôn! Rốt ráo chăng sanh thì 
chăng gọi là sắc. Rôt ráo chăng sanh thì chăng gọi 
là thọ tưởng hành thức. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu pháp rốt ráo chăng 
sanh sẽ dạy Bát nhã ba la mật nây chăng? Rời 
pháp rôt ráo chăng sanh cũng không có Bồ tát 
thực hành Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Nếu Bồ tát nghe lời nói nầy mà tâm chăng 
trâm một, chăng ăn năn, chăng kinh hãi, chăng sợ 
sệt, phải biệt răng đây là bực đại Bô tát có thê 
thực hành Bát nhã ba la mật. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề: 

Nhơn duyên øì mà nói răng đại Bồ tát, tiền 
tê bât khả đặc, hậu tê bât khả đắc, trung tê bât 
khả đặc? 

Nhơn duyên gì mà nói rằng vì sắc vô biên nên 
biệt Bồ tát cũng vô biên. Vì thọ, tưởng, hành, 
thức vô biên nên biệt Bồ tát cũng vô biên? 


Nhơn duyên gì mà nói rằng sắc là Bồ tát đây 


PHẨM THẬP VÔ - THỨ HAI MƯƠI LĂM 321 





cũng bất khả đắc; thọ, tưởng, hành, thức là Bồ tát 
đây cũng bât khả đăc? 

Nhơn duyên gì mà nói rằng nơi tất cả thứ tất 
cả chô, Bô tát đêu bât khả đặc, thì sẽ dạy những 
Bô tát nào về Bát nhã ba la mật? 

Nhơn duyên gì mà nói rằng Bồ tát chỉ có 
danh tự? 

Nhơn duyên gì mà nói răng: “Như nói danh tự 
ngã, ngã rôt ráo chăng sanh. Như ngã, các pháp 
cũng không tự tánh như vậy. Những sắc gì rôt ráo 
chăng sanh, những thọ tưởng hành thức gì rôt ráo 
chăng sanh?”. 

Nhơn duyên gì mà nói răng rốt ráo chắng sanh 
chăng gọi là sắc, rôt ráo chăng sanh chăng gọi là 
thọ tưởng hành thức? 

Nhơn duyên gì mà nói rằng nêu pháp rốt ráo 
chăng sanh sẽ dạy Bát nhã ba la mật nây chăng? 

Nhơn duyên gì mà nói rằng rời pháp rốt ráo 
chăng sanh cũng không có Bô tát thực hành Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác? 

Nhơn duyên gì mà nói rằng: “Nếu Bỏ tát nghe 
lời nói nây mà tâm chăng trâm một, chăng ăn năn, 
chăng kinh hãi, chăng sợ sệt thì gọi là bực đại Bô 
tát thực hành Bát nhã ba la mật?”. 


322 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Ngài Tu Bồ Đề trả lời ngài Xá Lợi Phât: 

Vì chúng sanh vô sở hữu, nên Bồ tát tiền tế 
bất khả đắc, hậu tế bất khả đắc, trung tế bất khả 
đặc. Vì chúng sanh Không, vì chúng sanh ly nên 
Bồ tát tiền tế bất khả đắc. 

Vì sắc vô sở hữu, vì thọ tưởng hành thức vô 
sở hữu nên Bồ tát tiền tế bất khả đắc. Vì sắc thọ 
tưởng hành thức Không, vì sắc thọ tưởng hành 
thức ly nên Bỏ tát tiền tế bất khả đắc. 

Vì ngũ ấm tánh vô sở hữu nên Bồ tát tiền tế 
bất khả đặc. Vì lục ba la mật vô sở hữu nên Bồ tát 
tiên tế bất khả đắc. 

Tại sao vậy? Vì trong tánh Không, tiền tế bất 
khả đắc, hậu tế bất khả đắc, trung tê bất khả đắc. 
Tánh Không chắng khác Bồ tát. Bồ tát chăng 
khác tiền tế. Tánh Không cùng Bồ tát và tiền tế, 
ba pháp â ây không hai không khác. Vì nhơn duyên 
nây mà Bồ tát tiền tế bất khả đắc. 


Nẵy ngài Xá Lợi Phất! Vì sáu ba la mật rỗng 
không, vì sáu ba la mật rời lia, vì sáu ba la mật 
tánh không có nên Bồ tát tiền tế bất khả đắc. 

Tại sao vậy? Vì trong tánh Không, tiền tế bất 
khả đặc, hậu tế bất khả đắc, trung tế bất khả đặc. 
Tánh Không chăng khác Bồ tát. Bỏ tát chăng 
khác tiền tế. Tánh không cùng Bồ tát và tiền tế, 


PHẨM THẬP VÔ - THỨ HAI MƯƠI LĂM 323 





ba pháp nầy không hai không khác. Do đây nên 
Bồ tát tiên tê bât khả đặc. 

Nây ngài Xá Lợi Phất! Vì nội Không đến vô 
pháp hữu pháp Không là vô sở hữu, là rỗng 
không, là rời lìa, là tánh không có nên Bô tát tiên 
tê bât khả đặc. 

Vì tứ niệm xứ đến bất cộng pháp là vô sở hữu, 
là rồng không, là rời lia, là tánh không có nên Bồ 
tát tiên tê bât khả đặc. 

Tại sao vậy? Vì trong tánh Không tiền tế hậu 
tê và trung tê đêu bât khả đặc. Tánh Không cùng 
Bồ tát và tiên tê không hai không khác. Do đây 
nên Bồ tát tiên tê bât khả đặc. 

Nây ngài Xá Lợi Phất! Vì tất cả tam muội 
môn tât cả đà la ni môn là vô sở hữu, là rông 
không, là rời lìa, là tánh không có nên Bô tát tiên 
tê bât khả đặc. 

Vì pháp tánh, pháp như, thiệt tế, bất khả tư 
nghì tánh là vô sở hữu, rông không, rời lìa, tánh 
không có nên Bô tát tiên tê bât khả đặc. 

Nây ngài Xá Lợi Phất! Vì Thanh văn, Bích chi 
Phật, Phật Đà là vô sở hữu rông không, rời lìa, 
tảnh không có nên Bô tát tiên tê bât khả đặc. 


Vì Vô thượng Bồ đề, Nhứt thiết chủng trí là 


324 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





vô sở hữu, rỗng không, rời lìa, tánh không có nên 
Bồ tát tiên tê bât khả đặc. 

Tại sao vậy? Vì trong tánh Không, tiên tế 
hậu tê trung tê đêu bât khả đặc, Bô tát cũng bât 
khả đặc. 

Không chắng khác Bồ tát, cũng chăng khác 
tiên tê. Không củng Bồ tát và tiên tê, các pháp 
nây không hai không khác. Do đây nên Bô tát tiên 
tê bât khả đặc. 

Như tiền tế, hậu tế và trung tế cũng vậy. 

Lại này ngài Xá Lợi Phất! Sắc như hư không, 
thọ tưởng hành thức như hư không. 

Tại sao vậy? Như hư không, biên bờ và trung 
gian đêu bât khả đặc. Vì không có biên và trung 
nên chỉ gọi tên là hư không. 

Cũng vậy, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, biên bờ 
và trung gian đêu bât khả đặc. Vì sắc rông không. 
Trong rông không cũng không có biên bờ, không 
có trung gian. Thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy. 

Do nhơn duyên nây nên vì sắc vô biên mà biết 
Bồ tát cũng vô biên. Vì thọ, tưởng, hành, thức vô 
biên nên biệt Bô tát cũng vô biên. Nhân đên bât 
cộng pháp cũng luận thuyết như vậy. 

Lại nây ngài Xá Lợi Phất! Sắc sắc tướng rỗng 
không, nhân đên thức thức tướng rông không. 


PHẨM THẬP VÔ - THỨ HAI MƯƠI LĂM 325 





Đàn na ba la mật Đàn na ba la mật tướng rỗng 
không, nhân đên Bát nhã ba la mật Bát nhã ba la 
mật tướng rông không. 

- Nội không nội Không tướng rỗng không, nhãn 
đên vô pháp hữu pháp Không vô pháp hữu pháp 
Không tướng rông không. 

Tứ niệm xứ tứ niệm xứ tướng rỗng không, 
nhân đên bât cộng pháp bât cộng pháp tướng rỗng 
không. 

Pháp như pháp như tướng rỗng không, nhẫn 
đên bât khả tư nghì tảnh bât khả tư nghì tánh 
tướng rông không. 

Tam muội môn tam muội môn tướng rông 
không, nhân đên Nhứt thiệt chủng trí Nhứt thiệt 
chủng trí tảnh rông không. 

Thanh văn thừa Thanh văn thừa tướng rỗng 
không, nhân đên Phật thừa Phật thừa tướng 
rông không. 

Thanh văn nhơn Thanh văn nhơn tướng rỗng 
không, nhân đên Phật tướng tánh rồng không. 

Trong rỗng không đó, sắc bắt khả đắc, thọ 
tưởng hành thức cũng bât khả đặc. Do đây nên 
sắc là Bồ tát đây cũng bât khả đặc. Thọ, tưởng, 
hành, thức là Bô tát đây cũng bât khả đặc. 


326 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Lại nầy ngài Xá Lợi Phất! Trong sắc, Sắc bất 
khả đắc; trong thọ, Sắc bất khả đắc. Trong thọ, 
Thọ bất khả đặc; trong sắc, Thọ bất khả đặc; 
trong tưởng, Thọ bất khả đắc. Trong tưởng, 
Tưởng bất khả đắc; trong sắc thọ, Tưởng bất khả 
đắc; trong hành, Tưởng bất khả đặc. Trong hành, 
Hành bất khả đắc; trong sắc thọ tưởng, Hành bất 
khả đắc; trong thức, Hành bất khả đắc. Trong 
thức, Thức bất khả đắc. Trong sắc thọ tưởng 
hành, Thức bất khả đắc. 

Nây ngài Xá Lợi Phất! Trong nhãn, Nhãn bất 
khả đắc; trong nhĩ, Nhãn bất khả đắc. Trong nhĩ, 
Nhĩ bất khả đắc; trong nhãn, Nhĩ bất khả đắc; 
trong tỷ, Nhĩ bất khả đắc. Trong tỷ, Tỷ bất khả 
đắc; trong nhãn nhĩ, Tỷ bất khả đắc; trong thiệt, 
Tỷ bất khả đắc. Trong thiệt, Thiệt bất khả đắc; 
trong nhãn nhĩ tỷ, Thiệt bất khả đắc; trong thân, 
Thiệt bất khả đắc. Trong thân, Thân bất khả đắc; 
trong nhãn nhĩ tỷ thiệt, Thân bất khả đắc: trong ý, 
Thân bất khả đắc. Trong ý, Ý bất khả đặc; trong 
nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, Ý bất khả đắc. 

Như ngũ âm và sáu căn, sáu trân sáu thức và 
sảu xúc cùng sáu xúc nhơn duyên sanh thọ cũng 
vậy. Đàn na ba la mật đến Bát nhã ba la mật, nội 
Không đến vô pháp hữu pháp Không, tứ niệm xứ 
đến mười tám pháp bất cộng, tất cả tam muội 


PHẨM THẬP VÔ - THỨ HAI MƯƠI LĂM 327 





môn đến tất cả đà la ni môn, tánh pháp đến Bích 
chi Phật pháp, Sơ địa đến Thập địa, Nhứt thiết trí, 
Đạo chủng trí và Nhứt thiết chủng trí cũng như 
vậy. Tu đà hoàn đến Phật cũng như vậy. 

Nây ngài Xá Lợi Phất! Trong Bồ tát, Bồ tát 
bất khả đắc; trong Bát nhã ba la mật, Bồ tát bất 
khả đắc. Trong Bát nhã ba la mật, Bát nhã ba la 
mật bất khả đắc; trong Bồ tát, Bát nhã ba la mật 
bất khả đắc; trong Bát nhã ba la mật, giáo hóa vô 
sở hữu bất khả đắc. Trong giáo hóa, giáo hóa vô 
sở hữu bất khả đắc; trong giáo hóa, Bồ tát và Bát 
nhã ba la mật vô sở hữu bất khả đắc. 

Tất cả pháp vô sở hữu bất khả đắc như vậy. 
Do nhơn duyên nây nên trong tất cả thứ, tất cả 
chỗ, Bỏ tát bất khả đặc. Thì sẽ dạy những Bồ tát 
nào về Bát nhã ba la mật? 

Lại nầy ngài Xá Lợi Phất! Sắc là giả danh. 
Thọ, tưởng, hành, thức là giả danh. Sắc øỌI là 
chắng phải sắc, nhẫn đến thức gọi là chăng phải 
thức. Tại sao vậy? Vì danh danh tướng rỗng 
không. Nếu rỗng không thì chắng phải Bồ tát. Do 
nhơn duyên nây nên Bỏ tát chỉ có giả danh. 

Nẵy ngài Xá Lợi Phất! Đàn na ba la mật chỉ 
có danh tự. Trong danh tự chắng phải có Đàn na 
ba la mật. Trong Đàn na ba la mật chăng phải có 


328 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





danh tự. Do nhơn duyên nây nên Bồ tát chỉ có 
giả danh. 

Như Đàn na ba la mật, năm ba la mật kia 
cũng vậy. Như Lục ba la mật, nội Không đến vô 
pháp hữu pháp Không, tứ niệm xứ đến bất cộng 
pháp. tam muội môn, đà la ni môn, đến Nhứt 
thiết chủng trí cũng vậy. Do đây nên Bồ tát chỉ 
có giả danh. 

Lại nây ngài Xá Lợi Phất! Ngã rốt ráo bất khả 
đặc thì thế nào có sanh. Nhẫn đến tri giả, kiến giả 
rột ráo bất khả đặc thì thế nào có sanh? 

Sắc đến thức rốt ráo bất khả đặc thì thế nào có 
sanh? Nhãn đến ý xúc nhơn duyên sanh thọ rốt 
ráo bất khả đắc thì thế nào có sanh? Đàn na ba la 
mật đến Bát nhã ba la mật rốt ráo bất khả đặc thì 
thế nào có sanh? Nội Không đến vô pháp hữu 
pháp Không rốt ráo bất khả đặc thì thể nào có 
sanh? Tứ niệm xứ đến bất cộng pháp rốt ráo bất 
khả đặc thì thể nào có sanh? Tam muội môn đến 
Nhứt thiết chủng trí rốt ráo bất khả đắc thì thế nào 
có sanh? Thanh văn đến Phật rốt ráo bất khả đặc 
thì thế nào có sanh? 


Do nhơn duyên nây nên nói răng như ngã, 
danh tự ngã cũng rôt ráo chăng sanh. 


PHẨM THẬP VÔ - THỨ HAI MƯƠI LĂM 329 





Lại này ngài Xá Lợi Phât! Vì các pháp hòa 
hiệp sanh nên không có tự tánh. Những gì hòa 
hiệp sanh nên không tự tánh? 

Sắc hòa hiệp sanh nên không tự tánh. Thọ 
tưởng hành thức hòa hiệp sanh nên không tự tánh. 
Nhãn đên ý xúc nhơn duyên sanh thọ hòa hiệp 
sanh nên không tự tánh. Đàn na ba la mật đên Bát 
nhã ba la mật. hòa hiệp sanh nên không tự tánh. 
Tứ niệm xứ đên bât cộng pháp hòa hiệp sanh nên 
không tự tánh. 

Lại nây ngài Xá Lợi Phất! Tất cả pháp vô 
thường cũng không mât. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: 

Những pháp nào vô thường cũng không mất? 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Sắc vô thường cũng không mất. Thọ tưởng 
hành thức vô thường cũng không mât. Tại sao 
vậy? Vi nêu pháp vô thường thi là tướng lay 
động, tướng rông không. Do đây nên tât cả pháp 
hữu vi vô thường cũng không mât. 

Lại nây ngài Xá Lợi Phât! Hoặc pháp hữu lậu 
hoặc pháp vô lậu, hoặc pháp hữu ký hoặc pháp vô 
ký, là pháp vô thường cũng không mât. Tại sao 
vậy? Vì nêu pháp vô thường thì là tướng lay 


330 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





động, là tướng rỗng không. Do đây nên tất cả 
pháp có tạo tác vô thường cũng không mật. 

Lại nầy ngài Xá Lợi Phất! Tất cả pháp chăng 
phải thường chăng phải diệt. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: 

Những pháp nào chăng phải thường chẳng 
phải diệt? 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Sắc chắng phải thường chăng phải diệt, thọ 
tưởng hành thức chăng phải thường chăng phải 
diệt. Tại sao vậy? Vì tánh tự như vậy. Nhẫn đến ý 
xúc nhơn duyên sanh thọ, chăng phải thường 
chăng phải diệt. Tại sao vậy? Vì tánh tự như vậy. 
Do những nhơn duyên trên đây, nên các pháp hòa 
hiệp sanh không có tự tánh. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: 

Do duyên cớ gì mà sắc đến thức rốt ráo chăng 
sanh? 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Sắc đến thức chắng phải pháp tạo tác. VÌ tác 
giả bât khả đấc. Nhân đên ý xúc nhơn duyên sanh 
thọ chăng phải pháp tạo tác, vì tác giả bât khả 
đặc. Tât cả pháp đêu chăng phải khởi, chăng phải 


PHẨM THẬP VÔ - THỨ HAI MƯƠI LĂM 331 





tác, vì tác giả bất khả đặc. Do đây nên sắc đến 
thức rôt ráo bât sanh. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: 

Do nhơn duyên gì mà rốt ráo chăng sanh 
chăng gọi là sắc? Chăng gọi là thọ, tưởng, hành, 
thức? 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Sắc tánh rỗng không. Rỗng không nây không 
có sanh, không có diệt, không có trụ, không có dị. 
Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Nhân đên ý 
xúc nhơn duyên sanh thọ cùng tât cả pháp hữu vì 
tánh rỗng không. Rỗng không nây không có sanh 
diệt, trụ, dị. Do đây nên rốt ráo chăng sanh chắng 
gọi là sắc. Rốt ráo chăng sanh chăng gọi là thọ, 
tưởng, hành, thức. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: 

Pháp rột ráo chắng sanh, nên dạy Bát nhã ba 
la mật nầy chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Rốt ráo chắng sanh chánh là Bát nhã ba la mật. 
Bát nhã ba la mật chánh là rôt ráo chăng sanh. Bát 
nhã ba la mật cùng rôt ráo chăng sanh không hai 
không khác. Do đây nên nói răng rôt ráo chăng 
sanh, nên dạy Bát nhã ba la mật nây chăng? 


332 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Ngài Xá Lợi Phất hỏi: 

Do nhơn duyên gì mà rời lìa rốt ráo chăng 
sanh thì không có Bồ tát thực hành Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác? 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Đại Bồ tát lúc thực hành Bát nhã ba la mật, 
chắng thấy rốt ráo chăng sanh khác với Bát nhã 
ba la mật, cũng chăng thấy rốt ráo chăng sanh 
khác với Bồ tát. Rốt ráo chắng sanh với Bồ tát 
không hai, không khác. Chăng thây rột ráo chắng 
sanh khác với sắc, vì rốt ráo chắng sanh VỚI SắC 
không hai không khác. Chăng thây rốt ráo chăng 
sanh khác với thọ tưởng hành thức, vì rốt ráo 
chắng sanh với thọ tưởng hành thức không hai 
không khác. Nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí cũng 
như vậy. Do đây nên rời lìa rốt ráo chắng sanh 
không có Bồ tát thực hành Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: 

Do nhơn duyên gì mà Bồ tát nghe thuyết trên 
đây tâm chắng trâm một, chăng ăn năn, chăng 
kinh hãi, chẳng sợ sệt, thì gọi là Bồ tát thực hành 
Bát nhã ba la mật? 


Ngài Tu Bồ Đề nói: 


PHẨM THẬP VÔ - THỨ HAI MƯƠI LĂM 333 





Đại Bồ tát chăng thấy các pháp có giác tri 
tưởng. Đại Bồ tát thây tất cả các pháp như mộng, 
như hưởng, như ảnh, như ảo, như diệm, như hóa. 
Do đây nên nghe thuyết trên đây, Bồ tát tâm 
chắng trầm một, chăng ăn năn, chăng kinh hãi, 
chắng SỢ SỆt. 

Bẩy giờ ngài Tu Bộ Đề bạch Phật: 

Thế Tôn! Đại Bồ tát thực hành Bát nhã ba la 
mật quán sát các pháp như vậy. Lúc ấy đại Bồ tát 
chắng lãnh thọ sắc, chăng hiến thị sắc, chăng an 
trụ sắc, chắng chấp trước sắc, cũng chắng nói là 
sắc. Với thọ tưởng hành thức cũng như vậy. 

Với nhãn nhĩ tỷ thiệt thần ý chẳng thọ, chẳng 
thị, chăng trụ, chẳng trước, cũng chăng nói là 
nhãn đến ý. 


Với Đàn na ba la mật đến Bát nhã ba la mật, 
chắng lãnh thọ chăng hiển thị chăng an trụ chăng 
chấp trước, cũng chăng nói là Đàn na ba la mật 
đến Bát nhã ba la mật. 

Với nội Không đến vô pháp hữu pháp Không, 
chăng lãnh thọ chăng hiển thị chăng an trụ chăng 
chấp trước, cũng chắng nói là nội Không đến vô 
pháp hữu pháp Không. 

Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát 
đối với tứ niệm xứ đến bất cộng pháp nhẫn đến 


334 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Nhứt thiết chủng trí, chăng lãnh thọ chắng hiển 
thị chăng an trụ chăng chấp trước. 

Bạch đức Thế Tôn! Lúc thực hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bồ tát chắng thây sắc nhẫn đến chắng 
thây Nhứt thiết chủng trí. Tại sao vậy? Sắc chăng 
sanh thì chẳng phải sắc. Thọ, tưởng, hành, thức 
chắng sanh thì chẳng phải thọ, tưởng, hành, thức. 
Nhãn chắng sanh thì chăng phải nhãn. Nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý chắng sanh thì chăng phải nhĩ, tỷ, 
thiệt, thần, ý. Đàn na ba la mật đến Bát nhã ba la 
mật chắng sanh thì chăng phải Đàn na ba la mật 
đến chăng phải Bát nhã ba la mật. Nội không đến 
vô pháp hữu pháp Không chăng sanh thời chăng 
phải nội Không đến chắng phải vô pháp hữu pháp 
Không. Tại sao vậy? Sắc chắng sanh thì chăng hai 
chăng khác. Nhẫn đến vô pháp hữu pháp Không 
chẳng sanh thì chắng hai chẳng khác. 

Bạch đức Thế Tôn! Tứ niệm xứ chăng sanh 
thì chăng phải tứ niệm xứ. Nhẫn đến bất cộng 
pháp chăng sanh thì chăng phải bất cộng pháp. 
Pháp như, pháp tánh đến bất khả tư nghì tánh 
chắng sanh thì chăng phải pháp như đến chăng 
phải bất khả tư nghì tánh. Nhẫn đến Nhứt thiết 
chủng trí chắng sanh thì chắng phải Nhứt thiết 
chủng trí. Tại sao vậy? Tứ niệm xứ đến Nhứt thiết 
chủng trí chăng sanh thì chăng hai chăng khác. 


PHẨM THẬP VÔ - THỨ HAI MƯƠI LĂM 335 





Bất sanh đây chăng phải một, chăng phải hai ba, 
chăng, phải sai khác. Thế nên pháp ây chắng sanh 
thì chăng phải pháp ây. 

Bạch đức Thê Tôn! Sắc tướng chắng diệt thì 
chắng phải sắc. Tại sao vậy? Sắc và tướng chẳng 
diệt chăng hai chăng khác. Vì pháp chăng diệt 
nây chăng phải một, chăng phải hai ba, chăng 
phải sai khác. Thế nên sắc tướng chăng diệt thời 
chắng phải sắc. 

Như sắc thọ tưởng hành thức nhẫn đến bất 
cộng pháp cũng vậy. Do đây nên sắc vào trong 
pháp số vô nhị, thọ tưởng hành thức vào trong 
pháp số vô nhị, nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí vào 
trong pháp số vô nhị. 


337 





KINH MA-HA. 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM VÔ SANH 
THỨ HAI MƯƠI SÁU 


” Bấy giờ ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề: 

Đại Bồ tát thực hành Bát nhã ba la mật quán 
các pháp. Những øi là Bô tát? Những gì là Bát 
nhã ba la mật? Những øì là quán? 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Vì Vô thượng Chánh đăng Chánh giác phát 
đại tâm, người nây gọi là Bồ tát. Người nây cũng 
biết tất cả pháp tất cả tướng mà cũng, chăng chấp 
trước, biết tướng của sắc nhẫn đến biết tướng của 
bất cộng pháp cũng chăng chấp trước. 





* Hán bộ quyển thứ 8. 


338 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Những gì là tất cả 
pháp tướng?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Nếu dùng danh tự nhơn duyên hòa hiệp v.v... 
để biết các pháp, đây là sắc, đây là thanh hương 
vị xúc pháp, là pháp hữu vị, là pháp vô vI. Dùng 
tướng danh tự ngữ ngôn để biết các pháp thì gọi 
là biết các pháp tướng. 

Như lời Xá Lợi Phất hỏi: Những øì là Bát nhã 
ba la mật? Vì viễn ly nên gọi là Bát nhã ba la mật. 

Những pháp gì viễn ly? Viễn lý ấm giới nhập. 
Viễn ly ba la mật. Viễn ly không. Do đây nên 
viên ly gọi là Bát nhã ba la mật. Lại viễn ly tứ 
niệm xứ đến viễn ly mười tám pháp bất cộng, 
viễn ly Nhứt thiết trí. Do đây nên viễn ly gọi là 
Bát nhã ba la mật. 

Những gì là quán? Lúc thực hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bồ tát quán sắc chẳng phải thường 
chắng phải vô thường, chắng phải lạc chăng phải 
khổ, chăng phải ngã chăng phải vô ngã, chắng 
phải không chắng phải bất không, chẳng phải 
tướng chắng phải vô tướng, chăng phải tác chăng 
phải vô tác, chăng phải tịch diệt chăng phải chắng 
tịch diệt, chăng phải ly chẳng phải chăng ly. Thọ 
tưởng hành thức cũng như vậy. Đàn na ba la mật 


PHẨM VÔ SANH - THỨ HAI MƯƠI SÁU 339 





đến Bát nhã ba la mật, nội Không đến vô pháp 
hữu pháp Không, tứ niệm xứ đên bât cộng pháp, 
tât cả môn tam muội đên Nhứt thiệt chủng trí 
cũng như vậy. Đây gọi là đại Bồ tát lúc thực hành 
Bát nhã ba la mật quán các pháp. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: 

Do nhơn duyên gì mà sắc chăng sanh là chăng 
phải sắc; nhân đên Nhứt thiệt chủng trí chăng 
sanh là chăng phải Nhứt thiệt chúng trí? 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Sắc sắc tướng rỗng không. Trong sắc Không 
ây không có sắc cũng không có sanh, nhân đên 
Nhứt thiệt chủng trí cũng như vậy. Do đây nên 
sắc chăng sanh là chăng phải sắc, nhần đên Nhứt 
thiệt chủng trí chăng sanh là chăng phải Nhứt 
thiệt chủng trí”. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: 

Do nhơn duyên gì mà nói răng sắc chắng hai 
là chăng phải sắc, nhân đên Nhút thiệt chủng trí 
chăng hai là chăng phải Nhứt thiệt chúng trí? 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Có sắc là có chăng hai nhẫn đến có Nhứt thiết 
chủng trí là có chăng hai. Tât cả những pháp nây 
đêu chăng hiệp, chăng tan, không sắc, không 


340 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





hình, không đôi, một tướng tức là không có 
tướng. Do đây nên sắc chắng hai là chắng phải 
sắc, nhần đến Nhứt thiết chủng trí chăng hai là 
chăng phải Nhứt thiết chủng trí. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: 

Do nhơn duyên gì mà nói răng sắc nây vào 
trong pháp sô vô nhị, nhân đên Nhứt thiệt chủng 
trí vào trong pháp sô vô nhị? 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Sắc chăng khác vô sanh, vô sanh chăng khác 
sắc. Sắc tức là vô sanh, vô sanh tức là sắc. Do đây 
nên sắc vào trong pháp sô vô nhị. Nhân đên Nhứt 
thiệt chủng trí cũng như vậy. 

Bây giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: 

Thế Tôn! Nếu đại Bồ tát thực hành Bát nhã ba 
la mật quán các pháp như vậy thì thây sắc vô 
sanh, vì rôt ráo tịnh vậy. Thây thọ tưởng hành 
thức vô sanh vì rôt ráo tịnh vậy. Nhân đên thây 
Phật và Phật pháp vô sanh vì rôt ráo tịnh vậy. 

Ngài Xá Lợi Phất nói: 

Cứ theo nghĩa của Tu Bồ Đề nói mà tôi được 
nghe thi sắc là chăng sanh, thọ tưởng hành thức là 
chắng sanh, nhẫn đến Phật và Phật pháp cũng 
chẳng sanh. Nếu như vậy thì lẽ ra nay chắng nên 


PHẢM VÔ SANH - THỨ HAI MƯƠI SÁU 341 





được Tu đà hoàn Tu đà hoàn quả, Tư đà hàm Tư 
đà hàm quả, À na hàm A na hàm quả, A la hán A 
la hán quả, Bích chi Phật Bích chi Phật đạo, 
chắng nên được đại Bồ tát Nhứt thiết chủng trí, 
cũng không có lục đạo chúng sanh sai khác, cũng 
chắng nên được đại Bỏ tát năm thứ bô đề. 

Này Tu Bồ Để! Nếu tất cả pháp là tướng 
chắng sanh, cớ chi Tu đà hoàn tu đạo đề đề dứt ba 
kiết sử? Tư đà hàm tu đạo đề để làm mỏng tham, 
sân, si? A na hàm tu đạo đề để đứt năm hạ phân 
kiết sử? A la hán tu đạo đế để dứt năm thượng 
phân kiết sử? Bích chi Phật vì pháp Bích chi Phật 
mà tu đạo đế? Cớ chi đại Bồ tát vì thọ khổ thay 
chúng sanh mà làm những việc khó làm? Cớ chì 
Phật chứng Vô thượng Bồ để? Cớ chi Phật 
chuyên pháp luân? 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Tôi chẳng muốn. cho pháp vô sanh có sở đắc. 
Tôi cũng chắng muốn cho trong pháp vô sanh có 
được Tu đà hoàn và Tu đà hoàn quả, nhẫn đến có 
được Bích chi Phật và Bích chi Phật đạo. Tôi 
cũng chăng muốn trong pháp vô sanh có Bồ tát 
làm việc khó làm đề thay khô cho chúng sanh, Bỏ 
tát cũng chẳng dùng tâm khó làm để hành đạo. 
Tại sao vậy? Vì nêu sanh tâm khó, tâm khổ thì 
chăng thể lợi ích cho vô lượng vô số chúng sanh. 


342 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Nẵy Xá Lợi Phất! Nay đây Bồ tát thương xót 
chúng sanh. Với chúng sanh, Bồ tát tưởng như 
cha mẹ anh em con cháu, cũng tưởng như thân 
mình. Thê nên Bô tát có thê lợi ích cho vô lượng 
vô sô chúng sanh, vì pháp dụng vô sở đặc vậy. 

Bỏ tát nên sanh tâm như thế nầy: Như ngã bất 
khả đặc, nơi tât cả thứ tât cả chô, nội pháp, ngoại 
pháp cũng vậy, đêu bât khả đặc. Nêu sanh tâm 
như trên đây thì Bồ tát không có tâm khó tâm 
khô. Tại sao vậy? Vì Bô tát nây nơi tât cả thứ, tât 
cả chô, tât cả pháp đêu chăng lãnh thọ. 

Nây Xá Lợi Phất! Tôi cũng chăng muốn cho 
trong vô sanh có Phật chứng Vô thượng Bô đê, 
trong vô sanh có chuyên pháp luân, tôi cũng 
chăng muôn dùng pháp vô sanh đê đặc đạo. 

Ngài Xá Lợi Phất nói: “Nay Tu Bồ Đề muốn 
khiên dùng pháp sanh đặc đạo hay là dùng pháp 
vô sanh đặc đạo ?”. 

Ngài Tu Bồ Để nói: “Tôi chăng muốn khiến 
dùng pháp sanh đặc đạo”. 

Ngài Xá Lợi Phất nói: “Vậy thì Tu Bồ Đề 
muôn khiên dùng pháp vô sanh đặc đạo?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: “Tôi cũng chắng muốn 
khiên dùng pháp vô sanh đặc đạo”. 


PHẨM VÔ SANH - THỨ HAI MƯƠI SÁU 343 





Ngài Xá Lợi Phất nói: “Như lời Tu Bồ Đề nói 
thì là vô tri vô đặc”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: “Có tr1 có đặc không phải 
hai pháp. Nay theo danh tự thê gian nên có tri có 
đặc. Theo danh tự thê gian nên có Tu đà hoàn đên 
có chư Phật. Trong đệ nhứt nghĩa đề thì vô tr1 vô 
đặc, cũng không Tu đà hoàn đên không chư Phật. 

Ngài Xá Lợi Phất nói: “Nếu theo danh tự thể 
gian nên có tri có đặc, thì sáu loài sai khác cũng 
do danh tự thê gian mà có, chăng phải là đệ nhứt 
nghĩa đê”. 

Ngài Tu Bồ Để nói: “Đúng như vậy. Theo 
danh tự thê gian nên có tri có đặc. Sáu loài sai 
khác cũng do danh tự thê gian mà có, chăng phải 
là đệ nhứt nghĩa đê. Tại sao vậy? Vì trong đệ 
nhứt nghĩa đê không có nghiệp, không có báo, 
không có sanh, không có diệt, không có tịnh, 
không có câu”. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Pháp chăng sanh sanh 
chăng? Pháp sanh sanh chăng?”. 

Ngải Tu Bỏ Đề nói: “Tôi chăng muôn khiên 
pháp chăng sanh sanh, cũng chăng muôn khiên 
pháp sanh sanh”. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Pháp chăng sanh nào 
không muôn khiên sanh?”. 


344 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Ngài Tu Bồ Đề nói: “Sắc là pháp chăng sanh, 
tự tánh nó rông không chăng muôn khiên sanh. 
Nhân đên Vô thượng Bô đê là pháp chăng sanh, 
tự tánh nó rông không chăng muôn khiên sanh”. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Sanh sanh hay chẳng 
sanh?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Chăng phải sanh sanh, cũng chắng phải chăng 
sanh sanh. Tại sao vậy? Vì sanh và chăng sanh là 
hai pháp chăng hiệp chăng tan, không sắc, không 
hình, không đôi, một tướng, tức là không có 
tướng. Do đây nên chăng phải sanh sanh cũng 
chăng phải chăng sanh sanh. 

Ngài Xá Lợi Phất nói: “Tu Bồ Đề khéo thích 
nói pháp vô sanh và tướng vô sanh”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Tôi thích nói pháp võ sanh và tướng vô sanh. 
Tại sao vậy? Vì những pháp vô sanh, tướng vô 
sanh và những lời thích nói đêu chăng hiệp chăng 
tan, không sắc, không hình, không đôi, một 
tướng, tức là không có tướng. 

Ngài Xá Lợi Phất nói: “Tu Bồ Đề thích nói 
pháp chăng sanh cũng thích nói tướng chăng 
sanh, những lời thích nói nây cũng chăng sanh”. 


PHẨM VÔ SANH - THỨ HAI MƯƠI SÁU 345 





Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Đúng như vậy. Vì sắc chắng sanh nhẫn đến 
Nhứt thiệt chủng trí chăng sanh. Do đây nên tôi 
thích nói pháp chăng sanh cũng thích nói tướng 
chăng sanh, lời thích nói nầy cũng chăng sanh. 

Ngài Xá Lợi Phất nói: “Trong những người 
thuyết pháp, Tu Bô Đê đáng là người trên hệt. Vì 
có hỏi điêu chị, Tu Bô Đê đêu đáp được cả”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: “Vì các pháp không có sở 
ụ vậy”. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Thế nào là các pháp 
không có sở y?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Sắc tánh thường Không, chẳng y tựa trong 
chăng y tựa ngoài, chăng y tựa trung gian. Nhân 
đên Nhứt thiệt chủng trí tánh thường Không, 
chăng y tựa trong chăng y tựa ngoài, chăng y tựa 
trung gian. Do đây nên tât cả pháp không chô y 
tựa, vì tánh thường không vậy. 

Nây Xá Lợi Phất! Thế nên đại Bồ tát lúc thực 
hành sáu môn ba la mật phải tịnh sắc thọ tưởng 
hành thức, nhần đên phải tịnh Nhứt thiệt chủng trí. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Thế nào là đại Bồ tát 
lúc thực hành sáu môn ba la mật tịnh Bô tát đạo?”. 


346 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Ngài Tu Bồ Đề nói: “Có thế gian Đàn na ba 
la mật. Có xuất thế gian Đàn na ba la mật. Năm 
ba la mật kia cũng đều có thể gian và có xuất 
thế gian”. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Thế nào là thể gian 
Đàn na ba la mật? Thế nào là xuất thế gian Đàn 
na ba la mật?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Nếu đại Bộ tát làm thí chủ có thể bố thí cho 
Sa môn, Bả la môn và người nghèo cùng đi x1: 
cần ăn. cho ăn, cần uống cho uông, cân mặc cho 
mặc, cần chỗ ở cho chỗ ở, cần tiền bạc châu báu 
hoa hương cho tiền bạc châu báu hoa hương, cân 
thuốc men cho thuốc men, tất cả thứ cần dùng đều 
cấp cho. 

Lúc bồ thí, Bồ tát nghĩ rằng: Tôi cho họ nhận, 
tÔI chắng bỏn xẻén tham lam, tôi là thí chủ, tôi có 
thể thí xả tất cả, tôi y theo lời Phật dạy mà thực 
hành Đàn na ba la mật. 


Bồ thí xong, Bồ tát lúc dùng pháp đã được 
cùng chung với tất cả chúng sanh hồi hướng Vô 
thượng Bồ đề mà nghĩ rằng nhơn duyên bố thí 
nây khiến chúng sanh được sự an lạc đời nay, về 
sau khiến họ được sự an lạc nhập Niết bàn. 


PHẨM VÔ SANH - THỨ HAI MƯƠI SÁU 347 





Này Xá Lợi Phất! Bồ Tát này bồ thí có ba điều 
chướng ngại: một là ngã tướng, hai là tha tướng, 
ba là thí tướng. Vì bố thí mà có ba tướng nây nên 
gọI là thế gian Đàn na ba la mật. Tại sao gọi là thế 
gian? Vì ở trong thê gian chăng động dời chăng 
siêu xuât vậy. 

Nẵy Xá Lợi Phất! Thế nào gọi là xuất thế 
gian Đàn na ba la mật? Chánh là ba phần thanh 
tịnh vậy. 

Những øì là ba? Lúc bố thí, đại Bồ tát chăng 
thầy có mình, chăng thây có người nhận, chăng 
có thây vật bô thí, cũng chăng trông mong bảo 
đáp. Đây gọi là đại Bồ tát ba phần thanh tịnh Đàn 
na ba la mật. 

Lại lúc bố thí, đại Bồ tát bố thí cho tất cả 
chúng sanh mà không thây có chúng sanh, đem sự 
bô thí nây hôi hướng Vô thượng Bồ đê nhân đên 
không thầy có pháp tướng vi tê. 

Đây gọi là xuất thế gian Đàn na ba la mật. 

Tại sao gọi là xuất thế gian? Vì ở trong thế 
gian có thê động dời có thê siêu xuât vậy. 

Năm môn ba la mật kia nêu có sở y thì gọi là 
thê gian, nêu không sở y thì gọi là xuât thê gian, 
ngoài ra như đã giải nói vê Đàn na ba la mật. Lúc 


348 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





thực hành sáu môn ba la mật, đại Bồ tát tịnh Bồ 
tát đạo như vậy. 

Ngài Xá Lợi Phật hỏi: “Thê nào là đại Bồ tát 
vì đạo Vô thượng Bồ đê?”. 

Ngài Tu Bồ Đê nói: “Tứ niệm xứ là đại Bô tát 
vì đạo Vô thượng Bô đê, nhân đên Bát thánh đạo 
phân, giải thoát môn, nội Không đên vô pháp hữu 
pháp Không, tât cả tam muội môn và đà la ni 
môn, thập lực, tứ vô sở úy, tứ vô ngại trí, mười 
tám pháp bât cộng, đại từ đại bị, đây gọi là đại Bô 
tát vì đạo Vô thượng Bồ đê. 

Ngài Xá Lợi Phất khen: “Lành thay, lành 
thay! Nây Tu Bô Đêt! Gi là ba la mật lực?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Là Bát nhã ba la mật lực. Vì Bát nhã ba la mật 
hay sanh tât cả pháp lành của Thanh văn, Bích chì 
Phật, Bô tát và Phật. Bát nhã ba la mật hay nạp 
thọ tât cả pháp lành, hoặc pháp Thanh văn, pháp 
Bích chi Phật, hoặc pháp Bô tát và Phật pháp. 

Nẵy Xá Lợi Phất! Quá khứ chư Phật thực 
hành Bát nhã ba la mật được Vô thượng Bồ đê. 
VỊ lai chư Phật cũng thực hành Bát nhã ba la mật 
sẽ được Vô thượng Bô đê. Hiện tại nay, chư Phật 
trong các quôc độ mười phương cũng thực hành 
Bát nhã ba la mật được Vô thượng Bồ đê. 


PHẨM VÔ SANH - THỨ HAI MƯƠI SÁU 349 





Nếu lúc nghe nói Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát 
chắng nghi ngờ, chăng cho là khó, thì nên biết đại 
Bồ tát nây thực hành Bồ tát đạo. 

Người thực hành Bồ tát đạo vì cứu tất cả 
chúng sanh nên tâm chăng rời bỏ tất cả chúng 
sanh, bởi vô sở đặc vậy. Bồ tát phải thường chăng 
rời niệm nây: Chánh là đại bi niệm. 

Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: “Muốn khiến đại 
Bỏ tát thường chăng rời niệm nây: chánh là đại 
bi niệm. Nếu đại Bồ tát thường chắng rời đại bi 
niệm, thì nay đây tật cả chúng sanh sẽ làm Bồ 
tát. Vì tất cả chúng sanh cũng chăng rời các 
niệm vậy”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Lành thay, lành thay! Xá Lợi Phất muốn chất 
vấn tôi mà trở thành nghĩa của tôi. Tại sao vậy? 
Vì chúng sanh không có nên niệm cũng không. Vì 
chúng sanh tánh không có nên niệm tánh cũng 
không. Vì chúng sanh pháp không có nên niệm 
pháp cũng không. Vì chúng sanh ly nên niệm 
cũng ly. Vì chúng sanh rỗng không nên niệm 
cũng rỗng không. Vì chúng sanh bất khả tri nên 
niệm cũng bắt khả tri. 

Nây ngài Xá Lợi Phất! Vì sắc không có nên 
niệm cũng không. Vì sắc tánh không có nên niệm 


350 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





tánh cũng không. Vì sắc pháp không có nên niệm 
pháp cũng không. Vì sắc ly nên niệm cũng ly. Vì 
sắc rỗng không nên niệm cũng rỗng không. Vì sắc 
bất khả tri nên niệm cũng bất khả tri. Nhẫn đến 
Vô thượng Bỏ đề cũng như vậy. 

Nây Xá Lợi Phất! Đại Bỏ tát thực hành Bồ tát 
đạo, tôi muốn khiến chăng rời niệm nây: chánh là 
đại b1 niệm. 

Bây giờ đức Phật khen: “Lành thay, lành thay! 
Đây chánh là Bát nhã ba la mật của đại Bồ tát. Ai 
muốn nói thì phải nói như vậy. Tu Bồ Đề nói về 
Bát nhã ba la mật đều là tuân thừa ý của Phật. Đại 
Bồ tát học Bát nhã ba la mật phải học như lời của 
Tu Bồ Đề nói”. 

Lúc Ngài Tu Bồ Đề nói phẩm Bát nhã ba la 
mật, cõi Đại thiên chấn động sáu cách. Bấy giờ 
đức Phật mỉm cười. Ngài Tu Bồ Đề bạch hỏi 
duyên do. Đức Phật nói: 

Nây Tu Bỏ Để! Như Ta nói Bát nhã ba la mật 
tại quốc độ này, mười phương trong vô lượng vô 
SỐ quốc độ, chư Phật cũng nói Bát nhã ba la mật 
như vậy. 

Lúc đức Phật nói phẩm Bát nhã ba la mật, có 
mười hai na do tha Nhơn, Thiên được Vô sanh 
pháp nhẫn. Lúc mười phương chư Phật nói Bát 


PHẢM VÔ SANH - THỨ HAI MƯƠI SÁU 351 





nhã ba la mật cũng có vô lượng vô số chúng sanh 
phát tâm Vô thượng Bô đê. 


353 





(INH MÀ. HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM THIÊN VƯƠNG 
THỨ HAI MƯƠI BẢY 


Bây giờ trong Đại thiên thế giới, chư vị Tứ 
Thiên Thiên Vương cùng vô số trăm ngàn ức chư 
Thiên đồng đến pháp hội. Chư vị Đao Lợi Thiên 
Vương cùng vô số trăm ngàn ức chư Thiên, chư 
vị Dạ Ma Thiên Vương cùng vô số trăm ngàn ức 
chư Thiên, chư vị Đâu Suất Thiên Vương cùng vô 
số trăm ngàn ức chư Thiên, chư vị Hóa Lạc Thiên 
Vương cùng vô số trăm ngàn ức chư Thiên, chư 
vị Tự Tại Thiên Vương cùng vô số trăm ngàn ức 
chư Thiên, chư vị Phạm Thiên Vương nhãn đến 
Đại Tự Tại Thiên Vương cùng vô số trăm ngàn 
ức chư Thiên đồng đến pháp hội. 


354 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Thân quang minh do nghiệp báo sanh của chư 
vị Tứ Thiên Vương nhẫn đến chư vị Đại Tự Tại 
Thiên so với thường quang của đức Phật không 
bằng một phần muôn ức, ở bên Phật khác nào cột 
cháy nám sánh với đồng vàng diêm phù đàn. 

Thích Đề Hoàn Nhơn, vị Thiên Vương CỐI trỜI 
Đao Lợi bạch ngài Tu Bỏ Đề: 

Chư vị Thiên vương đây cùng hòa hiệp đều 
muốn nghe Đại đức Tu Bồ Đề nói Bát nhã ba la 
mật. Bạch ngài Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát nên an trụ 
trong Bát nhã ba la mật thế nào? Những øì là Bát 
nhã ba la mật của đại Bồ tát? Thế nào đại Bồ tát 
thực hành Bát nhã ba la mật? 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Nây Kiều Thi Ca! Tôi sẽ thừa thuận ý của đức 
Phật và nương thần lực của Phật mà nói Bát nhã 
ba la mật của đại Bồ tát, như chỗ chư đại Bồ tát 
phải an trụ trong Bát nhã ba la mật. Nay chư 
Thiên tử nào chưa phát tâm Vô thượng Bỏ đề thì 
nên phát tâm. Người nào nhập chánh vị Thanh 
văn thì chăng thể phát tâm Vô thượng Bồ đề. Tại 
sao vậy? Vì chướng cách với sanh tử vậy. Người 
nây nếu phát Bồ đề tâm, tôi cũng tùy hý. Vì bực 
thượng nhơn phải nên lại cầu thượng pháp. Tôi 
trọn không dứt tuyệt công đức của họ. 


PHẨM THIÊN VƯƠNG - THỨ HAI MƯƠI BẢY 355 





Nây Kiểu Thi Ca! Gì là Bát nhã ba la mật? 

Đại Bồ tát đúng với tâm Nhứt thiết trí để tư 
niệm sắc là vô thường là khổ là Không là vô ngã. 
Tư niệm sắc như bịnh, như mụn nhọt vỡ bề, như 
mũi tên phim vào thân, làm cho đau đớn suy hoại 
lo sợ chẳng an, vì vô sở đắc vậy. Tư niệm thọ 
tưởng hành thức đến địa thủy hỏa phong không 
thức sáu đại chủng cũng như vậy, vì đều vô sở 
đặc cả. 

Bồ tát lại quán sắc đến thức chủng là tịch diệt 
là ly là bất sanh là bất diệt là bất câu là bắt tịnh, vì 
vô sở đắc vậy. 

Lại nây Kiêu Thi Ca! Đại Bồ tát đúng với tâm 
thứ Nhứt thiết trí quán vô minh duyên ra các hành 
nhẫn đến lão tử nhơn duyên tụ tập những sự khổ 
lớn, vì cũng vô sở đắc vậy. 

Đại Bồ tát quán vì vô minh diệt nên các hành 
diệt, nhẫn đến vì sanh diệt nên lão tử diệt. Vì lão 
tử diệt nên nhóm khô lớn ưu bi khổ não cũng diệt, 
vì vô sở đắc vậy. 

Lại nây Kiểu Thi Ca! Đại Bồ tát đúng với tâm 
Nhứt thiết trí tu tứ niệm xứ, vì vô sở đắc vậy. 
Nhẫn đến tu mười tám pháp bất cộng, vì vô sở 
đặc vậy. 


356 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Lại nây Kiều Thi Ca! Đại Bồ tát đúng với tâm 
Nhứt thiết trí thực hành Đàn na ba la mật đên 
Thiên na ba la mật, vì vô sở đặc vậy. 

Lại nầy Kiều Thi Ca! Lúc thực hành Bát nhã 
ba la mật, đại Bô tát quản như vây: Chỉ có các 
pháp và các pháp làm nhơn duyên cho nhau mà 
có nhuận ích tăng trưởng phân biệt so tính, trong 
đây không có ngã và ngã sở. 

Tâm hồi hướng của Bồ tát chăng ở trong tâm 
Vô thượng Bồ đê, tâm bô đê chăng ở trong tâm 
hôi hướng. ỞƠ trong tâm Vô thượng Bồ đê, tâm 
hôi hướng bât khả đặc. Ở trong tâm hôi hướng, 
tâm Vô thượng Bô đê bât khả đăc. 

Đại Bồ tát dâu quán tất cả pháp, nhưng cũng 
không có pháp khả đặc. Đây gọi là Bát nhã ba la 
mật của đại Bồ tát. 

Thích Đề Hoàn Nhơn hỏi ngài Tu Bồ Đề: 

Thế nảo là tâm hồi hướng của Bồ tát chăng ở 
trong tâm Vô thượng Bồ đê, nhân đền ở trong tâm 
hôi hướng, tâm Vô thượng Bô đê bât khả đặc. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Nâầy Kiểu Thi Ca! Tâm hôi hướng và tâm Vô 
thượng Bồ đề chăng phải tâm là chăng phải tâm 
tướng. Trong chắng phải tâm tướng chăng hồi 


PHẨM THIÊN VƯƠNG - THỨ HAI MƯƠI BẢY 357 





hướng được. Chăng phải tâm tướng nây thường 
cháng phải tâm tướng. Bât khả tư nghì tướng 
thường bât khả tư nghì tướng. Đây gọi là Bát nhã 
ba la mật của đại Bô tát. 

Đức Phật khen: 

Lành thay, lành thay! Tu Bô Đề vì chư đại Bồ 
tắt mà nói Bát nhã ba la mật, an ôn tâm của đại 
Bồ tát. 

Ngài Tu Bỏ Đề bạch Phật: 

Thế Tôn! Con phải báo ân. Thuở quá khứ chư 
Phật và các đệ tử vì hàng đại Bồ tát nói sáu ba la 
mật dạy bảo lợi ích vui mừng. Lúc ây đức Thê 
Tôn cũng ở nơi đó học được Võ thượng Bô đê. 
Hôm nay con cũng phải vì hàng Bồ tát nói sáu ba 
la mật dạy bảo lợi ích vui mừng cho họ được Võ 
thượng Bô đê. 

Ngài Tu Bồ Đề nói với Thích Đề Hoàn Nhơn: 

Nây Kiều Thi Ca! Nay Ngài nên nghe chỗ nên 
an trụ cùng chỗ chăng nên an trụ trong Bát nhã ba 
la mật của đại Bồ tát. 

Nây Kiều Thị Cai Sắc sắc rông không, đến 
thức thức rông không, Bô tát Bô tát rông không. 

Sắc Không và Bồ tát Không nây chăng hai 
chăng khác, đên thức không và Bô tát không 
chăng hai chăng khác. 


358 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Nẩy Kiều Thi Ca! Trong Bát nhã ba la mật 
của đại Bô tát nên an trụ như vậy. 

Lại nhãn nhãn rỗng không, đến ý ý rỗng 
không, Bồ tát Bô tát rỗng không. Nhãn Không 
nhẫn đên Bồ tát Không chăng hai chăng khác. 

Lục trần sắc đến pháp, lục đại địa đại đến thức 
đại thức đại rỗng không, Bồ tát Bô tát rỗng 
không. 

Thức đại Không và Bỏ tát Không chăng hai 
chăng khác. 

Vô minh vô minh rỗng không đến lão tử lão tử 
rỗng không. Vô minh diệt vô minh diệt rỗng 
không đến lão tử diệt lão tử diệt rỗng không, Bồ 
tát Bồ tát rỗng không. 

Vô minh Không đến lão tử diệt Không và Bồ 
tát Không chăng hai chăng khác. 

Nẩy Kiều Thi Ca! Trong Bát nhã ba la mật 
của đại Bô tát phải an trụ như vậy. 

Lại Đàn na ba la mật đến Nhứt thiết chủng trí 
Nhứt thiệt chủng trí rỗng không, Bồ tát Bồ tát 
rỗng không. 

Nhứt thiết chủng trí Không và Bồ tát Không 
chăng hai chăng khác. 


PHẨM THIÊN VƯƠNG - THỨ HAI MƯƠI BẢY 359 





Này Kiều Thi Ca! Trong Bát nhã ba la mật 
của đại Bồ tát phải an trụ như vậy. 

Thế nào trong Bát nhã ba la mật chỗ chăng 
nên an trụ? 

Nây Kiểu Thi Ca! Đại Bồ tát chẳng nên an trụ 
trong sắc thọ tưởng hành thức, vì có sở đặc vậy. 
Chắng nên an trụ trong nhãn đến ý. Chắng nên an 
trụ trong sắc đến pháp. Chăng nên an trụ trong 
nhãn thức đến ý thức. Chắng nên an trụ trong 
nhãn xúc nhơn duyên sanh thọ đến ý xúc nhơn 
duyên sanh thọ, vì có sở đắc vậy. 


Chăng nên an trụ trong Đàn na ba la mật đến 
nhứt thiết chủng trí, vì có sở đắc vậy. 

Lại nầy Kiểu Thi Ca! Đại Bồ tát đỗi với sắc là 
thường sắc là vô thường, sắc là lạc sắc là khổ, sắc 
là tịnh sắc là bất tịnh, sắc là ngã sắc là vô ngã, sắc 
là không sắc là bất không, sắc là tịch diệt sắc là 
chắng tịch diệt, sắc là ly sắc là chăng ly, đều 
chắng nên an trụ, vì có sở đặc vậy. Như với sắc, 
với thọ tưởng hành thức cũng vậy. 

Lại này Kiều Thi Ca! Đại Bồ tát đối với vô 
vi tướng và phước điền của quả Tu đà hoàn 
nhẫn đến của Phật đều chẳng nên an trụ, vì có 
sở đắc vậy. 


360 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Đại Bồ Tát ở trong sơ địa đến trong thập địa 
đều chắng nên an trụ, vì có sở đặc vậy. 

Ở trong sơ phát tâm: Tôi phải đầy đủ sáu môn 
ba la mật, sẽ nhập Bồ tát vị, sẽ ở bực bất thối 
chuyên, có đủ năm thân thông, đại Bồ tát đều 
chắng nên an trụ, vì có sở đặc vậy. 

Có đủ năm thân thông trôi tôi sẽ đến vô lượng 
vô số cõi Phật để lễ kính cúng dường nghe Phật 
thuyết pháp, nghe xong nói lại cho người khác. 
Tất cả như vậy, đại Bồ tát đều chăng nên an trụ, 
vì có sở đắc vậy. 

Như quốc độ nghiêm tịnh của chư Phật, tôi 
cũng sẽ nghiêm tịnh quốc độ như vậy, sẽ thành 
tựu chúng sanh khiến họ nhập Phật đạo, sẽ đến 
chỗ của vô lượng vô số chư Phật đề tán thán kính 
trọng cúng dường, sẽ làm cho vô lượng vô số 
chúng sanh phát tâm Vô thượng Bồ đề. Tất cả 
như vây, đại Bồ tát đều chắng nên an trụ, vì có SỞ 
đặc vậy. 

Tôi sẽ sanh ngũ nhãn, sẽ sanh tất cả tam muội, 
tất cả đà la ni, sẽ được thập lực, tứ vô úy tứ vô 
ngại trí, mười tám pháp bất cộng, sẽ đầy đủ đại từ 
đại bi ba mươi hai tướng, tắm mươi tùy hình. Tất 
cả như vậy, đại Bồ tát đều chẳng nên an trụ, vì có 
sở đắc vậy. 


PHẨM THIÊN VƯƠNG - THỨ HAI MƯƠI BẢY 361 





Đây là Bát nhơn, là Tín hành nhơn, là pháp 
hành nhơn, Tu đà hoàn tột bảy đời, Tu đà hoàn 
mạng chung sạch phiền não, Tu đà hoàn trung 
gian nhập Niết bàn, người nầy hướng Tư đà hàm 
quả chứng Tư đà hàm nhứt lai nhập niết bàn, 
người nầy hướng A na hàm quả chứng A na hàm 
nơi kia nhập Niết bàn, người nầy hướng A la hán 
quả chứng A la hán đời nay nhập vô dư Niết bàn, 
n"Đười nây là Bích chi Phật, trụ Bồ tát địa vượt 
hơn Thanh văn, Bích chi Phật, được đạo chủng 
trí, Nhứt thiết chủng trí, đắc Vô thượng Bỏ đề, sẽ 
chuyển pháp luân, làm Phật sự độ vô lượng chúng 
sanh nhập Niết bàn. Tất cả như vậy, đại Bồ tát 
đều chắng nên an trụ, vì có sở đặc vậy. 

Được tứ như ý túc, trụ trong tam muội nầy sẽ 
trụ thọ số kiếp như sô cát sông Hăng, sẽ được ba 
mươi hai tướng, mỗi mỗi tướng có trăm phước 
trang nghiêm, thê giới của ta như hằng sa thế giới 
mười phương, Đại thiên thê giới của ta thuần kim 
cang, cây Bồ để của ta sẽ phát ra mùi thơm làm 
cho chúng sanh dứt sạch thân bịnh và tâm bịnh, 
chúng sanh nghe mùi thơm nây sẽ sạch tham sân 
si, cũng không có tâm Thanh văn, Bích chị Phật, 
tất cả sẽ được Vô thượng Bỏ đề. Tất cả như vậy, 
đại Bồ tát đều chắng nên an trụ, vì có sở đặc vậy. 


362 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Sẽ khiến trong thế giới của tôi không có danh 
tự sắc thọ tưởng hành thức, không có danh tự Đàn 
na ba la mật đên Bát nhã ba la mật, không có 
danh tự tứ niệm xứ đên bât cộng pháp, cũng 
không có danh tự Tu đà hoàn đên Phật. Tât cả 
như vậy, đại Bô tát đêu chăng nên an trụ, vì có sở 
đặc vậy. 

Tại sao vậy? Vì chư Phật lúc đặc Vô thượng 
Bồ đê, tât cả pháp đêu vô sở đặc vậy. 

Nây Kiều Thi Ca! Thế nên ở trong Bát nhã ba 
la mật, Bô tát chăng nên an trụ, vì có sở đặc vậy. 

Ngài Xá Lợi Phất nghĩ răng nay đây Bồ tát 
phải an trụ trong Bát nhã ba la mật như thê nào? 

Biết tâm niệm của Ngài Xá Lợi Phất, ngài Tu 
Bô Đê nói: “Nây Xá Lợi Phât! Cứ theo ý Ngài thì 
chư Phật an trụ chô nào?” 

Ngài Xá Lợi Phất nói: 

Chư Phật không có chỗ an trụ. Chư Phật 
chăng an trụ trong sắc, chăng an trụ trong thọ 
tưởng hành thức, chăng an trụ trong tánh hữu vì 
trong tánh vô vi, chăng an trụ trong tứ niệm xứ 
đên bât cộng pháp, chăng an trụ trong Nhứt thiệt 
chúng trí. 

Trong Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát phải an trụ 


PHẨM THIÊN VƯƠNG - THỨ HAI MƯƠI BẢY 363 





như chư Phật an trụ. Nơi tất cả pháp chắng phải 
an trụ chăng phải chăng an trụ. 


Trong Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát phải học 
như vậy, phải an trụ nơi pháp chăng trụ. 

Bây giờ trong pháp hội có chư Thiên tử nghĩ 
răng: Lời nói câu chữ của hàng Dạ xoa còn có thế 
rõ biết được, đại đức Tu Bồ Đề luận nói, Điả1 
thích Bát nhã ba la mật, chúng tôi trọn chăng biệt 
chi cả. 

Ngài Tu Bồ Đề biết tâm niệm của chư Thiên 
tử nên hỏi răng: “Các Ngài chăng hiệu, chăng 
biệt ư?”. 

Chư Thiên tử nói: “Bạch Đại đức! Chúng tôi 
chăng hiệu, chăng biêt”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Đúng ra thì các Ngài phải nên chẳng biết, còn 
tôi thì không có luận nói, nhân đên tôi không nói 
đên một chữ, cũng không có người nghe. Tại sao 
vậy? Vì những chữ chăng phải Bát nhã ba la mật. 
Trong Bát nhã ba la mật không có thính giả. Vô 
thượng Bô đề của chư Phật không có chữ, không 
có lời. 

Nây các Ngài! Như đức Phật biến hóa thành 
hóa nhơn. Hoá nhơn nây lại biên hóa bôn bộ 


364 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





chúng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc và Ưu bà 
di. Ở giữa bôn bộ chúng nây, hóa nhơn thuyêt 
pháp. Y các Ngài nghĩ thê nào, trong đó có thuyêt 
ø1ả, có thính giả, có trí giả chăng? 

Chư thiên Tử nói: “Bạch Đại đức! Không có”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Nẵy các Ngài! Tất cả pháp đều như biến hóa, 
trong đó không có thuyêt giả, không có thính giả 
cũng không có tr1 g1ả. 

Nẵy các Ngài! Ví như có người chiêm bao 
thầy Phật thuyêt pháp, ý các Ngài nghĩ thê nào, 
trong đó có thuyết giả, thính giả và tri giả chăng? 

Chư Thiên Tử nói: “Bạch Đại đức! Không có”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Nẵy các Ngài! Tất cả các pháp đều như chiêm 
bao, không có người nói, không có người nghe, 
không có người biết. 

Nẵy các Ngài! Ví như có hai người, mỗi 
người ở một bên bờ khe sâu lên tiêng ca ngợi 
Phật, Pháp và Tăng phát ra hai vang. Y các Ngài 
nghĩ thê nào, hai vang ây có hiệu lần nhau chăng? 

Chư Thiên Tử nói: “Bạch Đại đức! Không”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 


PHẨM THIÊN VƯƠNG - THỨ HAI MƯƠI BẢY 365 





Nâầy các Ngài! Tất cả pháp cũng như vang, 
không thuyêt giả, không thính giả, không trì giả. 

Nây các Ngài! Như nhà ảo thuật giỏi ở giữa 
ngã tư đường hóa làm Phật và bốn bộ chúng rồi 
thuyết pháp. Ý các Ngài nghĩ thể nào, trong đó có 
người nói, người nghe, người biệt không? 

Chư Thiên Tử nói: “Bạch Đại đức! Không có”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: “Nầy các Ngài! Tất cả 
pháp như ảo huyện, trong đó không có thuyết giả, 
thính giả cũng không có tr1 giả”. 

Bây giờ chư Thiên Tử nghĩ răng: Đại đức Tu 
Bô Đê giải nói muôn cho dê hiệu mà trở lại càng 
thâm càng diệu. 

Ngài Tu Bồ Đề biết tâm niệm của chư Thiên 
Tử nên nói răng: 

Nẵy các Ngài! Sắc chẳng phải thâm chắng 
phải diệu, thọ tưởng hành thức chăng phải thâm 
cháng phải diệu. Sắc tảnh đên thức tánh chăng 
phải thâm chăng phải diệu. Nhãn tánh đên ý tánh, 
sắc tánh đên pháp tánh, nhãn giới tánh đên ý thức 
giới tánh, nhãn xúc đên ý xúc, nhãn xúc nhơn 
duyên sanh thọ đên ý xúc nhơn duyên sanh thọ 
đêu chăng phải thâm, chăng phải diệu. 

Đàn na ba la mật đến Bát nhã ba la mật, nội 
Không đên vô pháp hữu pháp Không, tứ niệm xứ 


366 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





đến bất cộng pháp, tất cả tam muội đến tất cả đà 
la ni, Nhứt thiết chủng trí và Nhứt thiết chủng trí 
tánh đều chắng phải thâm chắng phải diệu. 

Chư Thiên Tử nghĩ rằng: Trong thuyết pháp 
ây chăng phải nói sắc đến chẳng nói Nhứt thiết 
chủng trí, chăng nói Tu đà hoàn quả đến A la hán 
quả, chăng nói Bích chi Phật đạo, chăng nói Vô 
thượng Bỏ đề đạo, trong những pháp ấy chăng nói 
danh tự ngữ ngôn. 

Ngài Tu Bồ Đề biết tâm niệm của chư Thiên 
tử nên nói răng: 

Nẵy các Ngài! Đúng như vậy, trong pháp ấy, 
Vô thượng Bồ đề của chư Phật không có tướng 
nói được, trong ây không có thuyết giả, không có 
thính giả, không có tr1 giả. 

Nẵy các Ngài! Do đây nên thiện nam tử thiện 
nữ nhơn, người muốn an trụ Tu đà hoàn quả, 
muốn y chứng Tu đà hoàn quả, người nây chăng 
rời lìa trí nhẫn trên đây. Người muôn an trụ muôn 
chứng Tư đà hàm quả, A na hàm quả, A la hán 
quả, Bích chi Phật đạo và Phật đạo, người nây 
chẳng rời lìa trí nhẫn trên đây. 

Nẵy các Ngài! Đại Bồ tát từ sơ phát tâm, ở 
trong Bát nhã ba la mật, phải an trụ như vậy. Vì 
không có nói không có nghe vậy. 


367 





KINH MÀ. HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM ÁO NHƠN THÍNH PHÁP 
THỨ HAI MƯƠI TÁM 


” Bấy giờ chư Thiên tử nghĩ răng nên dùng 
những người nào đê nghe Đại đức Tu Bô Đê 
thuyêt pháp? 

Biết tâm niệm của chư Thiên tử, ngài Tu Bồ Đề 
nói: “Nây các Ngài! Như người ảo hóa nghe pháp, 
tôi phải dùng người như vậy. Vì người như vậy 
không có nghe không có biệt không có chứng”. 

Chư Thiên tử hỏi: “Bạch Đại đức! Chúng sanh 
như ảo, người nghe pháp cũng như ảo chăng? 





* Hán bộ quyển thứ 9. 


368 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Chúng sanh như hóa, người nghe pháp cũng như 
hóa chăng?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Đúng như vậy. Nây các Ngài! Chúng sanh 
như ảo, người nghe pháp cũng như ảo. Chúng 
sanh như hóa, người nghe pháp cũng như hóa. 

Nẵy các Ngài! Ngã như ảo như mộng, chúng 
sanh đến tri giả kiến giả cũng như ảo như mộng. 
Sắc đến thức, nhãn đến ý, sắc đến pháp, nhãn 
thức đến ý thức, nhãn xúc đến ý xúc, nhãn xúc 
nhơn duyên sanh thọ đến ý xúc nhơn duyên sanh 
thọ cũng như ảo như mộng. Nội Không đến vô 
pháp hữu pháp Không, Đàn na ba la mật đến Bát 
nhã ba la mật, tứ niệm xứ đến bất cộng pháp cũng 
đều như ảo, như mộng. Tu đà hoàn quả đến Phật 
đạo cũng như ảo như mộng. 

Chư Thiên tử hỏi: “Đại đức nói Phật đạo như 
ảo như mộng. Niết bàn, Đại đức cũng nói như ảo 
như mộng chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề nói: “Tôi nói Phật đạo như ảo 
như mộng. Tôi nói Niết bàn cũng như ảo như 
mộng. Nếu còn có pháp nào hơn Niết bản tôi nói 
cũng như ảo như mộng. Tại sao vậy? Vì ảo mộng 
và Niết bàn không hai không khác. 


PHẨM ẢO NHƠN THÍNH PHÁP - THỨ HAI MƯƠI TÁM 369 





Bây giờ các ngài Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiên 
Liên, Ma ha Câu S1 La, Ma ha Ca Chiên Diện, Phú 
Lâu Na DI Đa La NI Tử, Ma ha Ca Diếp và vô số 
Bỏ tát hỏi ngài Tu Bồ Đề: “Bát nhã ba la mật như 
vậy rất là sâu xa khó thây khó hiểu khó biết tịch 
diệt vị diệu. A1 sẽ là người lãnh thọ được?”. 

Ngài A Nan nói với chư đại đệ tử và chư Bồ 

át: “Chư đại Bồ tát bất thôi chuyên có thể lãnh 
thọ Bát nhã ba la mật rất sâu khó thấy khó hiểu 
khó biết tịch diệt vi diệu nây. 

Những người thành tựu chánh kiến, những bậc 
lậu tận A la hán sở nguyện đã mãn cũng có thê tín 
thọ. 

Lại những thiện nam tử thiện nữ nhơn đã thây 
nhiều Phật, ở chỗ chư Phật đã nhiều cúng dường 
trồng căn lành, thường gần thiện tri thức, có căn 
tánh lanh lợi, những người nây có thê lãnh thọ 
chẳng nói là phải hay chăng phải. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: “Chẳng dùng Không để 
phân biệt sắc, chăng dùng sắc để phân biệt 
Không, chắng dùng vô tướng vô tác để phân biệt 
sắc, chắng dùng sắc để phân biệt vô tướng vô tác, 
chắng dùng vô sanh vô diệt tịch diệt và ly để phân 
biệt sắc, chăng dùng sắc để phân biệt vô sanh vô 
diệt tịch diệt và ly. Như sắc, thọ tưởng hành thức 


370 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





cũng vậy, nhẫn đến ý xúc nhơn duyên sanh thọ 
cũng vậy, Đàn na ba la mật đên Nhứt thiệt chủng 
trí cũng vậy. Chăng dùng không đên ly đê phân 
biệt Nhứt thiệt chủng trí, chăng dùng Nhứt thiệt 
chúng trí đê phần biệt không”. 

Ngài Tu Bồ Đề lại nói với chư Thiên Tử: 

Bát nhã ba la mật rất sâu nầy ai có thể lãnh 
thọ ư? 

Nẵy các Ngài! Trong Bát nhã ba la mật nầy 
không có pháp chỉ bày được, không có pháp nói 
luận được. Nêu đã không có pháp chỉ được không 
có pháp nói được, thi người lãnh thọ cũng là bât 
khả đặc. 

Ngài Xá Lợi Phất nói với ngài Tu Bồ Đề: 

Trong Bát nhã ba la mật nói rộng giáo pháp 
Tam thừa và giáo pháp nhiệp thủ Bô tát, từ bực 
SƠ phát ý đên bực Thập địa, từ Đàn na ba la mật 
đên Bát nhã ba la mật, từ tứ niệm xứ đên mười 
tâm pháp bât cộng. 

Đại Bồ tát thực hành Bát nhã ba la mật như 
vậy, thường hóa sanh chăng mất thân thông đây 
đủ thiện căn đi đến các cõi Phật, muốn có phẩm 
vật để cúng dường thì liền được như nguyện. Ở 
chô chư Phật nghe lãnh giáo pháp mãi đên Nhứt 
thiệt trí không đoạn tuyệt, chưa từng rời chánh 


PHẨM ẢO NHƠN THÍNH PHÁP - THỨ HAI MƯƠI TÁM 371 





định, sẽ được biện tài mau chóng, biện tài lanh lẹ, 
biệt tài bất tận, biện tài bất đoạn, biện tài đúng cơ, 
biện tài đúng nghĩa, biện tài hơn tất cả thế gian. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Đúng như vậy. Như lời Xá Lợi Phất nói Bát 
nhã ba la mật nói rộng giáo pháp Tam thừa và 
giáo pháp hộ trì Bồ tát, nhân đến đại Bồ tát được 
tôi thượng biện tài của tất cả thế gian, vì bất khả 
đặc vậy. 

Ngã nhẫn đến tri giả kiến giả bất khả đắc. Sắc 
thọ tưởng hành thức, Đàn na ba la mật đến Bát 
nhã ba la mật bất khả đắc. Nội không đến vô pháp 
hữu pháp không bất khả đắc. Tứ niệm xứ đến 
Nhứt thiết chủng trí bất khả đặc. 


Ngài Xá Lợi Phất hỏi: 

Nhơn duyên gì mà trong Bát nhã ba la mật nói 
rộng về giáo pháp Tam thừa vì bât khả đặc? 

Nhơn duyên gì mà trong Bát nhã ba la mật hộ 
trì Bô tát, vì bât khả đăc? 

Nhơn duyên øi đại Bồ tát được biện tài mau lẹ 
đên tôi thượng biện tài trong tât cả thê gian vì bât 
khả đặc? 


Ngài Tu Bồ Đề nói: 


372 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Vì nội không nên Bát nhã ba la mật nói rộng 
giáo pháp Tam thừa bất khả đắc. Vì ngoại không 
đến vô pháp hữu pháp Không nên nói rộng giáo 
pháp Tam thừa bất khả đắc vậy. 

Vì nội không nên hộ trì Bỏ tát đến được tối 
thượng biện tài trong tất cả thế gian bất khả đặc. Vì 
ngoại không đến vô pháp hữu pháp không nên Bát 
nhã ba la mật hộ trì Bô tát đến được tôi thượng 
biện tài trong tất cả thế gian bất khả đặc vậy. 


373 





(INH MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM TÁN HOA 
THỨ HAI MƯƠI CHÍN 


Bây giờ Thiên Đế Thích Đề Hoàn Nhơn và 
chư Thiên Vương trong Đại thiên thế giới nghĩ 
răng: Đại đức Tu Bồ Đê vì chúng ta mà ban pháp 
vũ. Chúng ta nên hóa hiện hoa đẹp để rải trên đức 
Phật, chư đại Bồ tát, chư Tỳ kheo Tăng, Đại đức 
Tu Bỏ Đề và Bát nhã ba la mật. 

Liên đó chư Thiên vương hóa hiện hoa đẹp rải 
trên đức Phật, chư đại Bồ tát, chư Tỳ kheo Tăng 
cùng Đại đức Tu Bồ Đề và cũng cúng dường Bát 
nhã ba la mật. Khắp Đại thiên thế giới lúc bây ĐIỜ 
đây những hoa trong không gian. Những hoa nây 
hóa thành những hoa đài đoan nghiêm vi diệu. 


374 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng: Những hoa trên hư 
không do chư Thiên tử rải, từ nảo chưa từng thây. 
Đây là hóa hoa chăng phải hoa từ cây sanh ra. Đây 
là hoa từ tâm thọ sanh chăng phải từ cây sanh. 

Biết tâm niệm của ngài Tu Bỏ Đề, Thiên Đề 
Thích Đê Hoàn Nhơn nói: “Bạch Đại đức! Hoa nây 
chăng phải sanh hoa cũng chăng từ tâm thọ sanh”. 

Ngài Tu Bộ Đề nói: “Nây Kiểu Thi Ca! Ngài 
nói hoa nầy chăng phải sanh hoa cũng phải từ tâm 
thọ sanh. Hoa nây nêu chăng phải là sanh pháp thì 
chắng gọi là hoa”. 

Thiên Để Thích Đê Hoàn Nhơn nói: “Bạch 
Đại đức! Chỉ có hoa nây là chăng sanh, hay là sắc 
và thọ tưởng hành thức cũng chăng sanh?”. 

Ngài Tu Bồ Đê nÓI: “Nây Kiều Thi Ca! Chăng 
phải chỉ có hoa nây là chắng sanh, mà sắc cũng 
chăng sanh. Nếu đã chăng sanh thị chăng gọi là 
sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng chăng sanh. Nêu 
chăng sanh thì chăng gọi là thọ, tưởng, hành, thức. 

Như ngũ âm, lục nhập, lục thức, lục xúc và 
lục xúc nhơn duyên sanh thọ cũng vậy. 

Đàn na ba la mật đến Bát nhã ba la mật chắng 
sanh, nêu chăng sanh thời chăng gọi là Đàn na ba 
la mật đên Bát nhã ba la mật. Nội không đên vô 
pháp hữu pháp không cũng như vậy. Tứ niệm xứ 


PHẨM TÁN HOA - THỨ HAI MƯƠI CHÍN 375 





đến bất cộng pháp chăng sanh, Nhứt thiết chủng 
trí cũng chăng sanh. Nêu chăng sanh thì chăng 
øọI1 là tứ niệm xứ đên Nhứt thiệt chủng trí. 

Thiên Đề nghĩ rằng: Đại đức Tu Bồ Đề có trí 
huệ rât sâu, chăng hoại giả danh mà nói các 
pháp tướng. 

Đức Phật biết tâm niệm của Thiên Đề nên nói 
răng: “Đúng như vậy. Nây Kiêu Thị Ca! Tu Bồ 
Đê có trí huệ rât sâu, chăng hoại giả danh mà nói 
các pháp tướng”. 

Thiên Để thưa: “Bạch Thế Tôn! Đại đức Tu 
Bô Đê chăng hoại giả danh mà nói các pháp 
tướng như thê nào?”. 

Đức Phật nói: 

Sắc chỉ là giả danh, Tu Bồ Đề chăng hoại giả 
danh mà nói các pháp tướng. Thọ, tưởng, hành, 
thức cũng chỉ là giả danh, Tu Bô Đê cũng chăng 
hoại giả danh mà nói các pháp tướng. 

Tại sao vậy? Vì các pháp tướng không có hoại 
và chăng hoại, chô nói của Tu Bồ Đê cũng không 
có hoại và chăng hoại vậy. 

Như ngũ âm, lục nhập đến lục xúc nhơn 
duyên sanh thọ, đàn na ba la mật đên vô pháp hữu 
pháp Không, tứ niệm xứ đên bât cộng pháp, Tu 


376 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





đà hoàn quả đên Phật đạo, Nhứt thiết trí đến Nhứt 
thiệt chủng trí, Tu đà hoàn đên Phật, tât cả chỉ là 
giả danh, Tu Bô Đê cũng chăng hoại giả danh mà 
nói các pháp tướng. 

Tại sao vậy? VÌ các pháp tướng không có hoại 
và chăng hoại, chô nói của Tu Bồ Đê cũng không 
có hoại và chăng hoại vậy. 

Nẵy Kiểu Thi Ca! đúng như vậy, Tu Bồ Đề 
chăng hoại giả danh mà nói các pháp tướng. 

Ngài Tu Bồ Đề nói với Thiên Đề: 

Đúng như vậy. Nây Kiểu Thi Ca! Như lời đức 
Phật nói các pháp chỉ là giả danh. Đại Bồ tát phải 
biệt các pháp chỉ là giả danh như vậy. Phải học 
Bát nhã ba la mật như vậy. 

Đại Bồ tát học như vậy là chắng học sắc, 
chăng học thọ tưởng hành thức. Tại sao. vậy? Vì 
chăng thầy có sắc đê học, cũng chăng thầy có thọ 
tưởng hành thức đê học. 

Đại Bồ tát học như vậy là chắng học Đàn na 
ba la mật đên Bát nhã ba la mật. Tại sao vậy? Vì 
chăng thây có Đàn na ba la mật đên Bát nhã ba la 
mật đê học. 

Đại Bồ tát học như vậy là chắng học nội 
Không đên vô pháp hữu pháp Không, là chăng 


PHẨM TÁN HOA - THỨ HAI MƯƠI CHÍN 377 





học tứ niệm xứ đến mười tám pháp bất cộng. Tại 
sao vậy? Vì chăng thây có nội Không đên pháp 
bât cộng đê học. 

Đại Bồ tát học như vậy là chắng học Tu đà 
hoàn quả đên Nhứt thiết chủng trí. Tại sao vậy? 
Vì chăng thây có quả Tu đà hoàn đên Nhứt thiệt 
chủng trí đề học. 

Thiên Đề hỏi: “Bạch Đại đức! Do nhơn duyên 
øì mà chăng thây sắc đên chăng thây Nhứt thiệt 
chủng trí?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Sắc sắc không nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí 
Nhút thiệt chủng trí Không. 

Nây Kiểu Thi Ca! Sắc Không chăng học sắc 
Không nhân đên Nhứt thiệt chủng trí Không 
chăng học Nhứt thiệt chủng trí Không. 

Nây Kiểu Thi Ca! Nếu chăng học Không như 
vậy thì gọi là học Không, vì chăng hai vậy. 

Đại Bồ tát nây học sắc Không nhẫn đến học 
Nhứt thiệt chủng trí Không, vì chăng hai vậy. 

Nếu học sắc Không vì chẳng hai, nhẵn đến 
học Nhứt thiệt chủng trí Không vì chăng hai, đại 
Bồ tát nây có thê học Đàn na ba la mật đên Bát 
nhã ba la mật vì chăng hai vậy. Có thê học tứ 


378 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





niệm xứ đến mười tám pháp bất cộng vì chăng hai 
vậy. Có thê học quả Tu đà hoàn đên Nhứt thiệt 
chủng trí vì chăng hai vậy. 

Đại Bồ tát nây có thê học vô lượng vô biên a 
tăng kỳ pháp. 

Nếu có thể học vô lượng vô biên vô SỐ pháp, 
thì đại Bỏ tát nây chăng ' vì sác tăng mà học, chăng 
vì sắc giảm mà học. Nhẫn đến chẳng vì Nhút thiết 
chủng trí tăng mà học, cũng chắng vì Nhứt thiết 
chủng trÍ giảm mà học. 

Nếu chăng vì sắc tăng giảm mà học, nhẫn đến 
nêu chăng vì Nhứt thiệt chủng trí tăng giảm mà 
học, thì đại Bô tát nầy chăng vì sắc thọ mà học, 
cũng chăng vì sắc diệt mà học. Nhân đên chăng vì 
Nhút thiệt chủng trí thọ và diệt mà học. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề: “Học 
như vậy, đại Bồ tát nây chăng vì thọ sắc mà học, 
chăng vì diệt săc mà học. Nhân đên Nhứt thiệt 
chủng trí cũng chăng vì thọ và diệt mà học?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: “Đại Bồ tát nếu học như 
vậy thì chăng vì thọ sắc mà học, chăng vì diệt sắc 
mà học, nhân đên Nhứt thiệt chủng trí cũng chăng 
v1 thọ và diệt mà học”. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Do nhơn duyên gì mà 
đại Bô tát chăng vì thọ sắc mà học, chăng vì diệt 


PHẨM TÁN HOA - THỨ HAI MƯƠI CHÍN 379 





sắc mà học, nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí cũng 
chăng vì thọ và diệt mà học?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: “Sắc nây chăng thọ được 
cũng không có aI thọ sắc, nhân đên Nhứt thiết 
chúng trí chăng thọ được cũng không ai thọ, vì nội 
ngoại rông không vậy. Vì chăng. thọ tất cả pháp 
nên đại Bồ tát có thê đến Nhứt thiết chủng trí”. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Đại Bồ tát học Bát 
nhã ba la mật như vậy có thê đên Nhứt thiệt 
chủng trí chăng?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: “Đại Bồ tát học Bát nhã 
ba la mật như vậy có thê đên Nhứt thiệt chủng trí, 
vì chăng thọ tât cả pháp vậy”. 

__ Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Nếu đại Bô tát đôi với 
tât cả pháp chăng thọ chăng diệt mà học, thì làm 
sao đên được Nhút thiệt chủng trí?” 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Đại Bỏ tát thực hành Bát nhà ba la mật, chăng 
thây sắc sanh, chăng thấy sắc diệt, chăng thấy sắc 
thọ, chăng thấy sắc chăng thọ, chăng thây sắc câu, 
chăng thây sắc tịnh, chắng thấy sắc tăng, chẳng 
thây sắc giảm. Tại sao vậy? Vì sắc sắc tánh rỗng 
không vậy. 

Nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí, cũng chăng 
thầy sanh, chăng thây diệt, chăng thây thọ, chăng 


380 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





thây chăng thọ, chăng thấy cấu, chắng thấy tịnh, 
chăng thây tăng, chăng thây giảm. Tại sao vậy? 
Vì Nhứt thiệt chủng trí Nhứt thiệt chủng trí tánh 
rồng không vậy. 

Đại Bồ tát vì tất cả pháp chẳng sanh chẳng 
diệt, chăng thọ chăng xả, chăng câu chăng tịnh, 
chăng hiệp chăng tan, chăng tăng chăng giảm, 
nên học Bát nhã ba la mật có thê đên Nhứt thiệt 
chủng trí. Vì không chô học, không chô đên vậy. 

Bây giờ Thiên Đề Thích Đề Hoàn Nhơn hỏi 
ngài Xá Lợi Phât: “Đại Bồ tát Bát nhã ba la mật 
nên câu tại chỗ nào ?”. 

Ngài Xá Lợi Phất nói: “Đại Bồ tát Bát nhã ba 
la mật nên câu ở trong phâm Tu Bồ ĐÊ”. 

Thiên Đề hỏi ngài Tu Bồ Đề: “Có phải thần 
lực của Đại đức khiên Xá Lợi Phât nói đại Bồ tát 
Bát nhã ba la mật nên câu ở trong phầm Tu Bô 
Đê chăng?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: “ Chăng phải thần lực 
của tôi”. 

Thiên Đề hỏi: “Thần lực của ai vậy?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: “Đó là thần lực của 
đức Phật”. 

Thiên Đề nói: “Tất cả pháp đêu không thọ xứ. 
Tại sao vậy? Nói là thân lực của đức Phật, rời 


PHẨM TÁN HOA - THỨ HAI MƯƠI CHÍN 381 





tướng không thọ xứ thì Như Lai bất khả đắc, rời 
pháp như thì Như Lai cũng bât khả đặc”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Đúng như vậy. Nây Kiêu Thị Ca! Rời tướng 
không thọ xứ thì Như Lai bât khả đấc, rời pháp 
như thi Như Lai cũng bât khả đặc. Trong tướng 
không thọ xứ, Như Lai bât khả đặc. Trong pháp 
như, Như Lai bât khả đặc. 


Trong sắc như, Như Lai như bất khả đắc. 
Trong Như Lai như, sắc như bất khả đắc. 


Trong, sắc pháp tướng, Như Lai pháp tướng 
bất khả đắc. Trong Như Lai pháp tướng, sắc pháp 
tướng bất khả đắc. Nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí 
cũng như vậy. 


Nây Kiều Thi Ca! Như Lai trong sắc như 
chắng hiệp chăng tan, Như Lai trong thọ tưởng 
hành thức Như chăng hiệp chắng tan. 


Như Lai rời sắc như chăng hiệp chắng tan, 
Như Lai rời thọ tưởng hành thức như chăng hiệp 
chăng tan. 

Nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí cũng như vậy. 

Như Lai trong sắc pháp tướng chăng hiệp 
chắng tan, Như Lai trong thọ tưởng hành thức 
pháp tướng chăng hiệp chẳng tan. 


382 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Như Lai rời sắc pháp tướng chẳng hiệp chắng 
tan, Như Lai rời thọ tưởng hành thức pháp tướng 
chăng hiệp chăng tan. 

Nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí cũng như vậy. 

Này Kiều Thi Ca! Trong tất cả pháp chẳng 
hiệp chăng tan là thân lực của Như Lai, vì dùng 
pháp vô sở thọ vậy. 

Như lời Kiều Thi Ca nói đại Bồ tát Bát nhã ba 
la mật nên câu ở chô nào? 

Nây Kiểu Thi Ca! Chẳng nên ở trong sắc hay 
rời ngoài sắc mà câu Bát nhã ba la mật. Chăng 
nên ở trong thọ tưởng hành thức hay rời ngoài thọ 
tưởng hành thức mà câu Bát nhã ba la mật. 

Tại sao vậy? Bát nhã ba la mật nây và sắc thọ 
tưởng hành thức, tât cả pháp đây đêu chăng hiệp 
chăng tan, không sắc không hình, không đôi, một 
tướng duy nhứt tức là vô tướng. 

Nhẫn đến chăng nên ở trong Nhứt thiết 
chủng trí mà câu Bát nhã ba la mật, cũng. chẳng 
nên rời ngoài Nhứt thiết chủng trí mà cầu Bát 
nhã ba la mật. 


Tại sao vậy? Bát nhã ba la mật đây và Nhứt 
thiết chủng trí, tật. cả pháp nầy đều chăng hiệp, 
chẳng tan, không sắc, không hình, không đối, một 
tướng duy nhứt tức là vô tướng. 


PHẨM TÁN HOA - THỨ HAI MƯƠI CHÍN 383 





Tại sao vậy? Bát nhã ba la mật chăng phải sắc 
thọ tưởng hành thức, cũng chăng phải rời ngoài 
sắc thọ tưởng hành thức. Nhẫn đến chắng phải 
Nhứt thiết chủng trí, cũng chẳng phải rời ngoài 
Nhứt thiết chủng trí. 

Bát nhã ba la mật chăng phải sắc như, cũng 
chăng phải rời ngoài sắc như. Nhẫn đến chăng 
phải Nhứt thiết chủng trí như, cũng chăng phải rời 
ngoài Nhứt thiết chủng trí như. 

Bát nhã ba la mật chăng phải sắc pháp, cũng 
chắng phải rời ngoài sắc pháp. Nhẫn đến chăng 
phải Nhứt thiết chủng trí pháp, cũng chẳng phải 
rời ngoài Nhút thiết chủng trí pháp. 

Tại sao vậy? Nây Kiều Thi Ca! Tất cả pháp 
nây đều vô sở hữu bất khả đắc. 

Vì vô sở hữu bất khả đặc, nên Bát nhã ba la 
mật chắng phải sắc cũng chăng phải rời sắc, nhẫn 
đến cũng chắng phải Nhứt thiết chủng trí cũng 
chắng phải rời Nhứt thiết chủng trí. Chăng phải 
sắc Như cũng chắng phải rời sắc Như, nhẫn đến 
cũng chăng phải Nhứt thiết chủng trí Như cũng 
chẳng phải rời Nhút thiết chủng trí Như. Chắng 
phải sắc pháp cũng chắng phải rời sắc pháp, nhẫn 
đến chăng phải Nhứt thiết chủng trí pháp cũng 
chăng phải rời Nhứt thiết chủng trí pháp. 


384 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Thiên Đề nói: 

Ma ha ba la mật nây là đại Bồ tát Bát nhã ba 
la mật. Võ lượng ba la mật, vô biên ba la mật là 
đại Bồ tát Bát nhã ba la mật. 

Chư Tu đà hoàn và quả Tu đà hoàn nhẫn đến 
chư A la hán và quả A la hán, chư Bích chi Phật 
và đạo Bích chi Phật, chư đại Bô tát đêu từ trong 
Bát nhã ba la mật nầy mà học thành. 

Có thể thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật 
độ chứng Vô thượng Bô đê đều từ trong Bát nhã 
ba la mật nầy mà học thành. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Đúng như vậy. Nây Kiều Thi Ca! Ma ha ba la 
mật nây là đại Bồ tát Bát nhã ba la mật. Vô lượng 
ba la mật, võ biên ba la mật là đại Bô tát Bát nhã 
ba la mật. Cũng từ trong Bát nhã ba la mật nây 
mà học thảnh quả Tu đà hoàn đên thành Vô 
thượng Bồ đê. 

Nẵy Kiều Thi Ca! Vì sắc rộng lớn nên Bát 
nhã ba la mật cũng rộng lớn. Tại sao vậy? Sắc 
tiên tê, hậu tê và trung tê đêu bât khả đặc. Thọ 
tưởng hành thức rộng lớn nên Bát nhã ba la mật 
cũng rộng lớn, vì thọ tưởng hành thức tiên tê hậu 
tÊ và trung tê đêu bât khả đặc. Nhân đên Nhứt 
thiệt chủng trí cũng như vậy. Do nhơn duyên nây 


PHẨM TÁN HOA - THỨ HAI MƯƠI CHÍN 385 





nên Ma ha ba la mật nây là đại Bồ tát Bát nhã ba 
la mật. 

Nẵy Kiều Thi Ca! Vì sắc vô lượng nên Bát 
nhã ba la mật vô lượng, vì sắc lượng bất khả 
đắc vậy. 

Như hư không lượng bất khả đắc, cũng vậy 
sắc lượng bất khả đắc. Hư không vô lượng nên 
sắc vô lượng. Vì sắc vô lượng nên Bát nhã ba la 
mật vô lượng. Nhẫn đến vì Nhứt thiết chủng trí 
vô lượng nên Bát nhã ba la mật vô lượng. Tại sao 
vậy? Vì Nhứt thiết chủng trí lượng bất khả đặc. 

Như hư không lượng bất khả đắc, cũng vậy 
Nhứt thiết chủng trí lượng bất khả đắc. Hư không 
vô lượng nên Nhứt thiết chủng trí cũng vô lượng. 
Nhứt thiết chủng trí vô lượng nên Bát nhã ba la 
mật cũng vô lượng. Do nhơn duyên nây nên đại 
Bồ tát Bát nhã ba la mật vô lượng. 

Này Kiều Thi Ca! Sắc vô biên nên đại Bồ tát 
Bát nhã ba la mật vô biên. Tại sao vậy? Sắc tiền 
tế hậu tế trung tế đều bất khả đặc. Nhẫn đến Nhứt 
thiết chủng trí vô biên nên Bát nhã ba la mật vô 
biên. Vì Nhứt thiết chủng trí tiền tế hậu tế trung tế 
đều bất khả đắc vậy. Do nhơn duyên nây nên Bát 
nhã ba la mật vô biên. 


Lại nầy Kiêu Thị Ca! Vì duyên nơi vô biên 


386 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





nên Bát nhã ba la mật vô biên. 

Thiên Đề hỏi: “Thế nào là duyên nơi vô biên 
nên Bát nhã ba la mật vô biên?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: “Vì duyên tất cả pháp vô 
biên nên Bát nhã ba la mật vô biên”. 

Thiên Đề hỏi: “Thế nảo duyên tất cả pháp vô 
biên nên Bát nhã ba la mật vô biên?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Vì duyên vô biên pháp tánh nên Bát nhã ba la 
mật vô biên. 

Lại nầy Kiểu Thi Ca! Vì duyên vô biên pháp 
như, nên Bát nhã ba la mật vô biên”. 

Thiên Để hỏi: “Thế nào duyên vô biên pháp 
như, nên Bát nhã ba la mật vô biên?”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Vì pháp như vô biên nên duyên cũng vô biên. 
Vì duyên vô biên nên pháp như cũng vô biên. Do 
nhơn duyên nây nên đại Bô tát Bát nhã ba la mật 
cũng vô biên. 

Lại nầy Kiều Thi Ca! Vì chúng sanh vô biên 
nên Bát nhã ba la mật vô biên. 

Thiên Để hỏi: “Thế nảo chúng sanh vô biên 
nên Bát nhã ba la mật vô biên?”. 


PHẨM TÁN HOA - THỨ HAI MƯƠI CHÍN 387 





Ngài Tu Bồ Đề nói: “Nầy Kiêu Thi Ca! Theo 
ý Nøài thì những pháp gì gọi là chúng sanh?”. 

Thiên Đề nói: “Không có pháp gì gọi là chúng 
sanh. Vi giả danh nên gọi là chúng sanh. Danh tự 
ây vôn không có pháp cũng không có chỗ đên. 
Chỉ gượng đặt tên thôi”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: “Ý Ngài nghĩ thể nào? 
Trong Bát nhã ba la mật nây nói chúng sanh có 
thiệt chăng?”. 

Thiên Đề nói: “Không có thiệt”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Nếu trong Bát nhã ba la mật chẳng nói thiệt 
có, thì chúng sanh vô biên cũng bât khả đặc. 

Nây Kiểu Thi Ca! Ý Ngài nghĩ thê nào? Chư 
Phật trong hăng sa kiêp nói chúng sanh và danh 
tự chúng sanh. Vả có pháp chúng sanh có sanh có 
diệt chăng ?”. 

Thiên Đề nói: “Không có. Vì bốn lai chúng 
sanh thường thanh tịnh vậy”. 

Ngài Tu Bồ Đề nói: “Nầy Kiều Thi Ca! Do 
nhơn duyên nây, vì chúng sanh vô biên nên biệt 
Bát nhã ba la mật cũng vô biên”. 


389 





KINH MÀ. HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM TAM THÁN 
THỨ BA MƯƠI 


Bây giờ chư Thiên Vương và chư Thiên, chư 
Phạm Vương và chư Phạm Thiên, chư Thần Tiên 
và chư Thiên nữ đồng thời ba phen ca ngợi răng: 

Hay thay! Hay thay! Pháp của Đại đức Tu Bồ 
Đề tuyên thuyết đều do ân lực nhơn duyên của 
đức Phật xuất thê ban bố giáo pháp nây. Nếu có 
đại Bồ tát nào thực hành Bát nhã ba la mật nây 
mà chắng xa rời, thì chúng tôi xem vị đó như đức 
Phật. Tại sao vậy? Vì trong Bát nhã ba la mật 
nây dầu không có pháp nào được có, từ sắc đến 
Nhứt thiết chủng trí; nhưng có giáo pháp Tam 


390 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





thừa, tức là Thanh văn thừa, Bích chi Phật thừa 
và Phật thừa. 

Đức Phật nói: 

Đúng như vậy. Nây chư Thiên Tử! Như lời 
của các Ngài nói: Trong Bát nhã ba la mật nầy 
dầu không có pháp nào được có, từ săc đến Nhứt 
thiết chủng trí, nhưng có giáo pháp Tam thừa: 
Thanh văn thừa, Bích Chị Phật thừa và Phật thừa. 

Nẵy chư Thiên Tử! Nếu có đại Bồ tát thực 
hành Bát nhã ba la mật nầy mà chẳng xa rời, thì 
nên xem như đức Phật, vì vô sở đắc vậy. Tại sao 
vậy? Trong Bát nhã ba la mật nói rộng về giáo 
pháp Tam thừa: Thanh văn thừa, Bích chi Phật 
thừa và Phật thừa. Trong Đàn na ba la mật, Phật 
bất khả đặc. Rời Đàn na ba la mật, Phật cũng bất 
khả đắc. Nhẫn đến trong Nhứt thiết chủng trí, 
Phật bất khả đắc. Rời Nhứt thiết chủng trí, Phật 
cũng bất khả đặc. 

Nây chư Thiên Tử! Đại Bỏ tát nếu có thể học 
tất cả pháp nây, từ Đàn na ba la mật đến Nhứt 
thiết chủng trí, vì cớ sự trên đây nên xem vị ấy 
như đức Phật. 

Nẵy chư Thiên Tử! Thuở xưa, thời kỳ Phật 
Nhiên Đăng, nơi đầu ngã tư đường trong thành 
Hoa Nghiêm, ta được thấy Phật và nghe pháp, 


PHẨM TAM THÁN - THỨ BA MƯƠI 391 





liền chăng rời công hạnh Đàn na ba la mật nhẫn 
đến chăng rời công hạnh Bát nhã ba la mật; chắng 
TỜI HỘI không đến vô pháp hữu pháp không; 
chăng rời tứ niệm xứ đến bát Thánh đạo phân; 
chẳng rời tứ thiên, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc 
định; chăng rời tất cả tam muội môn, tất cả đà la 
ni môn; chắng rời tứ vô sở úy, thập lực, tứ vô ngại 
trí, thập bát bất cộng pháp; chăng rời đại từ đại bi 
và vô lượng Phật pháp khác, vì vô sở đắc vậy. 
Bây giờ đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Ta, qua 
khỏi một a tăng kỳ kiếp vị lai, sẽ thành Phật hiệu 
là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Đắng Chánh Các, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. 

Chư Thiên Tử thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Rất 
là hy hữu, Bát nhã ba la mật này có thể làm cho 
chư đại Bồ tát được Nhứt thiết trí, vì nơi sắc đến 
Nhứt thiết chủng trí chăng thủ chắng xả vậy”. 

Bây giờ đức Phật nhìn khắp hội chúng: Chư 
Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, chư đại 
Bồ tát, chư Thiên vương, chư Phạm vương và chư 
Thiên tử, Thiên nữ. Nhìn khắp hội chúng xong, 
đức Phật nói với Thiên Đề Thích Đề Hoàn Nhơn: 

Nây Kiều Thi Ca! Hoặc đại Bồ tát, hoặc hàng 
tứ chúng, hoặc chư Thiên tử Thiên nữ, nếu ai 


392 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





nøhe thọ trì đọc tụng thân cận giảng thuyết chánh 
ức niệm Bát nhã ba la mật nây chẳng rời tâm 
Nhứt thiết trí, thì các loài ma chăng phá hoại 
được. Tại sao vậy? Vì thiện nam thiện nữ nây biết 
rõ chắc săc Không nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí 
Không. Không chăng thê phá hoại Không, vô 
tướng chăng thể phá hoại vô tướng, vô tác chăng 
thể phá hoại vô tác. Tại sao vậy? Vì các pháp nây 
tự tánh tự tướng bất khả đặc nên không có sự gì 
phá hoại được thì đâu có ai chịu lẫy não hại. 

Lại nây Kiều Thi Ca! Thiện nam và thiện nữ 
nây, hàng Nhơn, Phi nhơn không thể hại được. 
Tại sao vậy? Vi thiện nam và thiện nữ nây, Ở 
trong tất cả chúng sanh khéo tu tâm từ bi hỷ xả, vì 
vô sở đắc vậy. 

Lại nây Kiều Thi Ca! Thiện nam và thiện nữ 
nây trọn không bị hoạnh tử. Tại sao vậy? Vì thiện 
nam và thiện nữ nây thực hành Đàn na ba la mật, 
với tất cả chúng sanh đêu dùng tâm bình đăng mà 
cung cấp vậy. 

Lại nầy Kiều Thi Ca! Trong Đại thiên thế 
giới, chư Thiên vương, chư Phạm vương và chư 
Thiên tử, chư Thiên nữ, có a1 phát tâm Vô thượng 
Bỏ đề mà chưa nghe Bát nhã ba la mật nây và 
chưa thọ trì thân cận, thì vị Trời ấy nay đây phải 


PHẨM TAM THÁN - THỨ BA MƯƠI 393 





nehe thọ trì thần cận đọc tụng chánh ức niệm 
chăng rời tâm Nhứt thiết trí. 

Lại nây Kiều Thi Ca! Các thiện nam và thiện 
nữ nghe Bát nhã ba la mật nây rôi thọ trì thân cận 
đọc tụng chánh ức niệm chăng rời tâm Nhứt thiệt 
trí, thì hoặc ở nhà văng, hoặc ở núi rừng, hoặc ở 
chô đông người trọn không có sự kinh sợ. Tại sao 
vậy? Vì các thiện nam và thiện nữ nây biệt rõ nội 
Không, biệt rõ ngoại không, nhần đên biệt rõ vô 
pháp hữu pháp Không, vì vô sở đặc vậy. 

Chư Thiên Tử thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Các thiện nam và thiện nữ 
có thê thọ trì Bát nhã ba la mật và thân cận đọc 
tụng chánh ức niệm chăng rời tâm Nhứt thiết trí, 
thì chư Thiên chúng tôi phải thường thủ hộ người 
đó. Tại sao vậy? 

Bạch đức Thế Tôn! Vì do đại Bồ tát nhơn 
duyên nên dứt được ba ác đạo, dứt được sự nghèo 
cùng của trời người, dứt được những tai hoạn tật 
bịnh đói khát. 

Vì do đại Bồ tát nhơn duyên nên có mười 
nghiệp đạo lành xuât hiện thê gian và cũng xuât 
hiện tứ thiên đên Nhứt thiệt chủng trí. 

Vì do đại Bồ tát nhơn duyên nên thê gian bèn 
có những nhà đại tộc, những dòng tôn quý và 


394 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Chuyển Luân Thánh Vương cùng chư Thiên từ 
Tứ Vương Thiên đên Sắc Cứu Cảnh Thiên. 

Vì do đại Bồ tát nhơn duyên nên có quả xuất 
thê Tu đà hoàn đên Bích chi Phật đạo. 

Vì do đại Bồ tát nhơn duyên nên có thành tựu 
chúng sanh tịnh Phật quôc độ mà có chư Phật 
xuât hiện thê gian, mà có chuyên pháp luân, mà 
biệt có Phật bảo Pháp bảo và Tỳ kheo Tăng bảo. 

Bạch đức Thế Tôn! Do nhơn duyên trên đây 
nên tât cả thê gian chư Thiên và mọi người cùng 
A tu la phải thủ hộ đại Bồ tát nây. 

Đức Phật nói: 

Đúng như vậy! Nây chư Thiên Tử! Do đại Bồ 
tát nhơn duyên mà dứt ba ác đạo nhẫn đến có 
Tam Bảo xuât hiện thê gian. Vì thê nên chư Thiên 
và mọi người cùng A tu la phải thường thủ hộ 
cúng dường cung kính tôn trọng tán thán đại Bô 
tát nây. Nây chư Thiên Tử! Cúng dường kính 
trọng đại Bô tát nầy thì là cúng dường đức Phật. 

Nẵy chư Thiên Tử! Ví như trong cõi Đại 
thiên, hàng Thanh văn và Bích chi Phật đông 
nhiêu như rừng rậm lúa mè tre lau, có thiện nam 
thiện nữ cúng dường kính trọng khấp tât cả 
cũng không băng phước đức cúng dường kính 


PHẨM TAM THÁN - THỨ BA MƯƠI 395 





trọng bực đại Bồ tát sơ phát tâm chẳng rời sáu 
ba la mật. 

Tại sao vậy? Vì chắng do nơi Thanh văn và 
Bích chi Phật nhơn duyên nên có đại Bồ tát và 
chư Phật xuất thế. Mà do đại Bồ tát nhơn duyên 
nên có Thanh văn và Bích chi Phật cùng chư Phật 
xuất hiện thê gian. 

Vì thế nên, nầy Kiều Thi Ca! Tất cả thế gian 
chư Thiên và mọi người cùng A tu la phải thường 
thủ hộ cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán 
đại Bồ tát nầy”. 


397 





KINH MÀ. HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM DIỆT TRÁNH 
THỨ BA MƯƠI MÓT 


Thiên Đề Thích Đề Hoàn Nhơn thưa: 


Bạch đức Thế Tôn! Rất lạ lùng hy hữu, đại Bồ 
tát Bát nhã ba la mật! Nếu ai được nehe thọ trì 
thân cận đọc tụng giảng thuyết chánh ức niệm 
được công đức trong hiện đời như vậy, cũng 
thành tựu chúng sanh trang nghiêm thành tịnh cõi 
Phật, từ một Phật quốc đến một Phật quốc cúng 
dường chư Phật, muốn có đồ cúng dường liền tùy 
ý liền được, theo chư Phật nghe pháp đến được 
Vô thượng Bồ đề trọn không giữa chừng quên 
sót. Đại Bồ tát nây cũng được gia thành tựu, mẫu 


398 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





thành tựu, sanh thành tựu, quyến thuộc thành tựu, 
tướng thành tựu, quang minh thành tựu, nhãn 
thành tựu, nhĩ thành tựu, tam muội thành tựu, đà 
la ni thành tựu. 


Đại Bồ tát này dùng phương tiện lực biến thân 
như Phật, đến các quốc độ không. Phật để tán 
dương lục ba la mật, tứ niệm xứ đến thập bát bất 
cộng pháp, dùng sức phương tiện mà thuyết pháp, 
dùng pháp Tam thừa để độ thoát chúng sanh, 
chánh là Thanh văn thừa Bích chi Phật thừa và 
Phật thừa. 

Bạch đức Thế Tôn! Rất hy hữu! Thọ trì Bát 
nhã ba la mật là đã tổng nhiếp năm ba la mật đến 
mười tắm pháp bất cộng, cũng là tổng nhiếp quả 
Tu đà hoàn đến Phật đạo và Nhứt thiết chủng trí. 


Đức Phật nói: 

Đúng như vậy. Nây Kiểu Thi Ca! Thọ trì Bát 
nhã ba la mật là đã tông nhiêp năm ba la mật đên 
Nhứt thiệt chúng trí. 

Lại nây Kiều Thi Ca! Thiện nam thiện nữ thọ 
tri thân cận đọc tụng giảng thuyêt chánh ức niệm 
Bát nhã ba la mật nây hiện đời được công đức, 
nên nhứt tâm nghe kỹ. 

Thiên Đề thưa: “ Bạch đức Thế Tôn! Chúng 
tôi kính xin thọ giáo”. 


PHẨM DIỆT TRÁNH THỨ - BA MƯƠI MÓT 399 





Đức Phật nói: 

Nầy Kiểu Thi Ca! Nếu có các ngoại đạo 
Phạm chí, hoặc ma vương ma dân, hoặc kẻ tăng 
thượng mạn muốn chỗng trái phá hoại tâm Bát 
nhã ba la mật của Bồ tát, những kẻ ấy vừa sanh 
lòng ác thì liên điệt mất trọn chắng được như ý 
muốn. Tại sao vậy? Vì đại Bồ tát thường thực 
hành sáu ba la mật. 


Do các chúng sanh mãi mãi tham tranh nên 
đại Bô tát xả tât cả những nội vật ngoại vật đê an 
lập chúng sanh trong Đàn na ba la mật. 

Do các chúng sanh mãi mãi phá giới nên đại 
Bồ Tát xả tât cả những nội vật ngoại vật đê an lập 
chúng sanh trong GIới na ba la mật. 

Do các chúng sanh mãi mãi đấu tranh nên đại 
Bồ tát xả tât cả nội pháp, ngoại pháp đê an lập 
chúng sanh nơi Nhân nhục ba la mật. 

Do các chúng sanh mãi mãi giải đãi nên đại 
Bồ tát xả tât cả nội pháp, ngoại pháp đê an lập 
chúng sanh nơi Tĩnh tân ba la mật. 

Do các chúng sanh mãi mãi loại tâm nên đại 
Bồ tát xả tât cả nội pháp, ngoại pháp đê an lập 
chúng sanh nơi Thiên na ba la mật. 


Do các chúng sanh mãi mãi ngu s1 nên đại Bô 


400 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





tát xả tất cả nội pháp, ngoại pháp để an lập chúng 
sanh nơi Bát nhã ba la mật. 

Do chúng sanh mãi mãi vì ái kiết mà luân 
chuyển sanh tử, nên đại Bồ tát nây dùng sức 
phương tiện dứt ái kiết của chúng sanh, để an lập 
chúng sanh nơi tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô 
sắc định, tứ niệm xứ đến Phật đạo. 

Trên đây là đại Bồ tát thực hành Bát nhã ba la 
mật được công đức trong đời hiện tại. Công đức 
đời sau được Vô thượng Bồ đề, chuyển pháp 
luân, đầy đủ hạnh nguyện, nhập Vô dư Niết bản. 

Lại nầy Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử thiện 
nữ nhơn nghe thọ trì thân cận đọc tụng giảng 
thuyết chánh ức niệm Bát nhã ba la mật nây, thì 
chỗ của người nây ở, các hàng ngoại đạo, ma 
vương ma dân, kẻ tăng thượng mạn muốn khinh 
hủy vẫn nạn phá hoại Bát nhã ba la mật trọn 
chăng thành được. Ác tâm của người nây lần 
giảm diệt mà công đức lần thêm lớn. Nhờ nghe 
Bát nhã ba la mật nây nên lần lần do đạo Tam 
thừa đặng hết những sự khô. 

Nây Kiều Thi Ca! Ví như có vị thuốc tên Ma 
kỳ. Có rắn đói đi kiếm ăn thấy mỗi muốn mồ ăn, 
con môi chạy đến chỗ vị thuốc Ma kỳ. Do sức của 
hơi thuốc nên răn không dám tiến lại mà phải trở 
lui. Vì sức thuốc có thể thăng sức độc vậy. 


PHẨM DIỆT TRÁNH THỨ - BA MƯƠI MÓT 401 





Nây Kiều Thi Ca! Thiện nam thiện nữ nây 
nghe thọ trì thân cận đọc tụng giảng thuyết chánh 
ức niệm Bát nhã ba la mật nây, nêu có những sự 
đầu tranh muốn đến phá hoại, do oal lực của Bát 
nhã ba la mật, ác sự liền mau tiêu diệt, n"Đười nây 
liền sanh thiện tâm thêm nhiều công đức. Tại sao 
vậy? Vì Bát nhã ba la mật nầy có thê diệt những 
sự đầu tranh. 

Những øì là sự đấu tranh? Chánh là tham, 
sân, si, vô minh nhẫn đến những cái, kiết, sử, 
triền, nhóm khô lớn, ngã kiến, nhơn kiến, chúng 
sanh kiến, đoạn kiến, thường kiến, câu kiến, tịnh 
kiến, hữu kiến, vô kiến, xan tham, phạm giới, sân 
khuế, giải đãi, loạn ý, vô trí, thường tưởng, lạc 
tưởng, tịnh tưởng, ngã tưởng, chấp sắc, chấp thọ 
tưởng hành thức, chấp Đàn na ba la mật nhẫn đến 
chấp Nhứt thiết chủng trí, chấp Niết bàn, những 
sự đấu tranh nây đều có thê tiêu diệt không cho 
tăng trưởng. 

Lại nây Kiểu Thi Ca! Trong Đại thiên thế giới 
chư Thiên vương đến Sắc Cứu Cánh Thiên 
thường thủ hộ thiện nam thiện nữ nào có thê nghe 
thọ trì Bát nhã ba la mật, cúng dường người đọc 
tụng giảng thuyết chánh ức niệm Bát nhã ba la 
mật. Hiện tại chư Phật mười phương cũng đồng 
ủng hộ thiện nam thiện nữ nây. 


402 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Các thiện nam thiện nữ nây dứt pháp ác, thêm 
lớn pháp lành, như là Đàn na ba la mật càng tăng 
đến Nhứt thiết chủng trí, càng tăng vì vô sở đắc 
vậy. Các thiện nam thiện nữ nây có lời nói ra đều 
được người tín thọ, hàng thân hữu bên chặt. Thiện 
nam thiện nữ nây không nói lời vô ích, chăng bị 
sân khuê che đậy, chắng bị kiêu mạn xan tham tật 
đó che đậy. Người nầy tự mình chẳng sát sanh, 
dạy người chăng sát sanh, tán thán pháp chắng sát 
sanh, cũng hoan hỷ tán thản người chắng sát sanh. 
Người nây tự mình xa lìa trộm cáp, dạy người 
chẳng trộm cắp, tán thán pháp chăng trộm cặp, 
cũng hoan hỷ tán thán người chăng trộm cắp. 
Người nầy tự mình chăng tà dâm, dạy người 
chắng tà dâm, tán thán pháp chăng tà dâm, cũng 
hoan hỷ tán thán người chăng tà dâm. Người nây 
tự mình chẳng vọng ngữ, dạy người chẵng vọng 
ngữ, tán thán pháp chăng vọng ngữ, cũng hoan hỷ 
tán thán người chẳng vọng ngữ. Nơi chăng lưỡng 
thiệt, chăng ác khâu và chẳng vô ích ngữ cũng 
như vậy. 

Người nầy tự mình chăng tham, dạy người 
chẳng tham, tán thán pháp chăng tham, cũng hoan 
hỷ tán thán người chắng tham. Nơi chăng sân não 
và chăng tà kiến cũng như vậy. 


PHẨM DIỆT TRÁNH THỨ - BA MƯƠI MÓT 403 





Người nây tự thực hành Đàn na ba la mật, dạy 
người thực hành Đàn na ba la mật, tán thán pháp 
Đàn na ba la mật, cũng hoan hỷ tán thản người 
thực hành Đàn na ba la mật. Nhẫn đến tự được 
Nhứt thiết chủng trí, dạy người được Nhứt thiết 
chủng trí, tán thán pháp Nhứt thiết chủng trí, cũng 
hoan hý tán thán người được Nhứt thiết chủng trí. 

Đại Bồ tát nây lúc thực hành sáu ba la mật, có 
bồ thí bao nhiêu đều cùng chúng sanh hồi hướng 
Vô thượng Bồ đề, vì vô sở đắc vậy. Lúc thực 
hành lục ba la mật như vậy, thiện nam thiện nữ 
nây nghĩ rằng: 

Nếu không bồ thí, tôi sẽ sanh nhà bần cùng, 
chẳng có thê thành tựu chúng sanh, thanh tịnh 
Phật độ, cũng chẳng có thể được Nhứt thiết 
chủng trí. 

Nếu không giữ giới, tôi sẽ sanh trong ba ác 
đạo, còn chăng được thân người huống là có thể 
thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ được Võ 
thượng Bỏ đề. 

Nếu không tu nhẫn nhục, thân tôi sẽ hủy hoại, 
các căn sắc lực sẽ không đầy đủ, chăng thể được 
sắc thân toàn vẹn của Bồ tát mà chúng sanh ngó 
thây ắt thêm lớn căn lành mãi đến Vô thượng Bồ 
đề, cũng không thê thành tựu chúng sanh, thanh 
tịnh Phật độ, được Nhứt thiết chủng trí. 


404 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Nếu giải đãi, tôi chăng thể được Bồ tát đạo, 
thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, được 
Nhứt thiết chủng trí. 

Nếu loạn tâm, tôi sẽ chắng sanh được các 
thiên định, cũng chăng thê thành tựu chúng sanh, 
thanh tịnh Phật độ, được Nhứt thiết chủng trí. 

Nếu tôi vô trí không được phương tiện trí thì 
không thê vượt hơn bực Thanh văn, Bích chi Phật 
để thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, được 
Nhứt thiết chủng trí. 

Đại Bồ tát nây lại nghĩ răng: Tôi chắng nên vì 
tùy xan tham mà chăng đây đủ Đàn na ba la mật, 
chăng nên vì tùy phạm giới mà chắng đầy đủ Thi 
la ba la mật, chăng nên vì tùy sân khuế mà chẳng 
đây đủ Nhẫn nhục ba la mật, chăng nên vì tùy 
giải đãi mà chăng đây đủ Tinh tấn ba la mật, 
chăng nên vì tùy loạn ý mả chăng đây đủ Thiền 
na ba la mật, chăng nên vì tùy si tâm mà chăng 
đây đủ Bát nhã ba la mật. Nếu chăng đầy đủ sáu 
ba la mật, thì tôi trọn chắng thể thành tựu Nhứt 
thiết chủng trí. 

Thiện nam thiện nữ nây thọ trì thân cận đọc 
tụng giảng thuyết chánh ức niệm Bát nhã ba la 
mật như vậy cũng chăng rời tâm Nhứt thiết chủng 
trí, được những công đức đời nây và đời sau. 


PHẨM DIỆT TRÁNH THỨ - BA MƯƠI MÓT 405 





Thiên Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Hy hữu 
thay đại Bồ tát Bát nhã ba la mật, vì hồi hướng 
tâm Nhứt thiết chủng trí, cũng vì chăng cao tâm”. 

Đức Phật nói: “Nây Kiều Thi Ca! Thế nào là 
đại Bồ tát Bát nhã ba la mật vì hôi hướng tâm 
Nhứt thiết trí, cũng vì chắng cao tâm?”. 

Thiên Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát nếu thực hành 
thể gian Đàn na ba la mật bố thí cho chư Phật, 
Bích chi Phật, Thanh văn và người nghèo cùng 
khốn khổ, vì không phương tiện lực nên sanh cao 
tâm. Nếu thực hành thế gian Thị la ba la mật, nghĩ 
răng tôi thực hành trì giới, tôi có thể đây đủ giới 
ba la mật, vì không phương tiện nên sanh cao 
tâm. Nhẫn đến thực hành thế gian Bát nhã ba la 
mật, nghĩ rằng tôi thực hành Bát nhã ba la mật, tôi 
tu Bát nhã ba la mật, vì không phương tiện nên 
sanh cao tâm. 

Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát lúc tu thế ø1an 
tứ niệm xứ, tự nghĩ rằng tô1 tu tứ niệm xứ, tôi đây 
đủ tứ niệm xứ, vì không phương tiện nên sanh cao 
tâm. Nhẫn đến mười tám pháp bất cộng đến Nhứt 
thiết chủng trí, nghĩ rằng tôi tu pháp bất cộng, tôi 
sẽ thành tựu chúng sanh, tôi sẽ thanh tịnh Phật độ, 
tôi sẽ được Nhứt thiết chủng trí. Vì còn có ngô 
ngã không phương tiện nên sanh cao tâm. 


406 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát thực hành thế 
gian thiện pháp như vậy, vì thấy có ngô ngã nên 
sanh cao tâm. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu đại Bồ tát thực hành 
xuất thế gian Đàn na ba la mật chăng thấy có 
người thí, chăng thấy có kẻ nhận, chắng thây có 
vật bố thí. Thực hành xuất thế gian Đàn na ba la 
mật như vậy vì hồi hướng Nhứt thiết chủng trí 
cũng chắng sanh cao tâm. 

Thực hành Thị la ba la mật, Thị la ba la mật 
bất khả đắc. Thực hành Nhẫn nhục Ba la mật, 
Nhẫn nhục ba la mật bất khả đắc. Thực hành Tinh 
tân ba la mật, Tinh tấn ba la mật bất khả đắc. 
Thực hành Thiền na ba la mật, Thiền na ba la mật 
bất khả đắc. Thực hành Bát nhã ba la mật, Bát 
nhã ba la mật bất khả đắc. Tu tứ niệm xứ, tứ niệm 
xứ bất khả đặc. Nhẫn đến tu Nhứt thiết chủng trí, 
Nhứt thiết chủng trí bất khả đắc. 

Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát Bát nhã ba la 
mật như vậy, vì hồi hướng Nhứt thiết chủng trí, vì 
chắng sanh cao tâm. 


407 





BÁT-NHÃ Bñ-LA-MẬT 


PHẨM BỬU PHÁP ĐẠI MINH 
THỨ BA MƯƠI HAI 


" Đức Phật nói với Thiên Đế: 

Nâầy Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam thiện nữ 
nghe Bát nhã ba la mật nây rôi thọ trì thân cận 
đọc tụng giảng thuyết chánh ức niệm chắng rời 
tâm Nhút thiết trí, lúc lâm trận, do tụng Bát nhã 
ba la mật nên vào trong quân trận trọn chăng mất 
mạng, đao tên không hại. Tại sao vậy? Thiện nam 
thiện nữ nầy mãi mãi thực hành sáu ba la mật, tự 
trừ đao tên dâm dục của mình cũng trừ đao tên 
dâm dục của người khác, tự trừ đao tên sân khuế 





* Hán bộ quyển thứ 10. 


408 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





của mình cũng trừ đao tên sân khuế của người 
khác, tự trừ đao tên ngu s1 của mình cũng trừ đao 
tên ngu s¡ của người khác, tự trừ đao tên tà kiến 
cũng trừ đao tên tà kiến của người, tự trừ đao tên 
triền cấu cũng trừ đao tên triền cầu của IEƯỜI, tự 
trừ đao tên kiết sử cũng trừ đao tên kiết sử của 
người. Nây Kiều Thi Ca! Do nhơn duyên nây nên 
thiện nam thiện nữ nây chăng bị đao tên làm hại. 

Lại nây Kiều Thi Ca! Thiện nam thiện nữ 
nghe Bát nhã ba la mật nây thọ trì thân cận đọc 
tụng giảng thuyết chánh ức niệm chẳng rời tâm 
Nhứt thiết trí, tất cả những độc những ác như 
thuốc độc, cô độc, hầm lửa, nước sâu, dao chém 
đều không làm hại được. 


Tại sao vậy? Vì Bát nhã ba la mật nây là đại 
minh chú, là vô thượng chú. Nếu thiện nam thiện 
nữ học đại minh chú nây thì chẳng tự não hại lẫy 
thân mình, cũng chăng não hại người khác, cũng 
chẳng não hại cả mình lẫn người. 

Tại sao vậy? Vì thiện nam thiện nữ nây chắng 
thây có ngã, chăng thấy có chúng sanh, nhẫn đến 
tri giả kiên giả đều bât khả đắc. Chẳng thấy có 
sắc, nhẵn đến chăng thấy có Nhứt thiết chủng trí. 
Vì chăng thấy có, nên chẳng tự não hại thân 
mình, chăng não hại người khác, cũng chắng não 
hại cả mình lẫn người. 


PHẨM BỬU PHÁP ĐẠI MINH - THỨ BA MƯƠI HAI 409 





Vì học đại minh chú nầy nên được Vô thượng 
Bỏ để, quán tâm của tất cả chúng sanh mà tùy ý 
thuyết pháp. Tại sao vậy? Vì quá khứ chư Phật 
học đại minh chú nầy đã được Vô thượng Bồ đề, 
vỊị lai chư Phật học đại minh chú nây sẽ được Vô 
thượng Bỏ đề, hiện tại chư Phật học đại minh chú 
nây được Vô thượng Bồ đề. 

Lại nầy Kiều Thi Ca! Nếu có người chỉ biên 
chép quyền kinh Bát nhã ba la mật nây mà thờ 
nơi nhà, chớ không thọ trì không đọc tụng, chăng 
giảng thuyết, chăng chánh ức niệm, tất cả hàng 
Nhơn Phi nhơn không thê phá hoại chỗ đó được. 
Tại sao vậy? Vì Bát nhã ba la mật nây được tất cả 
chư Thiên Vương, chư Phạm Vương củng chư 
Thiên trong Đại Thiên thế giới và trong vô số vô 
lượng thế giới mười phương đồng ủng hộ. Chỗ 
thờ Bát nhã ba la mật nây, chư Thiên đều đến 
cúng dường kính trọng tán thán lễ lạy rỗi đi. Chỉ 
có biên chép Bát nhã ba la mật đề thờ tại nhà, mà 
thiện nam thiện nữ ấy còn được công đức hiện đời 
như vậy. 

VÍ như hoặc có người hoặc có súc vật đến 
dưới cây bô đề, thì hàng Nhơn, Phi nhơn mang ác 
ý đến không làm hại được. Tại sao vậy? Vì chỗ 
cây Bộ đề nây là nơi mà quá khứ chư Phật được 
Vô thượng Bô đề, vị lai chư Phật và hiện tại chư 


410 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Phật cũng ở nơi đó được Vô thượng Bỏ đề. Khi 
được thành Phật rồi, đều bồ thí sự không kinh SỢ 
cho tất cả chúng sanh, làm cho vô lượng vô sỐ 
chúng sanh được phước lạc trong người trên trời, 
cũng làm cho vô lượng VÔ SÔ chúng sanh được 
quả Tu đà hoản đên quả Vô thượng Bồ đê. Do oai 
lực của Bát nhã ba la mật, nên chỗ ây được sự 
cung kính lê bái cúng dường. 

Thiên Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Nếu có 
thiện nam thiện nữ biên chép cúng dường Bát nhã 
ba la mật, hoặc có thiện nam thiện nữ sau khi đức 
Phật nhập diệt xây tháp cúng dường xá lợi, hai 
người nây a1 được phước nhiêu?”. 

Đức Phật nói: 

Nây Kiêu Thi Ca! Ta hỏi lại Ngài tùy ý Ngài 
đáp. Do học đạo gì mà Phật được Vô thượng Bô 
đê cùng thân tướng hảo nây? 

Thiên Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Do học trong Bát nhã ba 
la mật mà đức Phật được Vô thượng Bồ đê cùng 
thần tướng hảo đoan nghiêm. 

Đức Phật nói: 

Đúng như vậy! Nây Kiêu Thi Ca! Đức Phật từ 
trong Bát nhã ba la mật mà học được Nhứt thiệt 
chúng trí. 


PHẨM BỬU PHÁP ĐẠI MINH - THỨ BA MƯƠI HAI 411 





Nây Kiều Thi Ca! Chắng phải do thân tướng 
hảo mà gọi là Phật. Chánh là do được Nhứt thiết 
chủng trí nên gọi là Phật. 

Nây Kiều Thi Ca! Nhứt thiết chủng trí của 
Phật sanh từ trong Bát nhã ba la mật. 

Nây Kiều Thi Ca! Thân của Phật đây là chỗ sở 
y của Nhứt thiết chủng trí. Nhơn nơi thân nầy mà 
Phật được Nhứt thiết chủng trí nên nghĩ răng thân 
của đức Phật đây là chỗ sở y của Nhứt thiết chủng 
trí. Vì thế nên sau khi Phật nhập Niết bàn, xá lợi 
sẽ được cúng dường. 

Lại nây Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam thiện nữ 
nghe Bát nhã ba la mật nây rôi biên chép, thọ trì, 
thần cận, đọc tụng, chánh ức niệm, cung kính 
cúng dường, tôn trọng tán thán, thì tức là cúng 
dường Nhứt thiết chủng trí. 

Do cớ nây nên thiện nam thiện nữ nên biên 
chép Bát nhã ba la mật nây, rôi hoặc thọ trì, thân 
cận, đọc tụng, chánh ức niệm, kính trọng cúng 
dường, tán thán. 

Sau khi đức Phật nhập Niết bàn, nếu có thiện 
nam thiện nữ xây tháp cúng dường xá lợi kính lễ 
tán thán. Lại có thiện nam thiện nữ biên chép thọ 
trì Bát nhã ba la mật nầy và kính trọng cúng 
dường tán thán, thì được phước rất nhiêu. 


412 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Tại sao vậy? VÌ trong Bát nhã ba la mật nây 
xuất sanh nội Không đến vô pháp hữu pháp 
Không, xuất sanh tứ niệm xứ đến mười tắm pháp 
bất cộng, xuất sanh tất cả tam muội tất cả thiền 
định tất cả đà la ni. Thành tựu chúng sanh, thanh 
tịnh Phật độ đều xuất sanh từ trong Bát nhã ba la 
mật nây. Bồ tát thành tựu tất cả công hạnh cũng 
từ trong Bát nhã ba la mật nây. Tất cả phước quả 
của loài người cùng cõi trời đến Sắc Cứu Cánh 
Thiên đều từ Bát nhã ba la mật nây sanh. Những 
Thánh quả từ Tu đà hoàn đến chư Phật và Nhứt 
thiết chủng trí của chư Phật đều từ trong Bát nhã 
ba la mật nầy xuất sanh. 

Thiên Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Người 
Diêm Phù Đề chăng cúng dường, kính trọng, tán 
thán Bát nhã ba la mật, phải chăng vì họ chẳng 
biết cúng dường thời được nhiều lợi ích?”. 

Đức Phật nói: “Nây Kiểu Thi Ca! Trong Diêm 
Phù Đề, đối với Phật, Pháp và Tăng có bao nhiêu 
người có lòng tin bất hoại? Có bao nhiêu người 
không nghi? Có bao nhiêu người quyết liễu?” 

Thiên Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Đối với 
Phật, Pháp và Tăng, trong Diêm Phù Đề ít người 
có lòng tin bất hoại, cũng ít người không nghi và 
quyết liễu”. 


PHẨM BỬU PHÁP ĐẠI MINH - THỨ BA MƯƠI HAI 413 





Đức Phật nói: “Nây Kiểu Thi Ca! Trong Diêm 
Phù Đề, có bao nhiêu người được ba mươi bảy 
phẩm trợ đạo, ba môn giải thoát, tám bội xả, chín 
thứ đệ định, bốn trí vô ngại, sáu thân thông? 

Trong Diêm Phù Đề có bao nhiêu người dứt 
ba kiết sử được đạo Tu đà hoàn? Bao nhiêu n"Đười 
dứt ba kiết sử cũng mỏng tham sân s¡ được đạo 
Tư đà hàm? Bao nhiêu người dứt năm hạ phần 
kiết được đạo A na hàm? Bao nhiêu người dứt 
năm thượng phân kiết được đạo A la hán? Bao 
nhiêu người cầu đạo Bích chi Phật? Bao nhiêu 
người phát tâm Vô thượng Bồ đề?”. 

Thiên Đề thưa: “Trong Diêm Phù Đề ít người 
được ba mươi bảy phẩm trợ đạo, nhẫn đến ít 
người phát tâm Vô thượng Bồ đề”. 


Đức Phật nói: “Đúng như vậy. Nây Kiều Thi 
Ca! Trong Diêm Phù Đề ít người đối với Phật, 
Pháp, Tăng có lòng tin bất hoại không nghi và 
quyết liễu. Cũng ít người được ba mươi bảy phẩm 
trợ đạo, nhẫn đến ít người phát tâm Võ thượng Bồ 
đề. Trong những người phát tâm nây lại ít người 
thực hành Bồ tát hạnh. 

Tại sao vậy? Vì những chúng sanh trong Diễm 
Phù Đẻ, đời trước của họ chăng thây Phật, chăng 
nghe Pháp, chăng cúng dường Tỳ kheo Tăng, 


414 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





chắng bô thí, chắng trì giới, chắng nhẫn nhục, 
chắng tinh tấn, chăng thiên định, chắng trí huệ, 
chắng nghe nội Không đến vô pháp hữu pháp 
Không, chắng nghe chẳng tu tứ niệm xứ đến bất 
cộng pháp, chăng nghe chăng tu những môn tam 
muội những môn đà la ni, cũng chăng tu Nhứt 
thiết trí và Nhứt thiết chủng trí. 

Do cớ trên đây nên ít chúng sanh tin bất hoại 
nơi Tam Bảo, nhẫn đến ít người phát tâm Vô 
thượng Bỏ để. Trong những người phát tâm lại ít 
người thực hành Bỏ tát đạo. Trong những người 
thực hành Bồ tát đạo lại ít người được Võ thượng 
Bồ đề. 

Nẵy Kiểu Thi Cal Ta dùng Phật nhãn thấy 
trong những thế giới phương Đông có vô lượng 
vô số chúng sanh phát tâm Vô thượng Bồ đề thực 
hành Bỏ tát đạo, nhưng vì xa lìa sức phương tiện 
Bát nhã ba la mật nên có rất ít người được an trụ 
bực bất thối chuyển, còn phân nhiều thì sa vào 
hàng Thanh văn Bích chi Phật. Trong chín 
phương kia cũng như vậy. 

Vì thế nên thiện nam thiện nữ phát tâm cầu 
Vô thượng Bỏ để phải nghe Bát nhã ba la mật 
và phải thọ trì thân cận đọc tụng giảng thuyết 
chánh ức niệm. Xong tôi lại phải biên chép cung 


PHẨM BỬU PHÁP ĐẠI MINH - THỨ BA MƯƠI HAI 415 





kính tôn trọng tán thán và cúng dường Bát nhã 
ba la mật. 

Những thiện pháp khác vào trong Bát nhã ba 
la mật cũng phải nghe thọ trì nhẫn đến cúng 
dường. Những gì là thiện pháp khác? Chánh là 
Đàn na ba la mật đến Thiền na ba la mật, nội 
Không đến vô pháp hữu pháp Không, những tam 
muội môn, đà la ni môn, tứ niệm xứ đến bất 
cộng pháp, đại từ đại bị. Vô lượng thiện pháp 
như vậy đều vào trong Bát nhã ba la mật cũng 
phải nghe thọ trì nhẫn đến chánh ức niệm và tán 
thán cúng dường. 

Thiện nam thiện nữ phải nghĩ răng lúc làm Bồ 
tát, đức Phật học và thực hành Bát nhã ba la mật 
cùng vô lượng thiện pháp như vậy. Chúng tôi 
cũng phải tùy học như vậy. 

Tại sao vậy? Vì Bát nhã ba la mật cùng vô 
lượng thiện pháp là chỗ tôn quý của tôi, là pháp 
ân của chư Phật, cũng là pháp ân của Thanh văn, 
Bích chi Phật. Chư Phật do học Bát nhã ba la mật 
nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí mà được đến bỉ 
ngạn. Chư Bích chi Phật và Thanh văn cũng do 
học Bát nhã ba la mật nhẫn đến Nhứt thiết trí mà 
được đến bỉ ngạn. 

Nây Kiều Thi Ca! Thể nên thiện nam thiện nữ, 
lúc Phật còn tại thể hoặc sau khi Phật nhập Niết 


416 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





bàn, phải y chỉ Bát nhã ba la mật, Thiền na ba la 
mật, Tinh tân ba la mật, Nhẫn nhục ba la mật, Thi 
la ba la mật, Đàn na ba la mật, nhẫn đến phải y 
chỉ Nhứt thiết chủng trí. Tại sao vậy? Vì Bát nhã 
ba la mật nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí là chỗ mà 
chư Thanh văn, Bích chi Phật, Bỏ tát, chư Phật và 
tật cả thế gian Trời, Người, A tu la đều đáng y chỉ 
nơi đó. 

Sau khi Phật nhập Niết bàn, nếu thiện nam 
thiện nữ, vi cúng dường Phật mà xây tháp bảy 
báu cao một đo tuân, dùng hoa hương anh lạc 
phan cái kỹ nhạc cõi Trời để cúng dường cung 
kính tôn trọng, tán thán. Nầy Kiều Thi Ca! Do 
nhơn duyên này thiện nam thiện nữ ấy được 
phước nhiều chăng? 

Thiên ĐỀ nói: “Bạch đức Thế Tôn! Rất nhiều 
rất nhiều!”. 

Đức Phật nói: 

Nhưng vẫn không bằng phước của thiện nam 
thiện nữ nghe Bát nhã ba la mật nầy và biên chép 
thọ trì thân cận đọc tụng chánh ức niệm chắng TỜI 
tâm Tát bà nhã, cùng cung kính tôn trọng tán thán 
cúng dường. 

Nây Kiểu Thi Ca! Chăng luận một tháp bảy 
báu. Sau khi Phật nhập Niết bàn, vì cúng dường 


PHẨM BỬU PHÁP ĐẠI MINH - THỨ BA MƯƠI HAI 417 





Phật nên thiện nam thiện nữ xây tháp bảy báu 
khăp Diêm Phù ĐÊ cũng đêu cao một do tuân, 
dùng hoa hương anh lạc phan cái kỹ nhạc cõi Trời 
đê cúng dường cung kính tôn trọng tán thán. 
Thiện nam thiện nữ ây được phước nhiêu chăng? 

Thiên Đế thưa: “Bạch đức Thể Tôn! Phước 
của thiện nam thiện nữ ây rât nhiêu”. 

Đức Phật nói: 

Nhưng vẫn chắng bằng phước của thiện nam 
thiện nữ nghe Bát nhã ba la mật nhân đên cúng 
dường kính trọng tán thán. 

Nây Kiều Thi Ca! Chăng luận xây tháp khắp 
một Diêm Phù Đê. Sau khi Phật nhập Niệt bàn, 
thiện nam thiện nữ vì cúng dường Phật nên xây 
tháp bảy báu đêu cao một do tuân khăp bôn châu 
thiên hạ. Thiện nam thiện nữ nây được phước 
nhiêu chăng? 

Thiên Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Rất nhiều”. 

Đức Phật nói: 

Nhưng vẫn chắng bằng phước của thiện nam 
thiện nữ biên chép đên cúng dường Bát nhã ba 
la mật. 

Nây Kiều Thi Ca! Lại chăng luận xây tháp 
bảy báu khắp bôn châu thiên hạ. Sau khi Phật 


418 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





nhập Niết bàn, thiện nam thiện nữ vì cúng dường 
Phật nên xây tháp bảy báu đêu cao một do tuần 
khắp Tiêu thiên thê giới. Thiện nam thiện nữ nây 
được phước nhiêu chăng? 

Thiên Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Rất nhiều”. 

Đức Phật nói: 

Nhưng vẫn chắng băng phước của thiện nam 
thiện nữ biên chép đên cúng dường Bát nhã ba 
la mật. 

Nầy Kiều Thị Ca! Lại chăng luận xây tháp 
bảy báu kháp Tiêu thiên thê giới. Sau khi Phật 
nhập Niết bàn, thiện nam thiện nữ vì cúng dường 
Phật nên xây tháp bảy báu đều cao một do tuân 
khắp Trung thiên thể giới. Thiện nam thiện nữ 
nây được phước nhiêu chăng? 

Thiên Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Rất nhiều”. 

Đức Phật nói: 

Nhưng vẫn chắng bằng phước của thiện nam 
thiện nữ cúng dường Bát nhã ba la mật. 

Nầy Kiều Thị Cal Lại chăng luận xây tháp 
bảy báu đây Trung thiên thê giới. Sau khi Phật 
nhập Niết bàn, thiện nam thiện nữ vì cúng dường 
Phật nên xây tháp bảy báu đều cao một do tuân 
khắp Đại thiên thế ĐIỚI, rồi cúng dường trọn đời. 
Thiện nam thiện nữ nầy phước nhiêu chăng? 


PHẨM BỬU PHÁP ĐẠI MINH - THỨ BA MƯƠI HAI 419 





Thiên Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Rất nhiều 
rât nhiêu”. 

Đức Phật nói: 

Nhưng vẫn chắng bằng phước của thiện nam 
thiện nữ biên chép Bát nhã ba la mật nây, rôi thọ 
trì cung kính tôn trọng tán thản cúng dường. 

Nây Kiểu Thi Ca! Lại chăng luận xây tháp 
bảy báu đây Đại thiên thê giới. Sau khi Phật nhập 
Niệt bàn, vì cúng dường Phật nên môi môi chúng 
sanh trong Đại thiên thế giới đều _xây tháp bảy 
báu và đều cúng dường trọn đời, vẫn chăng băng 
phước của thiện nam thiện nữ biên chép thọ trì 
Bát nhã ba la mật nhân đên chánh ức niệm chăng 
rời tâm Nhứt thiết trí, và cũng cung kính tôn trọng 
tán thán cúng dường. 

Thích Đề Hoàn Nhơn thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Đúng như vậy. Nếu có ai 
cúng dường tôn trọng tán thán Bát nhã ba la mật 
nây, thì là cúng dường chư Phật quá khứ vị lai 
hiện tại. 

Bạch đức Thế Tôn! Sau khi đức Phật nhập 
Niệt bàn, nêu môi môi chúng sanh trong hăng sa 
quôc độ mười phương, vì cúng dường đức Phật 
nên xây tháp bảy báu cao một do tuân, rôi cúng 
dường bửu tháp hoặc một kiêp hoặc dưới một 


420 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





kiếp. Bạch đức Thế Tôn! Những người cúng 
dường như vậy, có được phước nhiều chăng? 

Đức Phật nói: “Rất nhiều”. 

Thiên Đề thưa: 

Nếu có thiện nam thiện nữ biên chép Bát nhã 
ba la mật nầy nhẫn đến chánh ức niệm cung kính 
tôn trọng tán thản và cúng dường, thì được phước 
lại nhiều lớn hơn. Tại sao vậy? Vì tất cả pháp 
lành đều nhập vào trong Bát nhã ba la mật. Như 
là những pháp lành thập thiện đạo, tứ thiền, tứ vô 
lượng tâm, tứ vô sắc định, ba mươi bảy phẩm trợ 
đạo, ba môn giải thoát, tứ đề, sáu thần thông, tắm 
bội xả, chín thứ đệ định, sáu ba la mật, mười tám 
không, những tam muội môn, những đà la mi 
môn, mười trí lực, bỗn vô sở Úy, bốn vô ngại trí, 
đại từ đại bi, mười tám pháp bất cộng, Nhứt thiết 
trí, Đạo chủng trí, Nhứt thiết chủng trí. 

Bạch đức Thế Tôn! Đây gọi là pháp ấn của tất 
cả chư Phật. Trong pháp nây, tất cả Thanh văn, 
Bích chi Phật và tam thế chư Phật do học pháp 
nây mà được đến bỉ ngạn”. 


421 





(INH MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM THUẬT THÀNH 
THỨ BA MƯƠI BA 


Bây giờ đức Phật bảo Thiên Đế Thích Đề 
Hoàn Nhơn: 

Đúng như vậy. Nây Kiều Thi Ca! Các thiện 
nam thiện nữ ấy biên chép Bát nhã ba la mật nầy 
và học tập thọ trì đọc tụng thân cận giảng thuyết 
chánh ức niệm, lại thêm dùng hoa hương, chuỗi 
ngọc, phan cái, kỹ nhạc cúng dường, sẽ được vô 
sô vô lượng bất khả tư nghì bất khả xưng lượng 
vô biên phước đức. Tại sao vậy? 

Vì Nhứt thiết trí và Nhứt thiết chủng trí của 
chư Phật đều từ trong Bát nhã ba la mật mà sanh. 


422 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Vì Thiên na ba la mật đến Đàn na ba la mật 
của chư Bô tát đêu từ trong Bát Nhã ba la mật 
mà sanh. 

- Vị nội Không đến vô pháp hữu pháp Không 
đêu từ trong Bát nhã ba la mật mà sanh. 

Vì tứ niệm xứ đến mười tám pháp bất cộng và 
ngũ nhãn của Phật đêu từ trong Bát nhã ba la mật 
mà sanh. 

Vì thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, 
Đạo chủng trí, Nhứt thiệt chủng trí, tât cả Phật 
pháp, Thanh văn thừa, Bích chi Phật thừa và Phật 
thừa đêu từ trong Bát nhã ba la mật mà sanh. 

Nẵy Kiều Thi Ca! Thế nên phước đức biên 
chép đên cúng dường Bát nhã ba la mật nây hơn 
phước đức cúng dường bửu tháp trước kia, trăm 
ngàn muôn phân chăng băng một phân, nhân đên 
toán sô thí dụ đêu chăng băng được. Tại sao vậy? 

Vì nêu Bát nhã ba la mật tôn tại thế gian, thì 
Phật bảo, Pháp bảo và Tỳ kheo Tăng bảo trọn 
chăng đoạn tuyệt. 

Vì nêu Bát nhã ba la mật tôn tại thế gian, thì 
thập thiện đạo, tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô 
sắc định, lục ba la mật, tứ niệm xứ đến mười tám 
pháp bất cộng, Nhứt thiết trí, Nhứt thiết chủng trí 
đêu hiện ra nơi đời. 


PHẨM THUẬT THÀNH - THỨ BA MƯƠI BA 423 


Vì nêu Bát nhã ba la mật tôn tại thế gian, thì 
có những đại tộc, trưởng giả, cư sĩ, trời Tứ Thiên 
Vương đến trời Sắc Cứu Cánh, quả Tu đà hoản 
đến quả A la hán, đạo Bích chi Phật, đạo Bồ tát, 
đạo Phật vô thượng, chuyển pháp luân, thành tựu 
chúng sanh, thanh tịnh Phật độ. 


425 





KINH MÀ. HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM KHUYÉN TRÌ 
THỨ BA MƯƠI BÓN 


Bây giờ cả Đại thiên thế giới có bao nhiêu 
hàng Tứ Vương Thiên đến Sắc Cứu Cánh Thiên 
bảo Thiên Để Thích Để Hoàn Nhơn và chư 
Thiên răng: 

Các Ngài phải thọ, phải trì, phải thần cận, phải 
đọc tụng, phải giảng thuyết, phải chánh ức niệm 
Bát nhã ba la mật nây. Tại sao vậy? 

Vì thọ trì đến chánh ức niệm Bát nhã ba la 
mật nây, thì tất cả pháp lành tu tập sẽ được đây 
đủ. Hàng Thiên chúng thêm đông, hàng A tu la 
giảm bớt. 


426 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Vì thọ trì đến chánh ức niệm Bát nhã ba la 
mật nây, thì Phật chủng chăng dứt, Pháp chủng 
chăng dứt, Tăng chủng chăng dứt. 

Vì Phật chủng Pháp chủng và Tăng chủng 
chắng dứt, nên có lục ba la mật tứ niệm xứ đến 
mười tắm pháp bất cộng xuất hiện nơi đời, nên có 
quả Tu đà hoàn đên quả Phật xuât hiện nơi đời. 

Đức Phật bảo Thiên Đề: 

Nâầy Kiều Thi Ca! Ngài nên thọ trì đọc tụng 
chánh ức niệm Bát nhã ba la mật nây. Tại sao vậy? 

Nếu A tu la sanh tâm muốn chiến đâu với chư 
Thiên cối Đao Lợi, Ngài nên tụng niệm Bát nhã 
ba la mật, tâm ác của A tu la liên tiêu diệt, chăng 
còn muôn đâu chiên. 

Nếu có Thiên tử hay Thiên nữ hiện năm 
tướng chêt và sẽ sa vào loài chăng vừa ý, Ngài 
nên ở trước mặt họ mà đọc tụng Bát nhã ba la 
mật. Nhờ nghe Bát nhã ba la mật, các Thiên tử 
Thiên nữ ây tăng trưởng công đức nên được sanh 
trở lại bôn xứ. Vì nghe Bát nhã ba la mật thì 
được lợi ích lớn. 

Nầy Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam thiện nữ 
hay là Thiên tử Thiên nữ nghe Bát nhã ba la mật 
nây, vì được công đức nên lân lân sẽ được Võ 
thượng Chánh giác. Tại sao vậy? 


PHẢM KHUYÉN TRÌ - THỨ BA MƯƠI BÓN 427 





Vì quá khứ chư Phật và hàng đệ tử đều học 
Bát nhã ba la mật nây mà được Vô thượng Bô đê 
nhập Vô dư y Niệt bàn. VỊ lai và hiện tại chư 
Phật cùng hàng đệ tử cũng đêu học Bát nhã ba la 
mật nây mà được Vô thượng Bô đê nhập vô dư y 
Niệt bàn. 

Nây Kiểu Thi Ca! Bát nhã ba la mật nây nhiếp 
tât cả pháp lành như là pháp Thanh văn, pháp 
Bích chi Phật, pháp Bô tát và Phật pháp. 

Thiên Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật là đại 
minh chú, là vô thượng minh chú, là vô đăng 
đăng minh chú. Tại sao vậy? 

Vì Bát nhã ba la mật này hay trừ tất cả pháp 
bât thiện, hay cho tât cả pháp thiện. 

Đức Phật nói: 

Đúng như vậy. Nây Kiều Thi Ca! Bát nhã ba 
la mật là đại minh chú, là vô thượng minh chú, là 
vô đăng đăng minh chú. Tại sao vậy? 

Vì quá khứ vị lai hiện tại chư Phật đều nhơn 
minh chú nây mà được Vô thượng Bô đê. Nhơn 
minh chú nây nên thê gian có mười nghiệp đạo 
lành, có tứ thiên, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, 
có Đàn na ba la mật đên pháp bât cộng, có pháp 


428 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





tánh, pháp Như, pháp tướng, pháp trụ, pháp vỊ, 
thiệt tế, có ngũ nhãn, quả Tu đà hoàn đến Nhứt 
thiết trí và Nhứt thiết chủng trí. 

Nây Kiều Thi Ca! Do nơi đại Bồ tát nên thế 
gian xuất hiện thập thiện, tứ thiền, nhẫn đến Nhứt 
thiết chủng trí, Tu đà hoàn nhẫn đến Phật. 

Ví như trăng tròn chiêu sáng, các tinh tú cũng 
có thể chiếu sáng. Tất cả thiện pháp đến Nhứt 
thiết chủng trí tại thế gian, nêu thời kỳ không có 
Phật xuất thế, thì đều phát sanh từ chư Bồ tát. 
Phương tiện lực của đại Bồ tát nây đều sanh từ 
Bát nhã ba la mật. Đại Bồ tát dùng phương tiện 
lực nây đề thực hành Đàn na ba la mật đến Thiền 
na ba la mật, để thực hành nội Không đến vô 
pháp hữu pháp Không, để thực hành tứ niệm xứ 
đến mười tắm pháp bất cộng, chẳng chứng bực 
Thanh văn Bích chi Phật, cũng có thể thành tựu 
chúng sanh thanh tịnh Phật độ, có thể thành tựu 
thọ mạng, thành tựu quốc độ, thành tựu quyến 
thuộc Bồ tát, được Nhứt thiết chủng trí. Tất cả 
như thế đều từ Bát nhã ba la mật phát sanh. 

Lại nây Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam thiện nữ 
nghe Bát nhã ba la mật thọ trì thân cận nhẫn đến 
chánh ức niệm thì sẽ được thành tựu công đức đời 
nây đời sau. 


PHẢM KHUYÉN TRÌ - THỨ BA MƯƠI BÓN 429 





Thiên Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Thiện 
nam thiện nữ thọ trì nhẫn đến chánh ức niệm 
Bát nhã ba la mật được công đức đời hiện tại 
như thế nào?”. 

Đức Phật nói: 

Nâầy Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam thiện nữ thọ 
trì Bát nhã ba la mật nhẫn đến chánh ức niệm thì 
trọn chẳng bị trúng độc mà chết, đao thương 
chăng hại được, nước lửa cũng chắng chìm đốt 
được, nhẫn đến bốn trăm lẻ bốn thứ bịnh chẳng 
xâm được, trừ nghiệp báo đời trước của người ấy. 

Nếu có quan sự phát khởi, thiện nam thiện nữ 
nây đến trước mặt quan không ai khiển trách 
được. Tại sao vậy? Vì oai lực của Bát nhã ba la 
mật vậy. Nếu thiện nam thiện nữ đọc tụng Bát nhã 
ba la mật đến trước mặt vua chúa đại thân, thì vua 
chúa đại thần đều hoan hỷ đón tiếp chuyện trò 
niềm nở. Tại sao vậy? Vì thiện nam thiện nữ nây 
thường có tâm từ bi hỷ xả đối với chúng sanh vậy. 

Nây Kiều Thi Ca! Đó là thiện nam thiện nữ 
thọ trì đến chánh ức niệm Bát nhã ba la mật được 
công đức trong đời hiện tại. Những gì là công đức 
ở đời vị lai? 

Thiện nam thiện nữ thọ trì đến chánh ức niệm 
Bát nhã ba la mật thì trọn chắng rời thập thiện 


430 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





đạo, tứ thiên, tứ vô lượng tâm, tứ không định, lục 
ba la mật, tứ niệm xứ đến mười tám pháp bất 
cộng. Người nây trọn chẳng sa vào ba ác đạo. 
Thân mạo hoàn cụ. Trọn chắng sanh vào nhà 
nghèo hèn hạ tiện. Thường được ba mươi hai 
tướng. Thường được hóa sanh trong nước hiện có 
Phật. Trọn chẳng rời lìa Bồ tát thân thông. Nếu 
muốn từ một Phật quốc đến một Phật quốc để 
cúng dường chư Phật và nghe Phật pháp thì được 
như ý. Những nước đã được đến người nây đều 
có thể thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ 
lần lần được Vô thượng Bỏ đè. 

Nây Kiều Thi Ca! Đó là công đức ở đời sau. 
Vì thế nên thiện nam thiện nữ phải thọ trì thân 
cận đọc tụng chánh ức niệm Bát nhã ba la mật 
nây dùng hoa hương phan cái kỹ nhạc cúng 
dường, thường chăng rời tâm Nhứt thiết trí. Thiện 
nam thiện nữ nây được thành tựu công đức đời 
nây đời sau nhẫn đến Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác. 


431 





KINH MÀ. HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM KHIẾN TRỪ MA NGOẠI 
THỨ BA MƯƠI LẮM 


Bây giờ chư ngoại đạo Phạm chí muốn đến 
tìm chỗ sở đoản của đức Phật. Thiên Để nghĩ 
rằng: Như ngoại đạo Phạm chí nây muốn đến tìm 
chỗ sở đoản của đức Phật, ta nên tụng niệm Bát 
nhã ba la mật của đức Phật vừa giáo thọ, tất chư 
ngoại đạo Phạm chí nây trọn không thể làm trở 
ngại công việc giảng thuyết Bát nhã ba la mật. 
Nghĩ xong, Thiên Đề liền tụng Bát nhã ba la mật. 
Lúc đó chư ngoại đạo Phạm chí ở xa nhiễu quanh 
đức Phật rôi đi trở về. 


Ngài Xá Lợi Phất tâm niệm cớ chi mà chư 


432 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





ngoại đạo Phạm chí ở xa nhiễu quanh đức Phật 
Tôi đi trở vê? 

Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phát: 

Vì Thích Đề Hoàn Nhơn tụng niệm Bát nhã 
ba la mật, nên chư ngoại đạo Phạm chí xa nhiêu 
quanh đức Phật rôi đi trở vê. 

Nây Xá Lợi Phất! Ta chăng thấy chư ngoại 
đạo Phạm chí ây có chút thiện tâm, họ mang ác ý 
đên muôn tìm chô sở đoản của đức Phật. 

Nây Xá Lợi Phất! Lúc thuyết Bát nhã ba la 
mật, ta chăng thây tât cả thê gian hoặc chư Thiên, 
chư Ma, chư Phạm, hoặc trong chúng Sa môn, 
trong chúng Bà la môn, có ai mang ác ÿ mà có thê 
đên phá hoại được. 

Tại sao vậy? VÌ trong Đại thiên quốc độ này 
chư Tứ Thiên Vương đên Đại Tự Tại Thiên, chư 
Thanh văn, chư Bích chi Phật, chư Bồ tát và chư 
Phật đông thủ hộ Bát nhã ba la mật nây. Tại sao 
vậy? Vì chư Thiên đên chư Phật đêu xuât sanh từ 
trong Bát nhã ba la mật. 

Lại nầy Xá Lợi Phất! Trong hằng sa quốc. độ 
mười phương, chư Thiên đên chư Phật cũng đông 
thủ hộ Bát nhã ba la mật. Tại sao vậy? Vi chư 
Thiên đến chư Phật mười phương cũng đều xuất 
sanh từ trong Bát nhã ba la mật. 


PHẨM KHIỂN TRỪ MA NGOẠI - THỨ BA MƯƠI LĂM 433 





Bây giờ có ác ma nghĩ rằng: Nay đây Phật 
cùng Tứ chúng hội họp với chư Thiên cối Dục cõi 
Sắc, trong đó tất có bực đại Bồ tát được thọ ký sẽ 
thành Vô thượng Bỏ đề. Ta phải đến đó để phá 
hoại đạo tâm của họ. Nghĩ xong, ác ma liền hóa 
hiện bôn bộ binh kéo đến chỗ đức Phật. 

Thiên Đề biết là không phải binh chủng của 
vua Tân Bà La hay vua Ba Tư Nặc, cũng không 
phải của dòng Thích Ca và dòng Lê Xa. Đây tất là 
binh của ác ma hóa hiện. Ác ma nầy mãi tìm dịp 
hại chúng sanh, ta phải tụng niệm Bát nhã ba la 
mật. Thiên Đề liền tụng niệm Bát nhã ba la mật. 
Ác ma nghe tiếng tụng niệm, lần lần tan rã trở về. 

Chư Thiên cõi Tứ Vương đến cõi Sắc Cứu 
Cánh ở cõi nầy và hằng sa cõi ở mười phương 
đồng hóa hiện những Thiên hoa từ trên không rải 
trên đức Phật và đồng xướng rằng: 


Cầu nguyện Bát nhã ba la mật ở lâu nơi Diêm 
Phù Đê. Tại sao vậy? Vì người Diêm Phù Đề thọ 
trì Bát nhã ba la mật thì Bát nhã ba la mật được 
trụ nơi thế gian. Tùy thời gian Bát nhã ba la mật 
an trụ, thì ở Diêm Phù Đề Phật bảo, Pháp bảo và 
Tăng bảo cũng an trụ chăng diệt. Cũng phân biệt 
biết rõ đạo đại Bồ tát. Và lại chỗ nào có thiện 
nam thiện nữ biên chép quyền Bát nhã ba la mật, 
thì chỗ đó tất chói sáng rời xa sự tối tăm. 


434 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





Đức Phật bảo Thiên Đề và tất cả chư Thiên: 

Đúng như vậy. Nây Kiều Thi Ca và chư Thiên 
tử! Người Diêm Phù Đê thọ trì Bát nhã ba la mật, 
theo thời gian mà sự thọ trì nây còn tôn tại thì 
cũng là thời gian mà Tam Bảo tôn tại. Nhân đên 
chỗ nào có thiện nam thiện nữ biên chép quyên 
kinh Bát nhã ba la mật, thì chỗ ấy tất chói sáng 
rỜI Xa Sự tối tăm. 

Chư Thiên tử hóa hiện Thiên hoa rải trên đức 
Phật mà thưa răng: 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu có thiện nam thiện nữ 
thọ trì Bát nhã ba la mật nhân đên chánh ức niệm 
thi ma chúa ma dân không làm hại được. 

Bạch đức Thế Tôn! Chúng tôi cũng phải ủng 
hộ những người nây, vì chúng tôi xem những 
người nây như đức Phật hoặc kê đức Phật. 

Thiên Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Thiện nam thiện nữ thọ trì 
Bát nhã ba la mật nhân đên chánh ức niệm, phải 
biệt những người nây đời trước đã làm công đức 
nhiêu ở chỗ đức Phật, đã thân cận cúng dường 
chư Phật, được bực thiện tri thức hộ niệm. 

Bạch đức Thế Tôn! Nhứt thiết trí của chư Phật 
phải tìm câu trong Bát nhã ba la mật. Bát nhã ba 


PHẨM KHIỂN TRỪ MA NGOẠI - THỨ BA MƯƠI LĂM 435 





la mật cũng phải tìm cầu trong Nhứt thiết trí. Tại 
sao vậy? 

Vì Bát nhã ba la mật chăng khác Nhứt thiết 
trí. Nhứt thiết trí chăng khác Bát nhã ba la mật. 
Bát nhã ba la mật cùng Nhứt thiết trí chắng phải 
hai chăng phải khác. Do đây nên hàng chư Thiên 
chúng tôi xem những người nầy như đức Phật 
hoặc kế đức Phật. 

Đức Phật nói: 

Đúng như vậy! Nây Kiểu Thi Ca! Nhứt thiết 
trí của chư Phật tức là Bát nhã ba la mật. Bát nhã 
ba la mật tức là Nhứt thiết trí. Tại sao vậy? 

Nây Kiều Thi Ca! Nhứt thiết trí của chư Phật 
đều xuất sanh từ trong Bát nhã ba la mật. Bát 
nhã ba la mật chăng khác Nhứt thiết trí. Nhứt 
thiết trí chăng khác Bát nhã ba la mật. Bát nhã ba 
la mật cùng Nhứt thiết trí chăng phải hai chắng 
phải khác”. 


436 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





437 


` ⁄ 
\ 
) 





t 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM TÔN ĐẠO 
THỨ BA MƯƠI SÁU 


Ngài Á Nan thưa: 

Bạch đức Thê Tôn! Cớ sao chăng ca ngợi Đàn 
na ba la mật đên mười tám pháp bât cộng, mà chỉ 
ca ngợi Bát nhã ba la mật? 

Đức Phật nói: 

Đối với năm môn ba la mật đến mười tám 
pháp bât cộng thì Bát nhã ba la mật là tôn đạo 
của tât cả. Nây A Nan! Bô thí mà chăng hôi 
hướng Nhứt thiệt trí thì có được gọi là Đàn na ba 
la mật chăng? Trì giới, nhân nhục, tính tân, thiên 
định và trí huệ mà chăng hôi hướng Nhứt thiệt trí 


438 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





thì có được gọi là thi la ba la mật đến Bát nhã ba 
la mật chăng? 

Ngài A Nan thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Không”. 

Đức Phật nói: “Do đó mà biết răng Bát nhã ba 
la mật là tôn đạo đôi với năm ba la mật đên mười 
tám pháp bât cộng, nên phải ca ngợi”. 

Ngài A Nan thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Thế nảo 
là bô thí đên trí huệ hôi hướng Nhứt thiết trí được 
thành Đàn na ba la mật đên Bát nhã ba la mật?”. 

Đức Phật nói: 

Dùng bồ thí không có hai pháp mà hồi hướng 
Nhút thiết trí, thì gọi là Đàn na ba la mật, vì bât 
sanh bât khả đặc nên bô thí hôi hướng Nhứt thiệt 
trí thì gọi là Đàn na ba la mật. Nhân đên dùng trí 
huệ không có hai pháp hôi hướng Nhứt thiệt trí 
thì gọi là Bát nhã ba la mật, vì bât sanh bât khả 
đặc nên trí huệ hôi hướng Nhứt thiệt trí thời gọi là 
Bát nhã ba la mật. 

Ngài A Nan thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Thế 
nào dùng pháp không hai mà bô thí nhần đên 
dùng pháp không hai mà trí huệ hôi hướng Nhứt 
thiết trí, thì gọi là Đàn na ba la mật đên gọi là Bát 
nhã ba la mật?”. 

Đức Phật nói: 


PHẨM TÔN ĐẠO - THỨ BA MƯƠI SÁU 439 





Nây A Nan! Vì sắc không hai pháp, vì thọ 
tưởng hành thức không hai pháp, nhẫn đến vì Vô 
thượng Bỏ đề không hai pháp. Tại sao vậy? 

Vì sắc sắc tướng rỗng không. Đàn na ba la 
mật và sắc không hai không khác, nhẫn đến Vô 
thượng Bỏ đề và Đàn na ba la mật không hai 
không khác. Năm ba la mật kia cũng như vậy. Vì 
thế nên, nây A Nan! Chỉ ca ngợi Bát nhã ba la 
mật là tôn đạo của năm ba la mật đến Nhứt thiết 
chúng trí. 

Nâầy A Nan! Ví như mặt đất, đem hột giống 
rải lên trên, đủ nhơn duyên hòa hiệp bèn mọc lên. 
Các hột giông ấy nương nơi đất mà mọc lên. 
Cũng vậy, năm ba la mật nương Bát nhã ba la mật 
mả sanh. Tứ niệm xứ đến Nhứt thiết chủng trí đều 
nương Bát nhã ba la mật mà sanh. Thế nên Bát 
nhã ba la mật là tôn đạo của năm ba la mật đến 
mười tám pháp bất cộng. 

Thiên Đề thưa: 

Bạch đức Thể Tôn! Đức Phật nói chưa hết 
công đức của người thọ trì đến chánh ức niệm của 
Bát nhã ba la mật. Tại sao vậy? 

Vì người thọ trì đến chánh ức niệm Bát nhã ba 
la mật thì thọ lấy đạo Vô thượng của tam thê chư 
Phật. Vì muốn được Nhứt thiết trí phải tìm cầu 


440 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





trong Bát nhã ba la mật. Muốn được Bát nhã ba la 
mật phải tìm cầu trong Nhứt thiết trí. 

Bạch đức Thế Tôn! Do thọ trì đến chánh ức 
niệm Bát nhã ba la mật mà thế gian xuất hiện thập 
thiện đạo, tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc 
định nhẫn đến mười tám pháp bất cộng. Do thọ trì 
đến chánh ức niệm Bát nhã ba la mật mà thế gian 
bèn có những danh nhơn vọng tộc, trời Tứ Vương 
đến trời Sắc Cứu Cánh. Do thọ trì đến chánh ức 
niệm Bát nhã ba la mật mà thế gian bèn có Tu đà 
hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, A la hán, Bích chi 
Phật, đại Bô tát. Do thọ trì đến chánh ức niệm Bát 
nhã ba la mật mà có chư Phật Thế Tôn xuất hiện 
thế gian. 

Đức Phật nói: 

Nẵy Kiều Thi Ca! Người thọ trì đến chánh ức 
niệm Bát nhã ba la mật, ta chắng nói họ chỉ được 
ngân ấy công đức. 

Nầy Kiều Thi Ca! Thiện nam thiện nữ thọ trì 
đến chánh ức niệm Bát nhã ba la mật chăng rời 
tâm Nhứt thiết trí thì thành tựu vô lượng giới 
phẩm, thành tựu vô lượng định phẩm, huệ phẩm, 
giải thoát phẩm, giải thoát tri kiến phẩm. Phải biết 
người nầy như Phật. Tất cả giới phẩm, định 
phẩm, huệ phẩm, giải thoát phẩm, giải thoát tri 


PHẨM TÔN ĐẠO - THỨ BA MƯƠI SÁU 441 





kiến phẩm của hàng Thanh văn Bích chi Phật đối 
với người nầy không bằng một phân trăm ngàn 
muôn ức nhẫn đến toán số thí dụ đều không bằng. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam thiện nữ 
biên chép thọ trì quyên kinh Bát nhã ba la mật rồi 
cúng dường tôn kính tôn trọng cũng được công 
đức trong đời nây và đời sau. 

Thiên Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Tôi phải 
thường thủ hộ những thiện nam thiện nữ thọ trì 
đến chánh ức niệm Bát nhã ba la mật chăng rời 
tâm Nhứt thiết trí cúng dường cung kính tôn trọng 
Bát nhã ba la mật”. 

Đức Phật nói: 

Nây Kiều Thi Ca! Lúc thiện nam thiện nữ 
muốn đọc tụng giảng thuyết Bát nhã ba la mật, thì 
vô lượng trăm ngàn chư Thiên đều đến nghe 
pháp. Thiện nam thiện nữ giảng thuyết pháp Bát 
nhã ba la mật, thì chư Thiên giúp thêm đởm lực 
cho những người ấy. Các pháp sư ấy nếu mỏi 
mệt, nhờ chư Thiên giúp thêm đởm lực nên lại có 
thể giảng thuyết nữa. Thiện nam thiện nữ thọ trì 
đến chánh ức niệm cúng dường Bát nhã ba la mật, 
cũng được công đức hiện đời nây. 

Lại nây Kiều Thi Ca! Thiện nam thiện nữ ây Ở 
giữa bốn bộ chúng, lúc giảng thuyết Bát nhã ba la 


442 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





mật, lòng không khiếp nhược. Lúc bị luận nạn 
cũng không sợ sệt. Tại sao vậy? Vì thiện nam và 
thiện nữ ây được sự hộ trì của Bát nhã ba la mật. 

Trong Bát nhã ba la mật cũng phân biệt tất cả 
pháp, hoặc thế gian hay xuất thê gian, hoặc hữu 
lậu hay vô lậu, hoặc thiện hay bắt thiện, hoặc hữu 
vI hay vô v1, hoặc pháp Thanh văn, pháp Bích chì 
Phật, pháp Bỏ tát hay Phật pháp. Vì thiện nam 
thiện nữ ây an trụ trong nội Không đến vô pháp 
hữu pháp Không, nên chẳng thây có ai chướng 
nạn được Bát nhã ba la mật, cũng chăng thây 
người bị luận nạn, cũng chắng thây Bát nhã ba la 
mật. Thiện nam thiện nữ ây được Bát nhã ba la 
mật ủng hộ, nên không a1 nạn hoại được. Lúc thọ 
trì đến chánh ức niệm Bát nhã ba la mật, thiện 
nam thiện nữ ây chăng mất chăng kinh chẳng sợ. 
Tại sao vậy? Vì thiện nam thiện nữ ây chăng thấy 
có pháp mất, chăng thấy có pháp kinh sợ. 

Nầy Kiều Thi Ca! Thiện nam thiện nữ thọ trì 
đến chánh ức niệm cúng dường Bát nhã ba la mật, 
lại được công đức đời hiện tại nây. 

Lại nây Kiều Thi Ca! Thiện nam thiện nữ thọ 
trì đến chánh ức niệm biên chép cúng dường 
quyền kinh Bát nhã ba la mật, người nây được 
cha mẹ yêu thương, thân tộc bạn bè kính mến, 


PHẨM TÔN ĐẠO - THỨ BA MƯƠI SÁU 443 





được Sa môn Bà la môn kính nể, được chư Phật 
chư đại Bồ tát, chư Bích Chi Phật, chư A la hán 
đến chư Tu đà hoàn ái kính, tất cả thế gian chư 
Thiên, Ma, Phạm, A tu la cũng ái kính người nây. 

Người nây thực hành Đàn na ba la mật, Đàn 
na ba la mật không lúc nào đoạn tuyệt. Thi la ba 
la mật đến Bát nhã ba la mật cũng như vậy, không 
lúc nào đoạn tuyệt. 

Người nây tu nội Không chắng dứt, đến tu vô 
pháp hữu pháp Không chăng dứt, tu tứ niệm xứ 
đến bất cộng pháp chắng dứt, tu các môn tam 
muội chắng dứt, tu các môn đà la n1 chắng dứt, tu 
những Bồ tát thần thông chăng dứt, thành tựu 
chúng sanh thanh tịnh Phật độ chắng dứt, nhẫn 
đến tu Nhứt thiết chủng trí chăng dứt. Người nây 
cũng có thê hàng phục kẻ luận nạn hủy báng. 

Nây Kiều Thi Ca! Thiện nam thiện nữ thọ trì 
đến cúng dường Bát nhã ba la mật cũng được 
công đức đời nây đời sau như vậy. 

Lại nầy Kiều Thi Ca! Tại chỗ ở của thiện nam 
thiện nữ biên chép quyền kinh, chư Thiên cõi trời 
Tứ Vương, Đao Lợi nhẫn đến cõi trời Sắc Cứu 
Cánh, toàn thể chư Thiên trong cõi Đại thiên nầy 
và trong thế giới mười phương, những vị đã phát 
tâm Vô thượng Bồ đề, đều đến chỗ ấy đề ra mắt 


444 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





quyền Bát nhã ba la mật và thọ trì, đọc tụng, 
giảng thuyết, cũng dường, lễ lạy rồi trở vẻ. 

Ngoài ra những hàng Thiên, Long, Bát bộ 
trong cõi nây và trong những thê ĐIỚI mưƯỜI 
phương cũng đều đến chỗ ấy đề ra mắt quyên Bát 
nhã ba la mật và thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết, 
cúng dường, lễ lạy rồi trở về. 


Thiện nam thiện nữ nây nghĩ răng: Chư Thiên 
cùng Bát bộ thân trong cõi nây và trong những 
thế giới mười phương đều đến ra mắt quyên Bát 
nhã ba la mật và thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết, 
cúng dường, lễ bái, như thê thì tôi đã ban bố pháp 
thí rồi. 

Nây Kiểu Thi Cal Chư Thiên trong cõi Đại 
thiên cùng chư Thiên trong những thế giới mười 
phương, từ trời Tứ Vương đến trời Sắc Cứu 
Cánh, những vị đã phát tâm Vô thượng Bỏ đề, 
đều ủng hộ các thiện nam thiện nữ nây, làm cho 
những kẻ ác những việc ác không xâm hại được. 
Ngoại trừ đời trước của người ấy có trọng tội. 

Nầy Kiều Thi Ca! Các thiện nam thiện nữ nây 
cũng được công đức đời hiện tại. Những Thiên tử 
đã phát tâm Vô thượng Bỏ đề đều đến chỗ ở của 
người này. Tại sao vậy? Vì những Thiên tử đã 
phát tâm Vô thượng Bỏ đề đều muốn cứu hộ tất 


PHẨM TÔN ĐẠO - THỨ BA MƯƠI SÁU 445 





cả chúng sanh, chăng bỏ tất cả chúng sanh, muốn 
an lạc tật cả chúng sanh vậy. 

Thiên Để thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Các 
thiện nam thiện nữ nây làm sao biết được chư 
Thiên trong thế giới đây cùng chư Thiên trong 
những thê giới ở mười phương đều ra mặt Bát 
nhã ba la mật để thọ trì, đọc tụng, ø1ảng nói, 
cúng dường, lễ lạy?”. 

Đức Phật nói: 

Nâầy Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam thiện nữ 
thây quang minh thanh tịnh lớn, thì biết chắc là 
lúc có chư Thiên đến ra mắt Bát nhã ba la mật đê 
thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết, cúng dường, lễ lạy. 
Lại nêu các thiện nam thiện nữ nghe mùi hương 
lạ vi diệu, cũng biết chắc là lúc có chư Thiên đến 
ra mặt Bát Nhã ba la mật để thọ trì, đọc tụng, 
giảng thuyết, cúng dường, lễ lạy. 

Lại nây Kiều Thi Ca! Vì các thiện nam thiện 
nữ công hạnh tịnh khiết, nên chư Thiên đến ra 
mắt Bát nhã ba la mật để thọ trì, đọc tụng, giảng 
thuyết, cúng dường, hoan hỷ lễ lạy. Trong chỗ đó 
nêu có hàng tiêu quỷ liên tức thì đi ra, vì họ chăng 
kham nôi oa1 đức lớn của chư Thiên. 


Do hàng Đại đức chư Thiên đến, nên thiện 
nam thiện nữ nây phát đại tâm. Vì thê nên chỗ 


446 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





nào có Bát nhã ba la mật, thì bốn phía phải sạch 
sẽ. Phải thắp đèn đốt hương thơm, rải những hoa 
đẹp, dầu thơm rưới đất, nghiêm sức với những 
bửu cái tràng phan. 

Lúc thuyết pháp, các thiện nam thiện nữ nầy 
trọn không mỏi mệt, tự cảm thây thân thể thơ 
thới, tâm thần an vui. Đúng pháp nằm nghỉ, an ôn 
không ác mộng. Trong giấc mơ thấy Phật ba 
mươi hai tướng tốt, tám mươi tùy hình hảo. 
Chúng Tỳ kheo cung kính vây quanh. Đức Phật vì 
chư Tăng mà thuyết pháp. 

Các thiện nam thiện nữ nây nghe và lãnh thọ 
giáo pháp. Những là lục ba la mật, tứ niệm xứ đến 
mười tám pháp bất cộng. Cũng phân biệt nghĩa 
của lục ba la mật đến nghĩa của pháp bất cộng. 

Trong giấc mơ, các thiện nam thiện nữ nầy 
cũng thây cây Bồ đề trang nghiêm rất đẹp. Thấy 
chư Bồ tát đến cội cây Bồ đề thành Đắng Chánh 
Giác, chuyên pháp luân. Cũng thấy trăm ngàn 
muôn Bồ tát đông kết tập chánh pháp, luận nghị 
răng: Phải cầu Nhứt thiết trí như vậy, phải thành 
tựu chúng sanh như vậy, phải tịnh Phật quốc độ 
như vậy. Cũng thấy mười phương vô số trăm 
ngàn muôn ức chư Phật. Cũng nghe danh hiệu 
của chư Phật ây ở phương nào nước nào, hiệu là 


PHẨM TÔN ĐẠO - THỨ BA MƯƠI SÁU 447 





øì, có bao nhiêu Bồ tát, có bao nhiêu Thanh văn 
vây quanh cung kính đức Phật â ây vì đại chúng mà 
thuyết pháp. Lại thấy mười phương vô sô trấm 
ngàn muôn ức chư Phật nhập Niết bàn. Lại thây 
vô số trăm ngàn muôn ức tháp thất bửu của chư 
Phật. Lại thấy cúng dường bửu tháp với những 
hương hoa nhẫn đến phan lọng cung kính tôn 
trọng tán thán. 

Nây Kiều Thi Ca! Các thiện nam thiện nữ nây 
chiêm bao thấy những cảnh lành như vậy, nên lúc 
ngủ yên lúc thức cũng yên. Chư Thiên giúp thêm 
khí lực, nên người nây tự cảm thây thân thê nhẹ 
nhàng, chăng quá ham những đồ uống ăn, y phục, 
đồ năm, thuốc men. Đối với tứ sự cúng dường, 
lòng người. nây phớt nhẹ. Như Tỳ kheo tọa thiên, 
sau khi xuất thiền định, tâm hiệp với thiền định, 
chắng ham uống ăn, tâm họ phớt nhẹ. Tại sao 
vậy? Vì chư Thiên tự nhiên dùng tính chất của 
món ăn để thêm khí lực cho người này. Mười 
phương chư Phật và hàng Thiên, Long, Quỷ thân, 
A tu la, Càn thát bà, Ca lâu na, Khẩn na la, “Ma 
hâu la già cũng giúp thêm khí lực cho người nây. 


Này Kiều Thi Ca! Vì thế nên các thiện nam 
thiện nữ muốn được công đức đời hiện tại như 
vậy, thì phải thọ trì, thần cận, đọc tụng, giảng 
thuyết, chánh ức niệm Bát nhã ba la mật, cũng 


448 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 





chẳng rời tâm Nhứt thiết trí. Nếu không thể thọ trì 
đến chánh ức niệm, các thiện nam thiện nữ phải 
biên chép quyền kinh rồi cung kính tôn trọng tán 
thản cúng dường hoa hương anh lạc tràng phan 
bửu cái. 

Nây Kiểu Thi Ca! Nếu các thiện nam thiện nữ 
nghe Bát nhã ba la mật nây rôi thọ trì, đọc tụng, 
giảng thuyết, chánh ức niệm, biên chép quyên 
kinh, cung kính tôn trọng tán thán, cúng dường 
hoa hương anh lạc, phan cái, thì công đức rất 
nhiều, hơn công đức tứ sự cúng dường mười 
phương chư Phật và hàng đệ tử, cùng xây tháp 
bảy báu sau khi chư Phật và đệ tử nhập Niết bàn. 


MỤC LỤC 


011201110 THỊ TT sụg box Suo6G006xãn6 1 5Ệ GA GGxakiRiobieltvtSlioSAnkofsieioibsifsoitoB6sa 5 
Hit: DI te tsalaibisbsoevbatieslbssstrbilb4noeebantsanriobSotbupbits0A9Ldaesiafxilabbasasobseasi Kị 
IBữH-ĐỊGH: VÚP:--NH: (HC: HH: bàn tuà is G08 6845 01A3 ỀktÄ615458 bang ,124033561821485180 44x 8a 0nÄaeg 9 
TẠH (HƯƠNG CŨH THỨ tt i0 tán 0200940044300 0244116100440151Á4 6446161351318 10ã81418 011140 03À104s s00 28/x4x II 
Túi k idi H0CIDs Áchot bat lasvylsswbsusbfsyaahisdsrebbstbsaatibieeadfkisosesbinaSe 13 
Tiểu sử HT. Thích Trí TỊHÌ............................. . cS cSnHnHH HH nH HH ru ưu 17 
“ PHẨNT TỰ - THỦ, NHỦ TT sàis002626206:9610slaatia6ilieo duua6xisouátijei 31 
" PHẨM PHỤNG BÁT - THỨ HAI ............................- 5-5252 SE+S22E22E2EE£EE£E+EE2EEzEerxrezrd 53 
" PHẨM TU TẬP ĐÚNG - THỨ BA............................-- 252 SE+E22E2E£EE2EE£ESEEEEEzEerkerkrrd 57 
“ PHÁM VÃNG SANH - THỨ TƯ.........................-- 2 222222 ££E£+E+2E+2EE£EtzEzxerrecreei 75 
= PHẨM TÁN THÁN BA-LA-MẬT - THỨ NĂM......................-- - -5c+cscscsccxe2 101 
" PHẨM TƯỚNG LƯỠI - THỨ SÁU .....................--.2- 2 ¿+52 +E+2Et2E£EtzEtzEerrered 105 
" PHẢM TAM GIÁ - THỨ BẢY .............................-.. 02 22<2cccc2 2.2222 2. EsEEscesrrerea 109 
= PHẢM KHUYÉN HỌC - THỨ TÁM........................... 2 SE EE‡EEEE£EEEEEerxrkerkes 121 
" PHẨM TẬP TÁN - THỨ CHÍN.............................---- 2 2© SE+ES2ESEEEEE2EEESEEErEerrrree 131 
" PHÁM HÀNH TƯỚNG - THỨ MƯỜI ........................... - 2 2©52S+2E2£EtzEczxezxeced 145 
“ PHẨM ẢO HỌC - THỨ MƯỜI MỘT ..........................-- - 2 22522 £x+EszEsrxersrsee 159 
“ PHÁM CÚ NGHĨA - THỨ MƯỜI HAI .............................--2- 2 225+2S2£E+2£+zEezxecxd 169 
“ PHẢM KIM CANG - THỨ MƯỜI BA.............................. 22-52 ©52E22E2£Et2Eczxecrerei 177 
" PHẨM ĐOẠN CHƯ KIÊN - THỨ MƯỜI BÓN .................................--- 25255552 183 
" PHẨM PHÚ-LÂU-NA - THỨ MƯỜI LẮM .....................----- 2 52+cs+c+zszzssez 189 
“ PHẨM THỪA ĐẠI THỪA - THỨ MƯỜI SÁU......................--2- 2 2 s2 s2 5+2 203 
" PHẨM TRANG NGHIÊM - THỨ MƯỜI BẢY .........................-5-52522sccs s52 207 
" PHẨM VẤN THỪA - THỨ MƯỜI TÁM ......................... -- - 2-52 cx+EszEsrxersrsee 219 
=" PHẨM QUẢNG THỪA - THỨ MƯỜI CHÍN..........................- 22-2 249 
" PHẨM PHÁT THÚ - THỨ HAI MƯƠII...................À....--- 22 s2 22 2£E+E+2E+zE£szse2 267 
“ PHẨM XUẤT ĐÁO - THỨ HAI MƯƠI MÓIT.......................... 2-52 2+5s+£+>sz£szse2 285 





" PHẨM THẮNG XUÁT - THỨ HAI MƯƠI HAI............................- 2-52 255255252 
" PHẨM ĐĂNG KHÔNG - THỨ HAI MƯƠI BA .............................---22©5+5525522 
" PHẢM HỘI TÔNG - THỨ HAI MƯƠI BÓN...........................---2- - 2 2+scxzzsze2 
" PHẢM THẬP VÔ - THỨ HAI MƯƠI LĂM..........................--- 22+2s+s22se£ezrsze2 
“ PHẨM VÔ SANH - THỨ HAI MƯƠI SÁU .........................- 2 2 25522252252 
" PHẨM THIÊN VƯƠNG - THỨ HAI MƯƠI BẢY............................--2 5525522 
" PHẨM ẢO NHƠN THÍNH PHÁP - THỨ HAI MƯƠI TÁM........................ 
“ PHẨM TÁN HOA - THỨ HAI MƯƠI CHÍN...........................-- 2-5 s+Ss+se£xzzxze2 
" PHẨM TAM THÁN - THỨ BA MƯƠI.......................... .- 2-52 2 SE2£E+2E£2E£ztzxezxec 
" PHẨM DIỆT TRÁNH - THỨ BA MƯƠI MÓTT.........................-- 2: 25+: 
" PHẢM BỬU PHÁP ĐẠI MINH - THỨ BA MƯƠI HAI...........................--- 
" PHẢM THUẬT THÀNH - THỨ BA MƯƠI BA...........................- - 5-52 2 s2zsz52 
" PHẢM KHUYÉN TRÌ - THỨ BA MƯƠI BÓN..............................-5- 2-52 sccsce2 
" PHẨM KHIỂN TRỪ MA NGOẠI - THỨ BA MƯƠI LĂM ........................ 
" PHẨM TÔN ĐẠO - THỨ BA MƯƠI SÁU........................--2- 2 2+s2£z2EzcEszszrse2 








TRÍ TỊNH TOÀN TẬP 
KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 
Hán địch: Pháp sư Cưu-ma-la-thập 

Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh 

(Trọn bộ 3 quyền — Quyền 1) 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 

VU VAN HỢP 

Biên tập: 

Hồ Minh Trí 

Trình bảy: Ộ 

Ban Văn hóa chùa Hoăng Pháp 

Đơn vị liên kết: 

Chùa Hoăng Pháp, Hóc Môn, Tp. HCM 


In 1000 quyên, khổ 19x26cm, tại Xí nghiệp 1n Fahasa, 774 Trường 
Chinh, Q. Tân Bình, Tp. HCM. Giấy đăng ký KHXB số: 130- 
2012/CXB/05/01-08/TĐ. Quyết định XB số: 166/QĐÐ-NXBTĐ/CN88 
cấp ngày 28-12-2012. In xong và nộp lưu chiều quý I năm 2013. 


